SỰ BÍ ÂN CUA 


TU BAN 


Vi sao Chú nghia tu Бап Thành cóng 
ở Phuong Тау và Thât bai ở Moi Noi khác 


HERNANDO DE SOTO 


SỰ BÍ ÂN CUA 


TU BAN 


Vi sao Chú nghia tu Бап Thành cóng 
ở Phuong Тау và Thât bai ở Moi Noi khác 


HERNANDO DE SOTO 


Người dich: Nguyễn Quang A 
200 


THE MYSTERY OF 


CAPITAL 


Why Capitalism Triumphs in the West 
and Fails Everywhere Else 


HERNANDO DE SOTO 


BASIC BOOK 
A Member of the Perseus Books Group 
2000 


Tặng Mariano Cornejo, người đã chỉ cho tôi 
cách đứng vững trên mặt đất, và 
Duncan Macdonald, người đã dạy tôi cách 
định vi bằng các ngôi sao trên trời. 


Muc Luc 


Lói giói thiéu 


CHUONG 1 


Năm điêu bí ân của tu bàn 1 


CHUONG 2 


Su bí án cúa thóng tin bi bó sót 15 


CHUONG 3 


Sự bí án của tu bàn 39 


CHUONG 4 


Sự bí án của nhận thức chính trị 69 


CHƯƠNG 5 


Những bai học bị quên của lịch sử Hoa Кі 105 


Muc luc 


CHUONG 6 


Su bí ân của thất bại pháp lí 153 


CHƯƠNG 7 


Coi như kết luận 207 


Ghi chú 229 
Lời сат оп 241 
Phụ lục 249 


Chỉ mục 259 


LOI GIỚI THIEU 


Ban doc cầm trên tay cuốn sách thứ nám của tủ sách SOS”. Cuốn Sy 
Bí án của Tw bán (The Mystery of Capital) của tác già Hernando de 
Soto xuát bàn làn dàu nám 2000. 

Hernando de Soto là mót hoc giá nguói Peru, mót nhà hoat dóng 
thuc tién vi dai, ông tu hào là người từ Thế giới Thứ ba, toàn bộ hoạt 
động của ông và của Institute for Liberty and Democracy mà ông sáng 
lập và lãnh đạo nhằm tìm cách tạo cơ hội cho những người nghèo. 
Ông và các cộng sự của ông phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp của 
những người nghèo, đấu tranh và, quan trong hơn, vạch ra cho các 
chính phủ nên cải cách hệ thống pháp luật ra sao dé mang lai loi ích, 
truóc hét là nhüng co hói, cho nhüng nguói nghéo. Phát hién mang 
tính cách mang của ông là những lí giải vé nguón góc của tư bản, vạch 
ra rằng hệ thống quyền sở hữu và các luật và thể chế liên quan chính 
là môi trường sông của tư bản, là các cơ chế, các quá trình biến các tài 
sản thành tư bản, duy trì cuộc sông của tư bản và tăng cường năng lực 
của nó dé làm ra của cải ngày càng nhiều hơn. Không có các hệ thống 
pháp luật như vậy thì không có nền kinh tế thị trường hiện đại hiệu 
quả. Ông cũng phác thảo ra những chỉ dẫn ban đầu cho các nhà chính 
trị, các nhà lập pháp làm thế nào dé xây dựng các hệ thống pháp luật 
như vậy. 

Theo nghĩa đen của từ, ông là một nhà phân tích hệ thống, một kiến 
trúc sư phần mềm tài ba. Chính trong ý nghĩa này, tôi muốn làm rõ tên 
của tủ sách 505°. SOS? là gì? Nhiều ban đọc thắc mắc. Phải chăng 
nó là rất khán cấp vì có mũ bình phương. Hiểu như vậy cũng được, 
nhưng ý nghĩa thật của nó, thứ lỗi cho bệnh nghề nghiệp, là “Social 
Operating System Software”, tức là “Phần mềm Hệ Điều hành Xã 
hội”. Những người quen biết với các hệ thống tin học đều biết phần 
mềm là quan trọng nhất trong một hệ thống, và phần mềm hệ điều 
hành là phần cốt lõi nhất. Xã hội cũng có thé xem như một hệ thống 


` Bốn quyên đầu tiên của tủ sách là: 

Kornai János: Con duong dán tói nén kinh té thi trường, Hội Tin học Việt nam — 
2001, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin tái bản 2002. 

Kornai János: Hé thóng xã hội chủ nghĩa, kinh tế chính trị học phê phán, Nhà xuất 
bản Văn hoá Thông tin, 2002. 

Kornai János — Karen Eggleston: Chăm sóc sức khoẻ cộng đông, Nhà xuất bản Văn 
hoá Thông tin, 2002. 

Soros George, Giả kim thuật Tài chính, sắp xuất bản, 2003. 


ij Lói giói thiéu 


và phàn mém hé diéu hành chính là luát co bàn, là nhüng qui ché, tập 
quán, truyền thống..., qui định ứng xử chính của các thành viên (cá 
nhân, tô chức) trong xã hội. Với ý nghĩa đó, tôi chọn lọc các tác phám 
mà tói nghi là quan trong dói vói nhüng nguoi viét phàn mém xà hói ó 
Việt nam [thực ra, những người làm phần. mém tài ba này lai chính là 
nhân dân], dịch chúng ra tiếng Việt và 10 chức xuất bản chúng. Tôi 
nghĩ đó là một việc làm bó ích cho đất nước. 

Vấn đề quyền sở hữu dường như là một vấn đề cắm kị ở Việt Nam 
trong nhiều thập kỉ qua. Nói đến nó người ta rất ngại, viết về nó có thê 
là nguy hiểm. Khi chất vấn tôi về việc dịch và tô chức xuất bản hai 
cuốn sách của Kornal, một cảnh sát văn hoá hỏi tôi còn chuẩn bị cuốn 
sách nào không. Khi nghe tôi nói cuốn sách này bàn về vấn đề sở hữu, 
chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao anh ta nói ngay dai ý là “đó là van dé 
nhạy cảm vì nó đụng đến bản chất của chế độ!” Tâm lí chung là như 
vậy. Song đó là một sự ngộ nhận nguy hại. Các văn bản quan trọng 
nhất của Việt Nam đều không qui định như thế. Điều 12 của Hiến 
Pháp 1946 ghi rõ “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt nam được 
đảm bảo”. Các điều 14, 15, 16 và 18 của Hiến Pháp năm 1959 cũng 
đảm bảo những quyền tư hữu của nông dân, thợ thủ công, các nhà tư 
sản và mọi công dân. Hiến Pháp 1980 thực tế đã xoá bỏ kinh tế tư 
nhân và kinh tế tư bản, song điều 27 vẫn bảo hộ quyền sở hữu của 
công dân về “thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh 
hoạt, những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép 
lao động riêng lẻ”. Hiến Pháp 1980 có lẽ là tôi tệ nhất xét theo khía 
cạnh sở hữu. Hiến Pháp 1992 có cởi mở hơn song vẫn chưa bằng Hiến 
Pháp 1959 và còn thua xa Hiến Pháp 1946. Điều 58 của Hiến Pháp 
1992 viết “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải 
dé dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vón và tài sản khác 
trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác;...” Ấy thế mà 
người ta vẫn sợ, van ngại nói về van dé này, đó là chưa nói đến đất 
đai, hàm mỏ và các tài nguyên khác. 

Về đất đai, hay nói rộng hơn về bát động sản, đây là nguồn tài sản 
không 16. Bất động sản là một nguồn tài sản không lồ chiếm tỉ lệ rất 
lớn trong tổng tài sản. Sử dụng nó ra sao liên quan đến luật đất đai và 
quyền sở hữu nói chung và được phân tích kĩ lưỡng trong cuốn sách 
này. Hiến Pháp 1946 không đề cập đến đất đai, nhưng từ Hiến Pháp 
1959 đến Hiến Pháp 1992 đều qui định đất đai, hàm mỏ thuộc sở hữu 
nhà nước. Hiện nay ở Việt Nam công dân và các tổ chức có quyền sử 
dụng đất. Theo luật, quyền này bao gồm quyền hưởng giá trị thặng dư 
do tài sản tạo ra; quyên chuyên nhượng, thừa kế; và quyền quản lí tài 
sản. Thực ra, tên gọi của nó là quyền sở hữu, hay quyền sử dụng 


Loi giới thiệu M 


không phải là cái chính, quan trọng là nội dung của nó. Tất nhiên, nếu 
ta gọi như cả thế giới dùng là quyền sở hữu thì vẫn hơn. Độc giả có 
thé xem các trang 60-63 của cuốn sách thứ hai của tủ sách dé hiểu rõ 
khái niệm quyền sở hữu. Tôi hi vọng đọc xong cuốn sách này những 
nhà lập pháp Việt Nam có thé thay đổi lập trường của mình về vấn đề 
này và tạo ra một luật đất đai phù hợp. Đặc biệt khi suy ngẫm về độ 
lớn của bất động sản, bởi vì, theo de Soto (trang 86) “bất động sản 
chiếm khoảng 50 phần trăm của cải của các nước tiên tiến; ở các nước 
đang phát triển con sô này là gần ba phần tư”. Không có luật phủ hợp 
để huy động tối đa tiềm năng của 75% của cải này của quốc gia thì 
thật nguy hiểm. 

Sở di phải nêu dài dòng như trên dé thấy cần phải nói, viết, bàn và 
tranh luận về vấn đề quyền sở hữu. Quan trọng hơn, một trong những 
đóng góp quan trọng của de Soto, là một hệ thong quyền sở hữu được 
thiết kế tốt, có thể tiếp cận được cho tất cả mọi người, cùng với những 
qui định pháp lí liên quan chính là những cái giúp chúng ta thực hiện 
các mục tiêu: “Dân giầu; nước mạnh; xã hội dân chủ, công bằng và 
văn minh”. 

Quyền sách không chỉ bó ích cho các nhà chính trị, các nhà lập 
pháp, các quan chức nhà nước mà còn bồ ích cho các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, những người làm 
công tác ngân hàng, tài chính, các nhà báo, các doanh nhân, sinh viên 
và những người quan tâm khác. 

Tôi cảm ơn các ông Lâm Hoàng Lộc và Lê Trọng Nhi, các chuyên 
gia tài chính, đã lưu ý tôi về cuốn sách này và giúp cho một bản sao. 

Tất cả các chú thích đánh dấu sao (*) là của người dịch. Tôi đã có 
gắng dịch trung thành với nguyên bản và mong cho bản dịch được rõ 
ràng và dé hiểu, tuy nhiên do sự hiểu biết có hạn của người dịch chắc 
chắn bản dịch còn nhiều thiếu sót, mong được bạn đọc lượng thứ và 
chỉ bảo; xin liên hệ theo địa chi Tạp chí Tin học va Đời sóng —25/B17 
Hoàng Ngọc Phách (Nam Thành mm Hà nội, hoặc qua điện thư 
thds@hn.vnn.vn hay nqga@netnam.org.vn 


* Chu thích thém (2009): NXB Chính tri quóc gia dà xuát ban cuón sách này duói 
nhan đề “Bí án của vón” nám 2006, nhung không bán. Đây là nguyên văn bàn dich. 
Dia chỉ liên lạc mới: Viện IDS, 18 Dóc Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hó, Hà Nội. 
Email: anguyenquang@vnids.com hay thds@hn.vnn.vn 


CHUONG 1 


Nam Diéu Bí án cua Tw bán 


Vấn dé máu chốt là tim ra vi sao khu vực đó của xã hội thời 
xưa, cái tôi sẽ không ngân ngại gọi là tư bản chủ nghĩa, lại phải 
sống như thé trong một lông kính. (bell jar), cắt đứt khỏi phan 
con lại [của xã hội]; vi sao nó đã không có khả năng mở rộng và 
chinh phục toàn bó xã hội? ... [Vi sao та] một tốc độ tạo tư bản 
đáng ké đã là có thể chỉ ở những khu vực nhất định chứ không 
phải trong toàn bộ nén kinh tế thị trường của thời ấy? 


-Fernand Braudel, The Wheels of Commerce 


THÓI DIÉM сйа su chién tháng vi dai nhát cúa chú nghia tu bàn là 
thời điểm khủng hoảng. Sự sup dó của Bức tường Berlin đã cham dứt 
sự cạnh tranh chính trị hơn một thé kỉ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa tư bản đứng một mình như con đường khả 
di duy nhất dé tổ chức nền kinh tế hiện đại một cách hợp lí. Tai thời 
điểm này của lịch sử, không một quốc gia có trách nhiệm nào có một 
sự lựa chọn [khác]. Kết quả là, với mức độ nhiệt tình khác nhau, Thế 
giới Thứ ba và các quốc gia hậu cộng sản đã cân đối ngân sách của 
họ, cắt các khoản bao câp, hoan nghênh đầu tư nước ngoài, và hạ 
thấp các rào cản thuế quan. 

Những nỗ lực của họ được trả bằng sự thất vọng cay dáng. Tu 
Nga đến Venezuela, nửa thập ki vừa qua là một thời ki của sự dau 
khó kinh tế, thu nhập bó nhào, lo âu, và oán giận; của “đói, rối loạn, 
và cướp phá,” dùng những từ gây nhức nhối của Thủ tướng Malaysia 
Mahathir Mohamad. Trong một bài xã luận gần đây tờ New York 


` Bell Jar dich sát nghia hon là cái chuóng thuy tinh (xem minh hoa ó trang bia), 
lóng kính duoc düng suót bán dich này. 


2 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Times viét, *Dói vói phàn lón cüa thé giói, thuong truóng duoc 
Phuong Táy ca tung trong ánh hào quang cüa tháng loi trong Chién 
tranh Lanh dà duoc thay thé bằng sự tàn ác của các thị trường, sự 
thận trọng đối với chủ nghĩa tư bản, và những mối hiểm nguy của bát 
ón định”. Thành công của chủ nghĩa tư bản chỉ ở Phương Tây có thể 
dẫn đến thảm hoạ kinh tế và chính trị. 

Đối với những người Mĩ hưởng cả hoà bình và thịnh vượng, đã là 
quá dé dé bỏ qua sự rối loạn ở những nơi khác. Làm sao chủ nghĩa tu 
bản lại có thể bị rắc rối khi mà Trung bình Dow J ones Công nghiệp 
(ОЛА) đang leo lên cao hơn cả Sir Edmund Hillary? Những người 
Mĩ nhìn các quốc gia khác và thấy tiễn bộ, ngay cả nếu có chậm và 
không đều. Anh không thể ăn Big Mac ở Moscow, thuê băng video 
từ Blockbuster ở Thượng Hải, và vào Internet ở Caracas à? 

Ngay cả ở Hoa Kì, tuy vậy, linh tính báo điềm gở không thê dập 
tắt được hoàn toàn. Những người Mĩ thấy Colombia đứng trên bờ 
vực của một cuộc nội chiến lớn giữa các du kích buôn ma tuý và 
quân đội đàn áp, một tình trạng nói loạn khó trị ở nam Mexico, và 
một phần quan trọng của sự tăng trưởng nhài nhét của Châu Á phai 
tàn vào tham nhũng và hỗn độn. Ó Châu Mi Latin, sự dóng cám vói 
các thi truóng tu do dang suy yéu dàn: Sự ủng hộ tư nhân hoá đã 
giảm từ 46 phan tram dan chúng xuóng 36 phàn trám vào tháng Nám 
2000. Dáng ngai nhát, trong các quóc gia hàu cóng sán chü nghia tu 
bản đã tỏ ra yêu kém, và những người gắn bó với ché độ cũ sẵn sàng 
nam lại quyên lực. Một số người Mi cũng cảm thấy rang, một lí do 
cho đợt hưng thịnh kéo dài một thập kỉ của họ là phần còn lại của thế 
giới càng tỏ ra bấp bênh bao nhiêu, thì các có phiếu và trái phiếu Mĩ 
càng hấp dẫn bấy nhiêu như một thiên đường cho tiền tệ quốc té. 

Trong giới kinh doanh của Phuong Tây, có sự lo ngại ngày càng 
tăng rằng sự thất bại của hầu hết phần còn lại của thế giới trong thực 
thi chủ nghĩa tư bản, cuối cùng sẽ đưa các nền kinh tế giàu có vào 
suy thoái. Như hàng triệu người đầu tư đã học một cách đau xót từ sự 
bốc hơi của các qui thị trường mới nói của họ, toàn cầu hoá là một 
con đường hai chiều: Nếu Thé gói Thứ ba và các quốc gia hậu cộng 
sản không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Phương Tây, thì Phương 


“Anh hùng leo núi New Zealand đã leo lên dinh Everest lúc 11h30 sáng 29-5-1953 
và nhiêu núi cao khác. 


I. NÁM BIÉU BÍ ÂN CỦA TU BÁN 3 


Tây cũng chăng thé thoát ra khỏi rác rối với ho. Những phản ứng bát 
lợi đối với chủ nghĩa tư bản cũng đang mạnh lên trong nội bộ các 
nước giàu. Các cuộc náo loạn ở Seattle khi Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) họp tháng 12 năm 1999 và vài tháng sau ở Washington 
D.C. khi diễn ra cuộc họp của IMF/Ngan hàng Thế giới, bất chấp 
tính đa dạng của những bất bình, đã làm nói bật lên sự tức giận mả 
chủ nghĩa tư bản đang lan rộng gây ra. Nhiều người bắt đầu nhớ lại 
những lời cảnh báo của nhà lịch sử kinh tế Karl Polányi rằng các thị 
trường tự do có thé va đập với xã hội và dẫn tới chủ nghĩa phát xít. 
Nhật Bản đang vật lộn với sự đình trệ kéo dài nhất ké từ Đại Suy 
thoái. Người dân Tây Âu bỏ phiếu cho các nhà chính trị hứa với họ 
một “con đường thứ ba” từ chối cái mà một quyền sách Pháp bán 
chạy nhất đã gan cho cái nhãn *L'Horreur économique - kinh té ghé 
tom”. 

Nhüng tiếng lào xào báo động này, mặc dù gây lo ngại, đã chỉ đến 
mức thúc đây các nhà lãnh đạo Mĩ và Châu Âu vẫn lap lại những bài 
học chán ngắt cho phần còn lại của thế giói: Hãy ón dinh dóng tiền 
của bạn, hãy bám chắc, hãy bỏ qua nạn nôi loạn cướp thực phẩm, và 
hãy kiên nhẫn đợi các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại. 

Đầu tư nước ngoài, tat nhiên, là một việc rat tốt. Càng nhiều, càng 
tốt. Các đồng tiền ón định là tốt, cũng như thương mại tự do và các 
tập quán ngân hàng minh bạch và tư nhân hoá các doanh nghiệp nhà 
nước và mọi phương thuốc khác trong kho dược phẩm Tây Phương. 
Ấy thé mà chúng ta liên tục quên răng chủ nghĩa tư bản toàn câu đã 
thử trước rồi. Ở Mĩ Latin, thí dụ, các cuộc cải cách hướng tới xây 
dựng hệ thống tư bản chủ nghĩa đã được thử ít nhất bốn lần ké từ khi 
được độc lập khỏi Tây Ban Nha trong các năm 1820. Mỗi lần, sau 
niềm hân hoan ban đầu, những người Mĩ Latin lại quay ngoát lung 
lai vói các chính sách tu bàn chü nghia và kinh té thi trường. Các 
phuong thuóc này ró ràng là chua йй. Thuc уйу, chúng thiéu dén 
mức hầu nhu chẳng còn thích dáng. 

Khi các phương thuốc này thất bại, những người Phương Tây đều 
quá thường xuyên phản ứng lại, không bằng cách đặt dấu hỏi về sự 
không thoả đáng của các phương thuốc, mà lại đồ lỗi cho người dân 
Thế giới Thứ ba không có tỉnh thần nghiệp chủ hoặc định hướng thị 
trường. Nếu họ không phón vinh bất chấp mọi lời khuyên tuyệt vời, 


4 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


là bởi vi có vấn dé gi đó với ho: Ho đã lỡ Phong trào Cải cách Tin 
lành, hoặc họ bị tê liệt bởi đi sản gây bất lực của thuộc địa Châu Âu, 
hoặc chỉ số thông minh, IQ, của họ quá thấp. Nhưng ý kiến rằng 
chính văn hoá là cái giải thích sự thành công của các địa phương đa 
dang như Nhật Bản, Thuy Si, và California, và lại cũng văn hoá là 
cái giải thích sự nghèo khổ tương đối của các địa phương cũng đa 
dạng ngang vậy như Trung Quốc, Estonia, và Baja California, là tồi 
hơn tàn ác; nó không thuyết phục. Sự cách biệt vë sự giàu có giữa 
Phương Tây và phần còn lại của thế giới là quá lớn để có thể được 
giải thích chỉ băng riêng văn hoá. Hầu hết moi người đều mong 
muốn quả ngọt của tư bản — đến mức độ mà rất nhiều người, từ 
những người con của Sachez đến con cháu của Khrushchev, lũ lượt 
kéo đến các quốc gia Phương Tây. 

Các thành phố của các nước Thé giới Thứ ba và hậu cộng sản đầy 
ray những nhà khởi nghiệp kinh doanh. Anh không thé di qua một 
chợ ở Trung Đông, leo qua một làng ở Mĩ Latin, hoặc chui vào một 
xe taxi ở Moscow mà không gặp ai đó có gắng thoả thuận một 
thương vụ với anh. Dân cư ở các nước này có tài năng, lòng nhiệt 
tình, và một khả năng đáng kinh ngạc để vắt ra lợi nhuận từ hầu như 
con số không. Họ có thể nắm vững và sử dụng công nghệ tiên tiến. 
Nếu khác đi, thì các doanh nghiệp Mĩ sẽ chăng phải đấu tranh để 
kiểm soát việc sử dụng trái phép các sáng chế của họ ở nước ngoài, 
Chính phủ Mĩ cũng chẳng phải có gắng đến như vậy dé giữ cho các 
công nghệ vũ khí hiện đại khỏi lọt vào tay các nước Thế giới Thứ ba. 
Thị trường là một truyền thống có và phó quát: Chúa Jesus Christ đã 
xua đuổi các nhà buôn ra khỏi nhà thờ hai ngàn năm trước đây, và 
những người Mexico đã nói chuyện mang các sản phẩm của họ ra 
chợ trước xa Columbus đến Châu МТ. 

Nhưng nếu dân chúng ở các nước đang quá độ sang tư bản chủ 
nghĩa không phải là những kẻ ăn mày đáng thương, không phải bị 
mắc kẹt một cách bo vo trong những lé thói lỗi thời, và không phải là 
những tü nhân thiếu đầu óc phê phán của các nền văn hoá bị rói loạn 
chức nang, thi cai gi la cai ngan chu nghia tu ban cung cap cho ho su 
giàu có, gióng hét nhu nó dà cung cap cho Phuong Tay? Vi sao chu 
nghĩa tư ban thịnh vượng chỉ ở Phương Tây, cứ nhu là bi đóng trong 
một cái lồng kính (bell jar) vậy? 


I. NÁM BIÉU BÍ ÂN CỦA TƯ BÁN 5 


Trong quyền sách này tôi có y định chứng minh rằng chướng ngại 
chính, ngăn phần còn lại của thế giới không được hưởng lợi từ chủ 
nghĩa tư bản, là sự bát lực của nó trong tạo ra (vốn) tư bản. Tư bản là 
lực lượng làm tăng năng suất lao động và tạo ra sự giàu có của các 
quốc gia. Nó là huyết mạch của hệ thống tư bản chủ nghĩa, là nền 
tảng của sự tiễn bộ, và là một thứ mà các nước nghèo của thế giới 
dường như không thé tạo ra cho bản thân mình, bất Кё dàn chúng của 
họ làm tất cả các hoạt động khác đặc trưng cho một nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa một cách hăng hái đến thế nảo. 

Tôi cũng sẽ chỉ ra, với sự trợ giúp của các sự thực vả các con só 
mà nhóm nghiên cứu của tôi và tôi đã thu thập duoc, từ lô (đất) này 
sang lô khác và từ trang trại này sang trang trại khác ở Châu Á, Châu 
Phi, rung Dóng, và Mi Latin, ráng hàu hét nhüng nguói nghéo dà 
có rồi các tài sản mà ho cần dé thành công trong chủ nghĩa tư bản. 
Ngay cả ở các nước nghèo nhất, những người nghèo dành dụm tiền. 
Giá trị của các khoản tiết kiệm của những người nghẻo, thực ra, là 
không lồ — bằng bốn mươi lần của tất cả các khoản viện trợ nước 
ngoài đã được nhận trên khắp thé giới ké từ 1945. Thí dụ, ở Ai Cập 
của cái mà những người nghèo đã tích cóp được lớn gấp năm mươi 
lăm lần tổng toàn bộ số đầu tư nước ngoài đã được ghi chép ở nước 
này, ké cả Kênh Suez lẫn Đập Aswan. Ở Haiti, quốc gia nghèo nhất 
Mi Latin, tóng tài sản của những người nghèo lớn hơn một trăm nám 
mươi lần tổng tất cả các khoản đầu tư nước ngoài ở đây kể từ khi 
Haiti độc lập khỏi Pháp năm 1804. Giả như nêu Hoa Kì tăng ngân 
sách viện trợ nước ngoài lên mức mà Liên Hiệp Quốc khuyến nghị — 
0,7 phàn trám thu nháp quóc dàn — thi nuóc giàu nhát trén trái dát 
càn hon 150 nám dé chuyén cho nhüng người nghéo trên thé giới các 
nguồn lực bằng với só mà họ đã có rôi. 

Nhưng họ nắm giữ các nguồn lực này ở các dạng có khiếm 
khuyết: các ngôi nhà được xây dựng trên dat mà quyền sở hữu không 
có hồ sơ thoả đáng, các doanh nghiệp không có tính pháp nhân với 
trách nhiệm không được xác định, các ngành kinh doanh ở nơi mà 
các nhà tài chính và các nhà đầu tư không thể thấy họ. Bởi vì các 
quyền đối với những sự chiếm hữu này không được lập hồ sơ thoả 
đáng, các tài sản này không thể sẵn sàng chuyền thành tư bản được, 
không thé buôn bán được ngoài phạm vi địa phương hạn hẹp ở nơi 


6 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


người dán biết và tin tưởng lẫn nhau, không thé dùng làm thế chấp 
cho một khoản vay, và không thể được dùng như có phần đối với 
một khoản đầu tư. 

Ở Phương Tây, trái lại, mọi mảnh đất, mọi ngôi nhà, mọi thiết bị, 
hoặc lượng hàng trong kho đều được trình bày trong một hó sơ sở 
hữu tài sản, hồ sơ ay la dau hiéu co thé nhan thay được của một qua 
trình được che đậy nhưng rộng lớn bao la gắn kết tất cả các tài sản 
này với phần còn lại của nền kinh tế. Nhờ có quá trình biểu diễn này, 
các tài sản có thể có một cuộc sống vô hình, song hành cùng với sự 
tồn tại vật chất của chúng. Chúng có thé dùng làm thé chấp cho tín 
dụng. Riêng văn tự thế chấp trên cơ sở nhà ở của người chủ khởi 
nghiệp là nguồn vốn quan trọng nhất cho các doanh nghiệp mới ở 
Hoa Ki. Các tài sản này cũng cung cấp một mối liên kết tới lịch sử 
tín dụng của người chủ, một địa chỉ có thể tin cậy được dé thu nợ và 
thu thuế, cơ sở cho việc thiết lập các tiện ích tin cậy và phổ quát, và 
một nền tảng cho việc tạo ra các chứng khoán (như các trái phiếu bảo 
lãnh bằng văn tự thế chấp: mortgage-backed bond) những thứ sau đó 
có thê được chiết khấu và bán trên thị trường thứ câp. Với quá trình 
này Phương Tây đưa cuộc sống vào các tài sản và làm cho chúng tạo 
tư bản. 

Các quốc gia Thế giới Thứ ba và hậu cộng sản không có quá trình 
biểu dién này. Kết quà là, hầu hết chúng được tư bản hoá thấp 
(undercapitalized), hệt như một công tỉ được vốn hoá thấp khi nó 
phát hành ít chứng khoán hơn so với thu nhập và tài sản của nó có 
thể biện minh. Các doanh nghiệp của những người nghèo rất giống 
các công ti không thể phát hành có phần hoặc trái phiếu để nhận 
được đầu tư hay tài trợ mới. Không có cái đại diện, cái biểu diễn, tài 
sản của họ là tư bản chết. 

Dân cư nghèo của các quốc gia này — chiếm năm phan sáu nhân 
loại — có các thứ, nhưng chúng thiếu quá trình để biểu diễn tai sản 
của họ và tao tư bản. Họ có nhà ở nhưng không có giấy chứng nhận 
sở hữu (title); có cây trồng (crops) nhưng không có chứng thư 
(deeds); có doanh nghiệp nhưng không có tư cách pháp nhân. Chính 
sự không sẵn có những chứng thư biểu diễn thiết уди này là cái giải 
thích vì sao dân chúng, những người đã làm theo mọi sáng chế khác 
của Phương Tây, từ chiếc kẹp giấy cho tới lò phản ứng hạt nhân, lại 


I. NÁM BIÉU BÍ ÂN CỦA TU BÁN 7 


đã không có khả năng tao ra đủ tư bản dé làm cho chủ nghĩa tư bàn 
nội địa của họ hoạt động. 

Đây là điều bí án của tư bản. Giải quyết nó đòi hỏi một sự hiểu 
biết vì sao mà những người Phương Tây, bằng cách dùng các chứng 
thư đại diện cho các tài sản của họ, lại có khả năng nhìn thấy và rút 
tư bản từ chúng. Một trong những thách thức lớn nhất đối với đầu óc 
con người là hiểu và năm quyên thâm nhập đối với những thứ mà 
mình biết rằng chúng tòn tại nhưng không nhìn thấy được. Không 
phải tat cả mọi thứ hữu dụng và thực tế đều là hữu hình, có thé sờ mó 
và nhìn thấy được. Thí dụ, thời gian là thực nhưng nó chỉ có thê được 
quản lí hữu hiệu khi được biểu hiện bằng đồng hó hay lịch. Trong 
suốt quá trình lịch sử, con người đã sáng tạo ra các hệ thống biểu 
diễn - chữ viết, kí hiệu âm nhạc, kế toán kép — để năm lấy trí tué cái 
mà bàn tay con người chăng bao giờ có thể sờ mó tới. Cũng đúng 
bằng cách đó, các nhà thực hành vĩ đại của chủ nghĩa tư bản, từ 
những người sáng tạo ra các hệ thống chứng chỉ sở hữu được tích 
hợp và cô phiếu công ti đến Michael Milken’, đã có kha năng khám 
phá ra và rút, chiết xuất tư bản từ những nơi mà người khác chỉ thấy 
như đồ tạp nham vô dụng bằng cách nghi ra những cách thức mới dé 
biểu diễn, trình bày tiềm năng vô hình bị giam hãm trong các tài sản 
mả chúng ta tích luỹ. 

Tại chính thời điểm này ta đang bị bao quanh bởi các làn sóng của 
truyền hình Ukraina, Trung Quốc, và Brazil mà ta không thể nhìn 
thấy. Cũng thế, ta đang bị bao quanh bởi các tài sản những cái chứa 
chấp tư bản một cách vô hình. Đúng hệt như sóng của truyền hình 
Ukraina là quá yếu để cảm nhận được một cách trực tiếp nhưng có 
thể, với sự trợ giúp của một TV, được giải mã để nhìn thấy và nghe 
thấy, cũng như vậy tư bản có thé được vắt ra và xử lí từ các tài sản. 
Nhưng chỉ Phương Tây có quá trình cần thiết để chuyền đổi cái vô 
hình thành cái hữu hình. Chính sự khác biệt лау là cái giải thích vì 
sao các quốc gia Phương Tây có thé tạo ra tư bản và các quốc gia 
Thế giới Thứ ba và hậu cộng sản lại không thẻ. 


“Michael Milken của công ti đầu tư Drexel Burnham người. đầu tiên giúp các công 
ti chưa được phân loại tín dụng, phát hành các trái phiếu tầm tầm (junk bond) dé 
thu hút vốn kê từ 1977. 


8 SU BÍ AN CUA TU BAN 


Su thiéu váng quá trinh này trong các khu vuc nghéo cua thé gidi 
— noi hai phan ba nhàn loai sinh sóng — khóng phái là hau qua cúa 4m 
muu dóc quyén nào day cua Phương Tây. Nói dung ra, những người 
Phương Tây coi cơ chế này là hoàn toàn dĩ nhiên đến mức họ không 
còn ý thức về sự tồn tại của nó. Mặc dầu là không lồ, chăng ai nhìn 
thấy nó, Кё cả những người Mĩ, người Châu Âu, và người Nhật 
những người có được sự giàu có của mình nhờ khả năng sử dụng nó 
của họ. Nó là một kết cấu hạ tầng pháp lí ngầm định được che dấu 
sâu trong nội bộ các hệ thống sở hữu của họ — trong đó quyền sở hữu 
chỉ là chóp của tảng băng. Phần còn lại của tảng băng là một quá 
trình nhân tạo rắc rối cái có thê chuyển đổi tài sản và lao động thành 
tư bản. Quá trình này không được tạo ra từ một kế hoạch và không 
được mô tả trong một tập sách mỏng hào nhoáng. Xuất xứ của nó là 
mờ mit và tầm quan trọng của nó bị chôn vùi trong vô thức kinh tế 
của các quốc gia tư bản chủ nghĩa Phương Tây. 

Làm sao mà một cái quan trọng như vậy lại có thể tuột khỏi tâm 
trí của chúng ta? Chàng hiếm đối với chúng ta để biết dùng các thứ 
thế nào mà không hiểu vì sao chúng hoạt động. Các thuỷ thủ đã sử 
dụng la bàn từ tính trước rất xa khi có một lí thuyết tạm đủ về từ học. 
Những người gây giống động vật đã có một kiến thức tương đối đủ 
về di truyền học cũng trước xa khi Gregor Mendel giải thích các 
nguyên lí di truyền. Thậm chí khi Phương Tây phón vinh nhờ tư bản 
dòi dào, liệu nhân dân họ có thực sự hiểu biết xuất xứ của tư bản 
không? Nếu họ không hiểu, luôn luôn còn khả năng là Phương Tây 
có thể gây tón hai cho nguồn gốc sức mạnh của chính họ. Hiểu rõ 
hon về nguồn góc của tư bản cũng sẽ chuẩn bị dé Phương Tây bảo vé 
chính mình và cho phần còn lại của thế giới ngay khi sự thịnh vượng 
lúc này nhường chỗ cho khủng hoảng, điều chắc chán sẽ đến. Khi đó 
câu hỏi luôn nói lên trong các cuộc khủng. hoảng quóc té së duoc 
nghe lai lần nữa: Tiền của ai sẽ được dùng dé giải quyết vấn dé? 

Cho đến bây giờ, các nước Phương Tây đã vui sướng coi hệ thống 
tạo tư bản của họ là hoàn toàn đĩ nhiên và để cho lịch sử của nó 
không được ghi chép vào tư liệu. Lịch sử đó phải được phục hồi lại. 
Cuốn sách này là một nỗ lực để mở lại cuộc thăm do nguồn gốc của 
tư bản và như vậy giải thích phải sửa chữa thế nào về những thất bại 
kinh tế của các nước nghèo. Những thất bại này chăng có liên quan 


I. NÁM BIÉU BÍ ÂN CỦA TƯ BÁN 9 


gi đến những thiếu sót trong di sản văn hoá hoặc di truyền. Liệu có ai 
gợi ý những nét tương đồng ' 'văn hoá” giữa những người Mi Latin và 
những người Nga? Ay thé mà trong thập ki vừa qua, suốt từ đó cả hai 
khu vực đã bắt đầu xây dựng chủ nghĩa tư bản mà không có tư bản, 
họ đã cùng chia sẻ các vấn đề chính trị, xã hội, và kinh tế như nhau: 
su bát binh đẳng rành rành, các nën kinh tế ngầm, mafia tràn lan, bất 
ón định chính trị, vốn bay ra nước ngoài, coi thường luật pháp tráng 
tron. Những rắc rối này không có xuất xứ trong các tu viện của Giáo 
hội Chính thống hoặc dọc theo những đường mòn của người Inca. 

Nhưng không chỉ các nước hậu cộng sản và Thế giới Thứ ba mới 
chịu đựng tat cả các van dé này. Cũng đã đúng vậy với Hoa Ki trong 
năm 1785, khi Tổng thống George Washington phàn nàn về “bọn kẻ 
cướp ...hớt váng và chiếm đoạt phần tinh hoa của đất nước làm tón 
hại đến phần lớn dân chúng”. “Bọn kẻ cướp” này đã là những kẻ 
“nhảy dù” và các nhà khởi nghiệp kinh doanh nhỏ bất hợp pháp 
chiếm các lô đất không thuộc sở hữu của họ. Trong một trám năm 
tiếp theo, những kẻ chiếm đất ấy đã chiến đấu vì quyền hợp pháp cho 
đất của họ và những người khai mỏ đã tiến hành chiến tranh vì đòi 
hỏi của họ bởi luật quyên sở hữu đã là khác nhau từ thị trần này sang 
thị trấn khác, từ lều trại này sang lều trại kia. Thực thi các quyền sở 
hữu đã tạo ra bãi lầy bất ón xã hội và đối kháng đến như vậy trong 
khắp nước Mĩ non trẻ đến mức Thâm phán chính của Toà án Tối cao, 
Joseph Story, đã tự hoi nam 1820 liệu các luật su sẽ có bao giờ có du 
thám quyên giải quyết. chúng. 

Những kẻ chiếm đất, bọn kẻ cướp, và coi thường pháp luật trắng 
trợn nghe có quen không? Những người Mĩ và người Châu Âu đã 
thường nói với các nước khác của thế giới, “Các ban phải giống 
chúng tôi hơn nữa”. Thực ra, họ rất giống Hoa Kì của một thế kỉ 
trước, khi nó cũng đã là một nước kém phát triển. Các nhà chính trị 
Phương Tây một thời đã đối mặt với những thách thức bi thảm hệt 
như các nhà lãnh đạo của các nước hậu cộng sản và các nước đang 
phát triển đang đối mặt ngày nay. Nhưng những người kế vị [ở 
Phương Tây] đã mắt liên hệ với những ngày khi những người đi tiên 
phong mở đường sang miền Tây nước Mĩ đã bị tư bản hoá thấp bởi 
vì họ hiếm khi có chứng thư sở hữu đối với đất mà họ chiếm và đối 
với hàng hoá mà họ có, khi Adam Smith còn mua hàng ở các chợ đen 


10 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


ở Anh quốc noi lũ nhóc bui đời giật những đồng xu penny do khách 
du lịch vui cười ném xuống bờ bùn lầy của sông Thames, khi những 
nhà kĩ trị của Jean-Baptise Colbert hành hình 16.000 nghiệp chủ nhỏ 
những người chỉ có mỗi tội là sản xuất và nhập khẩu quan áo vải 
bông vi phạm luật công nghiệp Pháp. 

Quá khứ đó là hiện tại của nhiều quốc gia. Các quốc gia Phương 
Tây dà hoà nhập những người nghèo vào các nền kinh tế của mình 
một cách thành công đến mức họ đã mất ngay cả kí ức về việc nó đã 
được tiến hành ra sao, sự tạo ra tư bản đã bắt đầu thế nào? Như nhà 
sử học Mĩ Gordon Wood đã viết, “đã có cái gì đó lớn lao xảy ra trong 
xã hội và văn hoá, cái đã giải phóng những khát vọng và sinh lực từ 
những người dân bình thường như chưa từng bao giờ có trước đây 
trong lịch sử Mi". ' “Cái gì đó lớn lao” đã là, những người Mĩ và 
Châu Âu đã sắp thiết lập luật quyền sở hữu chính thức phó biến và 
đang phát kiến ra quá trình chuyền đổi trong luật, cái cho phép họ tạo 
tư bản. Đây đã là thời điểm khi Phương Tây vượt qua đường ranh 
giới dẫn tới chủ nghĩa tư bản thành công — khi nó chấm dứt là một 
câu lạc bộ tư và trở thành một nền văn hoá được nhiều người ưa 
chuộng, khi “bọn cướp” khiếp đảm của George Washington đã trở 
thành những người tiên phong yêu quí mà văn hoá Mi tôn sung hiện 
nay. 


Nghịch lí cũng rõ ràng ở mức như đáng lo: Tư bản, thành phần thiết 
yêu của sự tiến bộ kinh tế Phương Tây, là cái nhận được sự chú ý ít 
nhất. Sự sao lãng đã che dấu nó trong bí ân — thực ra, trong một loạt 
của năm điều bi an. 


I. NAM DIEU BÍ ÁN CUA TU BÁN 11 


Sự Bí Ап Của Thông Tin Bị Bỏ Sót 


Các tô chức từ thiện đã nhân mạnh đến những nỗi thống khó và tình 
trạng bơ vơ của những người nghèo trên thế giới đến mức đã chăng 
ai ghi chép lại năng lực tích cóp tài sản của họ. Suốt 5 năm qua, tôi 
và hàng trăm đồng nghiệp từ sáu quốc gia khác nhau đã gấp sách của 
chúng tôi lại và mở to con mắt của chúng tôi — và đã đi tới các đường 
phố và các vùng thôn quê của bốn lục địa để đếm xem các khu vực 
nghèo nhất của xã hội đã dành dụm được bao nhiêu. Số lượng là 
không lồ. Nhưng hầu hết là tư bản chết! 


Sự Bí Ап Của Tư Bản 


Đây là điều bí án then chốt và là cái quan trọng nhất của cuốn sách 
này. Tư bản là một chủ đề làm mê hoặc các nhà tư tưởng suốt trong 
ba thé ki qua. Marx nói rằng cần phải vượt quá cái vật lí để chạm vào 
“con gà đẻ trứng vàng”; Adam Smith cảm thấy phải tạo ra “một loại 
toa xe goòng xuyên qua không khí” dé đạt tới đúng con gà mái đó. 
Nhưng chàng ai bảo chúng ta con gà được giấu ở đâu. Tư bản là cái 
gi, nó được tao ra thé nào, và nó có quan hé ra sao vói tiền? 


Sự Bí Ân Của Nhận Thức Chính Trị 


Nếu có nhiều tư bản chết đến như vậy trên thế giới, và nằm trong tay 
của nhiều người nghèo đến như vậy, thì vì sao các chính phủ đã 
không thử khai thác của cải tiềm năng này? Đơn giản là bởi vì chứng 
cớ mà họ cần chỉ trở nên sẵn có trong bốn mươi năm vừa qua khi 
hàng tỉ người trên khắp thế giới đã chuyên từ cuộc sống được tổ chức 
ở qui mô nhỏ sang qui mô lớn. Sự di cư này đến các thành phố đã 
phân chia lao động một cách nhanh chóng và sinh ra ở các nước 


12 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


nghéo hon mót cuóc cách mang cóng nghiép-thuong mai không lồ — 
cuộc cách mạng đã hau như bị lờ đi một cách khó tin nói. 


Những Bài Hoc Bi Bỏ Sót Của Lịch Sử Hoa Ki 


Cái đang diễn ra ở các nước Thế giới Thứ ba và hậu cộng sản đã xảy 
ra trước, ở Châu Âu và Bắc Mĩ. Đáng tiếc, chúng ta bị mê hoặc bởi 
sự thất bại của nhiều quốc gia tién hành quá độ sang chủ nghĩa tư bản 
đến mức chúng ta quên mát rằng các quốc gia tư bản chủ nghĩa thành 
công đã thực sự tién hành ra sao. Tôi đã mát nhiều năm gặp gỡ các 
nhà kĩ trị và các chính trị gia ở các quốc gia tiên tiến, từ Alaska tới 
Tokyo, nhưng họ đều không có câu trả lời. Nó còn là một bí án. Tôi 
cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời trong các sách lịch sử của họ, thí dụ 
thích đáng nhất là của lịch sử Hoa Kì. 


Sự Bí Ấn Của Thất Bại Pháp Lí: Vì Sao Luật Sở Hữu Tài 
Sản Lại Không Hoạt Động Ngoài Phương Tây 


Từ thế ki thứ mười chín, các quốc gia đã sao chép các luật của 
Phương Tây nhằm tạo cho các công dân của họ khung khổ định chế 
dë tạo sự giàu có. Ngày nay họ tiếp tục sao chép các luật như vậy, và 
hiển nhiên việc đó không có kết quả. Hầu hết công dân vẫn không 
thé dùng luật dé chuyên hoá các khoản dành dum của minh thành tư 
bản. Vì sao lại như vậy và cái gì cần dé làm cho luật hoạt động, đó 
còn là một điều bí án. 

Lời giải cho mỗi điều bí án này là chủ đề của một chương trong 
cuốn sách này. 


I. NÁM BIÉU BÍ АМ CUA TU BÁN 13 


Thời điểm đã chín muói dé giải quyết vấn dé vì sao chủ nghĩa tư bản 
thành công ở Phương Tây và trên thực tiễn mac kẹt ở tat cả mọi nơi 
khác. Do tất cả các lựa chọn khả di thay cho chủ nghĩa tư bản bây giờ 
đã bốc hơi hết, chúng ta cuối cùng ở vào vị thế để nghiên cứu tư bản 
một cách bình thản và thận trọng. 


14 


SU BÍ AN CUA TU BÁN 


CHUONG 2 
Sw Bí án сйа Thóng tin bj Bó sót 


Kinh té học, qua nhiều năm, đã trở thành ngày càng trừu 
tượng và xa rời các sự kiện trong thé giới thực. Các nhà kinh té, 
nói chung, khóng nghién сии sw hoat dóng cua hé thóng kinh té 
có thát. Ho lí thuyét hoá vé nó. Như Ely Devons, mót nhà kinh té 
Anh, dà nói mót lần trong một cuộc họp, “Nếu các nhà kinh tế giá 
nhw muốn nghiên cứu con ngựa, họ sẽ không di và xem các con 
ngựa. Họ ngôi trong các phòng nghiên cứu của họ và nói với 
chính mình, “Tôi sẽ làm gì nếu giả như tôi là một con ngựa? ". 


-Ronald H. Coarse, The Task of the Society 


HÃY TƯỞNG TƯỢNG môt nước ở nơi chang ai có thé xác dinh ai 
sở hữu cái gì, các địa chỉ không thể được xác minh một cách dễ 
dàng, không thé buộc người dân trả nợ của họ, các nguồn lực không 
thể chuyên một cách thuận tiện thành tiền, quyền sở hữu không thể 
được chia thành các cô phần, mô tả của các tài sản không được chuẩn 
hoá và không thể được so sánh một cách dễ dàng, và các qui tắc cai 
quản tài sản thay 401 từ vùng này sang vùng kia hoặc thậm chí từ 
đường phố này sang đường phố nọ. Bạn vừa đặt mình vào cuộc sống 
của một nước đang phát triển hay một quốc gia nguyên cộng sản; 
chính xác hơn, bạn đã tưởng tượng cuộc sông của 80 phần trăm dân 
cư của nó, cái được phân biệt một cách rõ rệt khỏi tầng lớp ưu tú 
được Phương Tây hoá như những người Nam Phi da trắng và da đen 
đã một thời được phân biệt bởi sự phân biệt chủng tộc apartheid. 

Tí lệ 80% đa sô này không phải, như những người Phương Tây 
thường tưởng tượng, bị bàn cùng hoá một cách tuyệt vọng. Bắt chấp 
sự nghèo nan của ho, thậm chí cả những người sông dưới các chế độ 
cực kì bất bình đẳng nhất, có nhiều hơn nhiều so với cái bất kì ai đã 


16 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


từng hiểu. Cái mà họ có, tuy vậy, không được biểu diễn theo cách dé 
tạo ra thêm giá tri. Khi ta ra khói cửa của khách san Nile Hilton, cái 
mà chúng ta bó lại dáng sau không phải là thé giới công nghệ cao của 
các máy fax và các máy làm đá, của TV và các chất kháng sinh. Dân 
cư Cairo có tất cả các thứ đó. 

Cái mà thực sự ta bỏ lại đằng sau là thế giới của các giao dịch có 
thể thực thi về các quyền sở hữu tài sản. Các văn tự thế chấp và các 
dia chỉ rõ ràng có thé tin cậy được dé tạo thêm của cải là không sẵn 
có thậm chí cho những người có lẽ gây ấn tượng cho bạn như người 
khá giàu ở Cairo. Bên ngoài Cairo, một số người nghèo nhất trong sô 
những người nghèo sống ở một quận của các ngôi mộ cô được gọi là 

“thành phố của người chết”. Nhưng hầu hết cả thành phó Cairo là 
thành phố của cái chết - của tư bản chết, của các tai sản không được 
sử dụng hoàn toàn. Các định chế mang lại cuộc sống cho tư bản — cái 
cho phép ta đạt được những lợi ích của các bên thứ ba với lao động 
và các tài sản — không tồn tại ở đây. 

Dé hiểu làm sao điều này lại có thé, ta phải xem xét thé kỉ thứ 
mười chín, khi Hoa Kì đang tạo thành một xã hội từ sự hoang đã của 
chính nó. Hoa Kì đã thừa kế từ nước Anh không chỉ luật đất đai phức 
tạp kì lạ mà cả một hệ thống cấp đất chóng chéo không lồ. Cũng 
đúng một miếng đất có thé thuộc về một người đã nhận nó như một 
phần của một khoản cấp đất mênh mông từ Quốc Vương Anh, người 
thứ hai lại nói là đã mua nó từ một bộ lạc Indian, và người thứ ba thì 
đã chấp nhận nó thay cho lương từ một cơ quan lập pháp của bang — 
và có thé chăng ai trong ba người đã từng dé mắt thực sự đến mảnh 
đất đó. Trong khi đó, dát nước tràn đầy người nhập cư, những người 
dựng ranh giới, cày ruộng, xây nhà, chuyên nhượng đất, và thiết lập 
tín dụng trước xa chính phủ ban cho họ bất ké quyền nào để tiến 
hành các hoạt động đó. Đó là những ngày của những người tiên 
phong và của “Miền Tây Hoang Dã”. Một trong những lí do nó đã 
hoang dã đến vậy là, những người tiên phong ây, mà hầu hết chàng ai 
khác chính là những kẻ chiếm đất, đã “khăng khăng răng chính lao 
động của họ, chứ không phải các giấy chứng nhận hình thức hoặc các 
đường ranh giới tự tiện, mang lại giá trị cho đất và xác lập quyền sở 
hữu”. 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 17 


Ho đã tin rằng néu ho đã chiếm đất và cải thiện nó bằng nhà cửa 
và trang trại, thì đó là của họ. Chính phủ Bang và Liên bang thì đã 
nghĩ theo cách khác. Các quan chức đã đưa quân đến đốt trang trại và 
phá huỷ nhà cửa. Những người định cư đã đánh lại. Khi binh lính rút 
đi, những người định cư xây lại và trở lại xoay xở cuộc sông. Quá 
khứ đó là hiện tại của Thé giới Thứ ba. 


Một cuộc cách mạng bất ngờ 


Trước 1950, hầu hết các nước Thế giới Thứ ba đã là các xã hội nông 
nghiệp được tổ chức theo cách làm cho một người Châu Âu thế kỉ 
mười tám cảm thấy đúng như ở nhà. Hầu hết dân cư làm việc trên 
đồng ruộng, được sở hữu bởi số rất ít các đại điền chủ, một số trong 
số họ là những đầu sỏ chính trị bản xứ, những người khác là các chủ 
đồn điền thực dân. Các thành phó thì nhỏ và đã hoạt động như các 
chợ và cảng, chứ chưa phải như các trung tâm công nghiệp; chúng 
được thống trị bởi tầng lớp thương gia ưu tú nhỏ bé những người đã 
bảo vệ các lợi ích của họ bằng những qui tắc và qui chế dày cộp. 

Sau 1950, đã bắt đầu trong Thế giới Thứ ba một cuộc cách mạng 
kinh tế tương tự như những xáo động xã hội và kinh tế ở Châu Âu 
năm 1800. Những máy móc mới đã làm giảm cầu lao động nông thôn 
cũng như các loại thuốc tân được và các phương pháp y tê công cộng 
đã làm giảm tỉ lệ trẻ em chết và kéo dài tuói thọ. Chàng máy chóc 
hàng trăm ngàn dân đã lê bước nặng. nề trên các đường cao tốc mới 
được xây dựng đồ về các thành phó dày cám dỗ được mô tả trong các 
chương trình phát thanh mới. 

Dân số của các thành phố bắt đầu tăng nhanh. Riêng ở Trung 
Quốc, hơn 100 triệu người đã chuyền từ vùng nông thôn ra các thành 
thị từ 1979. Giữa 1950 và 1988, dân số của thành phố Port-au-Prince 
đã tăng từ 140.000 lên 1.550.000. Đến năm 1998, nó đã đến gần 2 
triệu. Hầu như hai phần ba những người này sóng trong các khu nhà 
ó chuột. Các chuyên gia đã tuyệt vọng rồi ngay từ năm 1973 về sự 


18 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


trào dáng cüa nhüng nguói mói dén ó thành phó, truóc xa dot nháp 
cư lớn nhất xảy ra. “Moi thứ xảy ra cứ nhu thé thành phó tan ra từng 
mảng”, một nhà qui hoạch đô thị đã viết. “Xây dựng không được 
kiểm soát tràn lan, lộn xộn, ở bát cứ đâu. Hệ thống thoát nước không 
có khả năng giúp tiêu nước mưa và ngày nào cũng tắc nghẹt. Dân cư 
tập trung trong những khu vực không có hạ tầng cơ sở vệ sinh... Các 
vỉa hè của Đại lộ Dessalines bị các tiểu thương chiếm sạch theo đúng 
nghĩa đen của từ... Thành phố này trở thành không thé sóng nói" 
Ít nguoi dà lường trước được sự chuyền đổi to lớn này trong cách 
sông và làm việc của người dân. Các lí thuyết thời thượng hiện thời 
é “phát triển” tìm cách đưa sự hiện dai về thôn quê. Những người 
nông dân không được đến các thành phố dé chờ đón thế ki thứ hai 
mươi mốt. Nhưng hàng chục triệu người vẫn đến dù thế nào đi nữa, 
bất chấp sự phản ứng dữ 401 của sự chống đối tăng cao. Họ đối mặt 
với một bức tường không thể qua được của các qui tắc ngăn cản họ 
khỏi các hoạt động xã hội và kinh tế được xác lập một cách hợp 
pháp. Cực kì khó khăn đối với những người dân thành thị mới này để 
kiếm chỗ ở hợp pháp, tham gia (lập) doanh nghiệp chính thức, hoặc 
kiếm một việc làm hợp pháp. 


Những trở ngại đối với tính hợp pháp 


Dë có một ý tưởng về cuộc sống của những người di cư khó đến thế 
nào, nhóm nghiên cứu của tôi và tôi đã mở một xưởng may quần áo 
nhỏ ở ngoại ó Lima, Peru. Mục đích của chúng tôi là lập một doanh 
nghiệp mới và hoàn toàn hợp pháp. Sau đó nhóm bắt đầu điền các 
máu biểu, đứng xếp hàng, đi lại băng xe buýt về trung tâm Lima để 
lấy tất cả các giấy chứng chỉ cần thiết cho hoạt động của một doanh 
nghiệp nhỏ ở Peru, theo đúng câu chữ của luật. Họ tốn sáu giờ mỗi 
ngày cho công việc ấy và cuói cùng đã đăng kí được doanh nghiệp — 
sau 289 ngày. Mặc dù xưởng may được dự trù cho hoạt động với chỉ 


II. SU BÍ АМ CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 


| m 117 I, "T n 
B 


in iE dd ИНЕ. 
| ҮН LAI 


nhi Ш 
m 1! 
ШИШЕ 


88 т» иш ua um те am am тт ылоо, + 
< тт эт эш m =a 
аю єс ир omm 

ш r m ma — = 


121713 
km wam. TT | 
toe 


орпа zoz шоб пер иёор iei6 биогн `uëop reib s шоб oñ) nu 1 “Med 16) 9 ео poy элч doy 2ñ) NUL :L'Z HNIH 


— 
© 


20 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


một công nhân, chi phí đăng kí pháp lí đã là $1.231 — bằng ba mươi 
mốt làn lương tối thiêu. Dé nhận được giấy phép hop pháp cho việc 
xây một căn nhà trên đất thuộc sở hữu nhà nước mát sáu năm và 
mười một tháng, cần 207 bước hành chính ở năm mươi hai cơ quan 
nhà nước (xem | Hinh 2. 1). Đề nhận được một giấy chứng nhận quyên 
sở hữu cho miếng đất ấy cần 728 bước. Chúng tôi cũng nhận thấy 
rằng để nhận được sự công nhận chính thức cho tuyến xe của mình 
thì một lái xe buýt, xe buýt hạng tôi (jitney), hoặc taxi tư nhân phải 
đối mặt với tệ quan liêu sáu tháng trời. 

Nhóm nghiên cứu của tôi, với sự giúp đỡ của các cộng sự địa 
phương, đã lặp lại các thí nghiệm tương tự ở các nước khác. Những 
trở ngại là không kém kinh khủng so với Peru; nhiều khi thậm chí 
còn nản chí hơn. Ở Philippines, nếu một người đã xây một chỗ ở tại 
một khu định cư trên đất đô thị hoặc thuộc sở hữu nhà nước hoặc 
thuộc sở hữu tư nhân, để mua nó một cách hợp pháp người ấy phải 
lập một hội với những người hàng xóm để có đủ tư cách cho một 
chương trình tài trợ nhà ở của nhà nước. Toàn bộ qui trình cần 168 
bước, liên quan đến năm mươi ba cơ quan nhà nước hay tô chức tư 
nhân và mát từ mười ba đến hai mươi lăm năm (xem Hình 2.2). Và 
điều đó giả sử rằng chương trình tài trợ nhà ở của nhà nước có đủ 
tiền. Nếu nhà ở ấy nằm trong khu vực vẫn được coi là “nông 
nghiệp”, thì người định cư còn phải dọn đẹp thêm các trở ngại khác 
dé chuyên miéng đất á ау thành dát dó thi — thém 45 thü tuc quan liéu 
trước mười ba thực thể, cộng thêm hai năm vào yêu cầu của anh ta. 

Tại Ai Cập, người muốn kiếm được và đăng kí được một lô đất sa 
mạc thuộc sở hữu nhà nước phải đi qua ít nhất 77 thủ tục quan liêu ở 
ba mươi mốt cơ quan nhà nước hay tư nhân (xem Hình 2.3). Việc 
này mát từ năm dén mười bốn năm. Dé xây một chỗ ở hợp pháp trên 
đất trước đây là đất nông nghiệp cần từ sáu đến bảy năm cãi lộn với 
giới quan liêu, có thể còn lâu hơn. Điều này giải thích vì sao 4,7 triệu 
người Ai Cập đã chọn cách xây dựng chỗ ở của họ một cách bất hợp 
pháp. Nếu sau khi đã xây xong nhà, người định cư quyết định sẽ 
muôn là công dân tuân thủ luật pháp và mua các quyền cho chỗ ở của 
minh, anh ta có cơ phải chịu rủi ro là nhà bi phá huỷ, phải trả một 
khoản phat nặng, và chịu hinh phạt cho đến mười năm tù. 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 21 


Ó Haiti, mót cách mà mót cóng dàn binh thuóng có thé dinh cu 
hop pháp trên đất của chính phủ là đầu tiên thuê nó từ chính phủ cho 
năm năm và sau đó mua nó. Làm việc với các cộng sự ở Наш, các 
nhà nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy rằng để được thuê như vậy 
cần 65 bước hành chính — đòi hỏi, xét trung bình, hơn hai năm một 
chút - tất cả dé được đặc ân thuê đất cho vén vẹn có năm năm. Để 
mua miếng đất ay cần vượt qua 111 cái rào quan liêu khác nữa — và 
mười hai năm (xem Hình 2.4). Tổng thời gian để có đất hợp pháp ở 
Haiti: mười chín năm. Thế mà thậm chí sự thử thách lâu dải này sẽ 
không đảm bảo rang tai san con hop phap. 

Thuc ra, 6 tat cà các nước mà chúng tôi đã nghiên cứu, chúng tôi 
nhận thay rằng sự khó khán dé luu trú hop pháp cũng gần bang khó 
khan dé tró thành hop pháp. Chac han là, nhüng nguói di cu khong 
xâm phạm luật bằng luật xâm phạm họ - và họ quyết định không 
tham gia vào hệ thống. Năm 1976, hai phần ba số người làm ở 
Venezuela làm tại các doanh nghiệp được lập ra một cách hợp pháp; 
ngày nay tỉ lệ này còn ít hơn một nửa. Ba mươi năm trước đây, hơn 
hai phần ba số nhà mới xây ở Brazil để cho thuê. Ngày nay, chỉ 
khoảng 3 phần trăm nhà xây mới được liệt kê chính thức như nhà cho 
thuê. Thị trường đó đã biến đi đâu? Biến sang các khu ngoài luật 
pháp của các thành phó Brazil những khu được goi là favelas, chúng 
hoạt động ngoài nền kinh tế chính thức được điều tiết ở mức độ cao 
và hoạt động theo cung và cầu. Không có kiểm tra việc cho thuê ở 
favelas; tiền thuê được trả bằng USD, và những người đi thuê không 
trả được tiền bị đuôi đi một cách nhanh chóng. 

Một khi những người mới đến thành thị này rời hệ thống, họ trở 
thành “ngoài pháp luật-extralegal”. Lựa chọn duy nhất của họ là 
sóng và làm việc ngoài phạm vi của luật chính thức, sử dung những 
dàn xếp ràng buộc phi chính thức của riêng họ dé bảo vệ và huy động 
tài sản của họ. Những dàn xếp này là kết quả từ một sự kết hợp của 
các qui tắc được vay mượn có chọn lọc từ hệ thống pháp lí chính 
thức, từ những ngẫu hứng nhất thời, và từ các tập quán mang từ 


22 


SU BÍ AN CUA TU BÁN 


HINH 2.2 Thủ tục dé chính thức hoá đất đô thị ở Philippines 


түмүгү б» 


12 31388 


š 
59 
£o 
eg 


$ 


298 


xto 


aw 
DLW 2904 218 
guae 


` 
eu 
"m 
е Em 
4° O 
+ ' 
=s ю 
Оо 
29 S 
5 š 
А Шыг? 
.-.... 
18: нө 
у, 
evil 


оола 891 


` 
50 


Ё 


° 
8 


Шан 
bin nap i үй 


(9 лм Өмүй 011 NHL. 


зэшдйрча 9 iui OP 19р BOY эрч) yuyo cud) om QUL :Z'Z HNIH 


IL SU BÍ AN CÚA THÓNG TIN BI BO SÓT 23 


ё 
d 
6 
° 
ç 
» 
g 
S 


Омгыо гүй AX 
SNYG үл уля 


24 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


HINH 2.3 Các thú tuc dé tiéo cán dén dát sa mac cho muc dích хау 
dung và dé dáng kí nhüng quyén só hüu này ó A1 Сар (6-14 пат) 


NHÁN 


b 


f 
Ї 


їнї OG N3IH1 туна 
G OVW VS LYG NYO 43111 


ш -9) deo гу о Aeu rnu os ugAnb билчи АЯ бир PP 5 
tp AEX цар ЭШ оцо ёш es igp UP uto бәй gp эй ta ЭРО `£ HNIH 


ÓT 25 


^ 


АМ CUA THÓNG TIN BI BÓ S 


x 


II. SU BÍ 


NHÀN GIẤY PHÉP 
ÂY DỰNG RIÊNG 


lll. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU 


CHÍNH тите 


77 BUO 
31 CO QUAN 


26 SU BÍ AN СПА TU BAN 


HINH 2.4 Thủ tuc dé có một hop đồng bán tiếp sau hợp đồng thuê 5 
nám ó Haiti 


11171001 ES E а Е са ЕА ЕЗ ЕЭ ЕВ ЕЯ ENER ЕВ ГЕ E8 


nii - 2 il L 


шен о wgu є enu 


биор doy nes dại ueq биор doy бш оэ pp om 041 52 HNIH 


Agsu 2119 
оола LLL 


ja các 84 (342 nghy) 
d trưởng 152 ngây 
E 


сава БЕЗИНЕ ЕЕ КЕ МИЧ БШШ И 
ЖЕ IPV põ ren peta (ей mm шею чє — 


II. SU BÍ АМ CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 27 


LI 
LT T 


28 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


nguyén quán hoác duoc nghi ra ó dia phuong. Ho duoc gán két vói 
nhau bói mót khé uóc xà hói, duoc cóng dóng nhu mót tóng thé üng 
hộ và được thực thi bởi các nhà chúc trách được cộng dóng lua chon. 
Các khé uóc xà hói ngoài pháp luát này dà tao ra mót khu vuc dày 
sức sóng nhưng được tu bản hoá tháp, trung tâm của những người 
nghèo trên thế giới. 


Khu vực được tư bản hoá thấp 


Mặc dầu những người di cư là những người ti nạn theo quan điểm 
của luật, họ hoàn toàn không â ân dật vô công rồi nghề. Các khu vực 
được tư bản hoá thấp ở khắp các nước Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản ồn ào trong công việc siêng năng và sự khéo léo. Các công 
xưởng gia đình bên lé duong bung ra ó kháp noi, sán xuát moi thứ từ 
quân áo và dày dép đến làm nhái đồng hồ Cartier và túi xắc Vuitton. 
Có các xưởng chế tạo và tái tạo máy, ôtô, thậm chí xe buýt. Những 
người nghèo thành thị đã tạo nên cả các ngành công nghiệp và các 
vùng lân cận hoạt động với những kết nối lén lút vào hệ thông điện 
và nước. Thậm chí có cả các nha sĩ hàn răng mà không có giấy phép. 

Day không chỉ là câu chuyện của những người nghèo phuc vu 
những người nghèo. Các nghiệp chủ kinh doanh mới này cũng đang 
lấp các lỗ hồng trong nén kinh té chính thức nữa. Những xe buýt, xe 
jiterney, và các taxi không có phép đã cung cấp phần lớn giao thông 
công cộng ở nhiều nước đang phát triển. Trong những nơi khác của 
Thế giới Thứ ba, những người bán hàng từ các khu phó ó chuột 101 
tàn (shantytow) cung cấp phan lớn thực phẩm san có trên thị trường, 
bát luận từ các xe kéo trên đường phó hay từ các quay trong các nhà 
mà họ xây dựng. 

Năm 1993, Phòng Thương Mại Mexico đã ước lượng số các quầy 
bán hàng rong ở Hạt Liên bang của thành phố Mexico city là 
150.000, thêm 293.000 quầy ở bốn mươi ba trung tâm khác của 
Mexico. Các quay bé nhỏ này trung binh chỉ có chiều ngang 1,5 mét. 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 29 


Néu nhüng nguói bán hàng rong ó Mexico city xép hàng các quày 
cüa ho trén mót con duóng duy nhát khít vói nhau, thi ho sé tao ra 
một hàng dài hon 210 km. Hàng ngàn hàng vạn người làm việc trong 
khu vuc ngoài pháp luát — trén duóng phó, trong nhà cüa ho, và trong 
các cửa hàng, văn phóng, và nhà máy không có đăng kí của thành 
phó. Mót nó luc cüa Cuc Thóng ké Quóc gia Mexico trong nám 1994 
dé do luóng só luong các “doanh nghiép cuc nhó" khóng chính thúc 
trong cá nuóc dà lén tói tóng só 2,65 triệu. 

Dáy là nhüng thí du có thuc cüa dói sóng kinh té trong khu vuc 
duoc tu bàn hoá tháp cüa xà hói. Trong các nuóc nguyén cóng sán, 
có thé tháy thám chí các hoat dóng tinh vi hon nhiều ngoài sô sách, 
từ sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính đến chế tạo máy bay 
chiến dau phản lực dé bán ra nước ngoài. 

Nước Nga, tat nhiên, có một lịch sử khác han với các nước Thé 
giới Thứ ba như Haitti và Philippines. Tuy nhiên, từ khi chủ nghĩa 
cộng sản sụp đồ, các nước thuộc Liên Xô trước đây đã trượt vào 
những hình mẫu của quyền sở hữu phi chính thức giông hệt như vậy. 
Năm 1995, Business Week tường thuật rằng bốn năm sau SỰ chấm 
dứt của chủ nghĩa cộng sản, chỉ có “khoảng 280.000 trong số 10 triệu 
nông dân sở hữu đất của họ” ở nước Nga. Một báo cáo khác cho một 
bức tranh tương tự như Thé giới Thứ ba: “[ở các nước thuộc Liên Xô 
trước đây], các quyền tư nhân về chiếm hữu, sử dung, và chuyên 
nhượng đất được xác định một cách không thoả đáng và không được 
luật bảo vệ một cách rõ ràng... Các cơ chế, được sử dụng trong các 
nền kinh tế thị trường dé bảo vệ các quyền về đất đai, vẫn còn ở thời 
kì phôi thai... Bản thân Nhà nước vẫn tiếp tục hạn chế các quyền sử 
dụng trên đất mà nó không sở hữu” ? Các ước luong dựa trên cơ sở 
tiêu thụ điện cho thấy rằng giữa 1989 và 1994, hoạt động phi chính 
thức ở Liên Xô trước đây đã tăng từ 12 lên 37 phan trăm của tông 
sản xuất. Một số người khác đưa ra số liệu thậm chí còn cao hơn. 

Cái này chang có gì lạ với những người sông ở ngoài Phương Tây. 
Chỉ cần mở cửa số hoặc nhảy lên taxi từ sân bay về khách sạn của 
bạn để thấy vùng ngoại vi thành phố nhà cửa chen chúc với những 
đội quân bán hàng rong trên đường, để nhìn lướt qua các xưởng ồn 
ào sau những cánh cửa garage, và các xe buýt hối hả lách dọc lách 
ngang trên các đường phố bụi bậm. Hoạt động ngoài pháp luật 


30 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


thường được cảm nhận nhu một vấn dé “bên lề, tầm thường” tương 
tự như các thị trường chợ đen ở các quốc gia tiên tiễn, hoặc đói 
nghèo, hoặc thất nghiệp. Thế giới ngoài pháp luật được nhìn nhận 
điển hình như noi mà bon gangster lang thang, những nhân vật xấu 
xa mà chỉ có cảnh sát, các nhà nhân chủng học, và các nhà truyền 
giáo quan tâm đến. 

Thực ra tính hợp pháp mới là cái bên lề, không đáng ké; còn tính 
ngoài pháp luật đã trở thành chuẩn mực. Những người nghèo đã kiểm 
soát những khối lượng không lồ về bất động sản và sản xuất. Những 
cơ quan quốc tế cử các chuyên viên của mình đến các toà tháp kính 
bóng loáng của các khu sang trọng của thành phó dé gặp gỡ “khu vực 
tư nhân” nội địa chỉ nói chuyện với một phần nhỏ bé của giới doanh 
nghiệp. Sức mạnh kinh tế đang nổi lên của Thế giới Thứ ba là những 
người nhặt rác, các nhà sản xuất đồ gia dụng, và các công ti xây dựng 
bất hợp pháp ở những đường dưới xa. Sự lựa chọn duy nhất cho các 
chính phủ của các quóc gia này là liệu họ sẽ tích hợp các nguồn lực 
đó vào một khuôn khổ pháp lí có nề nếp và nhất quán hay tiếp tục 
sông trong tình trạng hỗn loạn. 


Có Bao nhiêu Tư bản Chết? 


Trong thập kỉ vừa qua các nhà nghiên cứu của tôi, được các nhà 
chuyên môn am tường ở địa phương trợ giúp, đã tiến hành điều tra 
năm thành phố Thế giới Thứ ba — Cairo, Lima, Manila, Mexico City, 
và Port-au-Province — trong mót nó luc nhàm do luóng giá tri cüa 
những tài sản của những người bị loai ra khói nén kinh té được tu 
bản hoá bởi các luật phân biệt đối xử. (Những kết quà này được tóm 
tat bằng biểu đồ trong Phụ lục ở các trang 251-254). Dé tin tưởng 
hơn vào các kết quả khảo sát, chúng tôi đã tập trung chú ý vào các tài 
sản hữu hình nhất và dë phát hiện nhất: bất động sản. 

Không giống như việc bán thức ăn và dày dép, sửa chữa ôtô, hoặc 
sản xuất các đồng hồ Cartier giả — các hoạt động khó đo đếm và thậm 
chí còn khó đánh giá hơn — nhà cửa không thé giấu giém được. Có 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 31 


thé xác định giá trị của chúng don giản bằng cách khảo sát chi phí 
các vật liệu xây dựng và theo dõi giá bán của những nhà cửa tương 
tự. Chúng tôi đã tốn hàng ngàn ngày dé đếm nhà cửa ở từng khu. Ở 
những nơi được phép làm, chúng tôi đã công bố những kết quả của 
mình ở mỗi nước, như vậy chúng có thê được thảo luận và phê phán 
một cách công khai. Với sự hợp tác của những người tại hiện trường, 
chúng tôi đã kiểm tra và tái kiểm tra các phương pháp và những kết 
quả của mình. 

Chúng tôi phát hiện ra rằng, cách mà người dân xây cất trong khu 
vực được tư bản hoá thấp có ngần ay dang như có bao nhiêu trở ngại 
pháp lí mà họ phải luồn lách, né tránh. Dạng rõ ràng nhất là xây nhà 
ó chuột trên đất thuộc sở hữu nhà nước. Nhưng các nhà nghiên cứu 
của chúng tôi phát hiện ra những cách sáng tạo hơn nhiều để lách 
luật đất đai. Thí dụ, ở Peru người dân lập các hợp tác xã nông nghiệp 
để mua Tuộng đất của những người chủ cũ và chuyên chúng thành dát 
ó và dát cóng nghiép. Bói vi khóng có cách hop pháp dé dàng dé 
thay đổi sự chiếm hữu đất, nóng dân trong các hợp tác xã sở hữu nhà 
nước chia một cách bat hợp pháp đất thành các miếng nhỏ và chiếm 
hữu chúng. Kết qua là, chang máy người có chứng thư sở hữu đối với 
đất của họ. Ở Port-au-Prince, thậm chí những bát động sản khá đắt 
vẫn được trao tay mà chẳng ai bận tâm đến việc thông báo cho cơ 
quan đăng kí, cơ quan đẳng nào cũng bé bón với đống giấy tờ chưa 
được giải quyết một cách vô vọng. Ở Manila, nhà ở mọc lên trên đất 
được dành riêng cho mục đích sử dụng công nghiệp. Ở Cairo, những 
người cư trú ở những nhà bốn tầng trong các đề án chung cư cơi 
thêm ba tầng một cách bất hợp pháp và bán các căn hộ cho họ hàng 
hay khách hàng khác. Cũng ở Cairo, những người thuê cán hộ hợp 
pháp mà tiền thuê được đóng băng ở đầu các năm 1950 với cái giá 
nay chỉ còn ít hơn một đôla một năm đã chia các bất động sản này 
thành các căn hộ nhỏ hơn và mang cho thuê chúng với giá thị trường. 

Một số nhà ở này là ngoài pháp luật từ ngày đầu tiên, được xây 
dựng vi phạm mọi loại luật. Những nhà khác — các nhà ở Port-au- 
Province, các căn hộ cho thuê được kiểm soát ở Cairo — có xuất xứ từ 
hệ thống hợp pháp nhưng sau đó bị bỏ ra ngoài do tuân thủ pháp luật 
trở nên quá tốn kém và phức tạp. Bằng cách này hay cách khác, hầu 
hết mọi khu dân cư trong các thành phố mà chúng tôi đã khảo sát đã 


32 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


roi khói hé thóng khung khó pháp lí — và chính các luát nhüng cái 
theo giả thuyết lẽ ra có thé cung câp những biểu dién (representation) 
của tài sản và các dinh ché cho những người chủ dé tao tư bản. Vẫn 
có thé có các chứng thư hoặc một số loại bản ghi nào đó trong tay ai 
đó, nhưng địa vị chủ sở hữu thực tế của các tài sản này đã tuột khỏi 
hệ thống đăng kí chính thức, làm cho các bản ghi và bản đồ trở thành 
lỗi thời. 

Kết quả là những nguồn lực của hầu hết người dân là không thê 
nhìn thấy được về mặt thương mại và tài chính. Chàng ai thuc su biét 
ai sở hữu cái gi hoặc ở đâu, ai chịu trách nhiệm về sự thi hành các 
nghĩa vụ, ai chịu trách nhiệm về các tôn thất và gian lận, hoặc những 
cơ chế nào có sẵn để ép buộc việc chi trả cho các dịch vụ và những 
hàng hoá đã được giao. Hệ quả là, hầu hết các tài sản tiềm năng ở các 
nước này không được nhận diện ra hoặc không được hiểu rõ; có ít tư 
bản khả dụng, và nén kinh tế trao đổi bi ràng buộc và trì trệ. 

Bức tranh này về khu vực được tư bản hoá thấp là khác hàn với sự 
hiểu biết thông lệ về thế giới đang phát triển. Nhưng đây chính là nơi 
mà hau hết người dân sinh sống. Day là thế giới mà quyền sở hữu tài 
sản khó theo dõi và hợp thức hoá và được quản lí bởi tập các quy tắc 
không thể nhận biết được một cách hợp pháp; nơi các thuộc tính kinh 
tế khả di có ích của các tài sản không được mô tả hoặc không được tổ 
chức; nơi chúng không thé được dùng dé kiếm giá trị tháng dư thông 
qua nhiều giao dịch bởi vì bản tính chưa xác định và tính bất trắc của 
chúng gây ra quá nhiều khả năng hiểu lầm, nhớ nhằm, và lật ngược 
thoả thuận - nơi mà hầu hết tài sản, nói ngắn gọn, là tư bản chết. 


Tư Bản Chết Này Đáng Giá Bao nhiêu? 


Tư bản chết, thực sự có hàng núi, nằm khắp đường khắp phố của mọi 
nước đang phát triển và nguyên cộng sản. Ở Philippines, theo tính 
toán của chúng tôi, 57 phần trăm dân thành thị và 67 phần trăm dân 
nông thôn sống trong những căn nhà là tư bản chết. Ở Peru, 53 phần 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 33 


trám dán thành thi và 81 phàn trám dán thón qué sóng trong nhà cua 
ngoài pháp luát. 

Những con số thậm chí còn bi thảm hon ở Haiti và Ai Cập. О 
Haiti, cũng theo khảo sát của chúng tôi, 68 phần trăm dân thành thị 
và 97 phần trăm dân thôn quê sống trong các căn nhà mà chẳng ai có 
chứng thư sở hữu hợp pháp rõ ràng. Ở Ai Cập, nhà cửa là tư bản chết 
chính là nơi ăn chốn ở cho 92 phần trăm dân cư thành thị và 83 phần 
trăm dân thôn quê. 

Nhiều nhà ở loại này không đáng giá máy theo các tiêu chuẩn 
Phương Tây. Một ngôi nhà ó chuột ở Port-au-Province có thê bán chỉ 
được 500$, một cái chòi dựng trên kênh rạch bị ó nhiễm ở Manila chỉ 
có 2.700$, một căn nhà khá chắc chắn ở một làng ngoại ô Cairo chỉ 
khoảng 5.000$, và ở sườn 401 xung quanh Lima một căn nhà gỗ 
bungalow chinh té với garage ôtô và những cửa số xinh xắn được 
đánh giá chỉ có 20.000$. Nhưng có rất nhiều nhà cửa như vậy, và 
tổng hợp lại giá trị của chúng vượt xa toàn bộ của cải của những 
người giàu một cách đầy kịch tính. 

Ở Haiti, tất cả các bất động sản không có chứng thư sở hữu ở 
thành thị và thôn quê có giá trị khoảng 5,2 tỉ $. Để đặt tổng số này 
vào khung cảnh, nó bằng bốn lần tổng mọi tài sản của tất cả các công 
ti hoạt động hợp pháp ở Haiti, bằng chín lần tổng tất cả tài sản thuộc 
sở hữu của chính phủ, và bằng 158 lần giá trị của tất cả các khoản 
đầu tư nước ngoài được ghi chép trong lịch sử của Haiti cho đến 
1995. Phải chăng Haiti là một ngoai lệ, một mảnh của Châu Phi nói 
tiếng Pháp được đặt nhằm vào bán cầu Mĩ, ở nơi chế độ Duvalier đã 
làm chậm trễ sự xuất hiện của hệ thống pháp lí được hệ thống hoá? 
Có thé. 

Vậy thì hãy xem xét Peru, một đất nước có bản sắc Tây Ban Nha 
và Indo-Mi (da đỏ Mi) với cơ cấu dân tộc và truyền thống khác 
nhau. Giá trị của bat động sản được nam giữ ngoài pháp luật ở thành 
thị và nông thôn tại Peru lên đến khoảng 74 tỉ $. Số này bằng năm 
lần tổng định giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Lima trước sụp giá 
năm 1998, lớn hơn mười một lần giá trị của các doanh nghiệp và cơ 
sở của chính phủ có khả năng được tư nhân hoá, và bằng mười bốn 
lần tổng tất cả các khoản đầu tư nước ngoài trong suốt lịch sử thành 
văn của đất nước này. Liệu có thể nói ngược rằng nền kinh tế chính 


34 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


thức của Peru đã cũng bi làm còi cọc bởi những truyền thống của Dé 
chế Inca lâu đời, bởi ảnh hưởng tham nhũng của thuộc địa Tây Ban 
Nha, và bởi chiến tranh vừa qua với lực lượng Sendero Luminoso 
theo đường lối Maoist? 

Được ròi, thé hãy xem Philippines, một nguyên thuộc địa A Châu 
của Hoa Kì. Giá trị của các bất động sản không có chứng thư sở hữu 
ở đó là 133 tỉ $, bằng bốn lần giá trị tư bản hoá của 216 công tỉ nội 
địa được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, bằng 
bảy lần tổng các khoản tiền gửi ở các ngân hàng thương mại của 
nước này, băng chín lần tổng vôn của các doanh nghiệp thuộc sở hữu 
nhà nước, và mười bốn lần giá trị của tất cả các khoản đầu tư nước 
ngoài trực tiếp. 

Có 16 Philippines cũng là một trường hợp dị thường — có liên quan 
gì đó đến Đạo Thiên chúa đã phát triển ra sao ở các thuộc địa trước 
đây của Tây Ban Nha. Nếu vậy, thì hãy xem xét Ai Cập. Giá tri tư 
bản chết trong bat động sản của Ai Cập, với sự kiêm đếm mà chúng 
tôi đã tiến hành với các đồng nghiệp Ai Cập, là khoảng 240 tỉ $. Số 
ay bang ba mươi lần giá trị của tất cả các cô phần trên Sở Giao dich 
Chứng khoán Cairo và, như tôi đã nhắc tới trước đây, bằng năm 
mươi lăm lần giá trị của tất cả các khoản đầu tư nước ngoài ở Ai 
Cập. 

Trong mỗi nước mà chúng tôi đã khảo sát, tài kinh doanh khéo léo 
của những người nghèo đã tạo ra của cải ở qui mô không lồ - lượng 
của cải cũng tạo thành nguón to lớn nhất của tư bản tiềm năng cho 
phát triển. Những tài sản này không chỉ vượt xa tài sản của chính 
phủ, của các Sở Giao dịch Chứng khoán địa phương, và của đầu tư 
nước ngoài trực tiếp; chúng lớn hơn nhiều lần tất cả các khoản viện 
trợ từ các nước tiên tiến và tất cả các khoản vay được Ngân hàng Thế 
giới cấp. 

Những kết quả này thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn khi chúng ta 
lấy các số liệu từ bốn nước mà chúng tôi đã khảo sát và phóng chiếu, 
tiên đoán từ nó ra toàn bộ các quốc gia Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản như một tổng thé. Chúng tôi ước lượng khoảng 85 phần 
trăm các mảnh đất đô thị ở các nước này, và khoảng từ 40 đến 53 
phần trăm các miếng đất ở nông thôn, được nắm giữ theo cách mà 
chúng không thể dùng để tạo tư bản. Cộng giá trị của tất cả các tài 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 35 


sàn này chác hàn sé dàn dén mót con só thó gàn düng. Nhung chúng 
tôi tin rằng ước lượng của chúng tôi ở mức chính xác nhu chúng có 
thể và là khá bảo thủ. 

Theo những tính toán của chúng lôi, tổng giá trị của các bát động 
sản được những người nghèo năm giữ nhưng không được sở hữu một 
cách hợp pháp ở các quốc gia Thể giới Thứ ba và nguyên cộng sản ít 
nhất là 9,3 ngàn tỉ $ (Xem bảng 2.1). 

Đây là con số dáng suy ngẫm: 9,3 ngàn tỉ $ là bằng khoảng hai lần 
tổng cung tiền lưu hành của Hoa Kì. Nó cũng rất gần bằng tong giá 
trị của tất cả các công ti được niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng 
khoán chính của hai mươi nước phát triển nhất thế giới: New York, 
Tokyo, London, Frankfurt, Toronto, Paris, Milan, NASDAQ, và cá 
chuc Só Giao dich Chúng khoán khác. Nó nhiều hơn hai mươi lần 
tổng đầu tư nước ngoài trực tiếp vào tất cả các nước Thế giới Thứ ba 
và nguyên cộng sản trong mười năm sau 1989, bằng bốn mươi sáu 
lần tất cả các khoản cho vay của Ngân hàng Thế giới trong ba thập kỉ 
vừa qua, và bằng chín mươi ba lần tất cả các khoản trợ giúp phát 
triển từ tất cả các nước tiên tiến cho Thế giới Thứ ba trong cùng thời 
gian ấy. 


Những mảnh dat kim cương 


Cụm từ “đói nghèo quốc tế” rất dễ đưa vào tâm trí những hình ảnh 
của những người ăn mày cơ cực nằm ngủ trên lề đường Calcutta và 
của những trẻ em Châu Phi đang chết đói trên cát. Những cảnh này 
tất nhiên là thực, và hàng triệu đồng bào của chúng ta trên khắp thế 
giới đòi hỏi và đáng được chúng ta trợ giúp. Tuy nhiên, bức tranh tàn 
nhàn nhất về Thế giới Thứ ba không phải là chính xác nhất. Tôi tệ 
hơn, nó kéo sự chú ý ra khỏi những thành tựu miệt mài của những 
doanh nhân nhỏ những người đã chiến thắng mọi trở ngại có thé 
tưởng tượng nói nhằm tạo ra phần của cải lớn hơn cho xã hội của họ. 


BÁNG 2.1 Tu bản Chết trong Bát động sản ở Thành thị và Nông thôn trên khắp Thé giới! (1997) 


Thành thị 
Tông dân số Dân số Dân sô thành thị Số nhà ở thành thị (triệu) Sô nhà ở phi chính Giá trị của nhà ở phi 
(triệu) thành thị (%) (triệu) thức ở thành thi? chính thức thành thị 
(triệu) (ngàn tỉ $ US) 
Châu Á 1.747 29% 503 101 85 1,75 
Cháu Phi 525 32% 167 33 28 0,58 
Trung Dóng & Bác Phi và 371 57% 211 42 36 0.74 
Nam Mi 328 78% 256 51 44 0,89 
Mexico, Trung Mi và Caribe 161 64% 103 21 18 0.36 
Trung Quóc, NIS, và Dóng Áu 1.611 38% 619 124 105 2,16 
Tóng nhó 4.743 1.859 372 316 6.48 
Các nuóc dang phát trién khác 191 39% 75 15 13 0,26 
TÓNG 4.934 1.934 387 329 6.74 
Nóng thón 

Dién tích Ti lệ phi chính Dién tích phi chính Dién tích phi chính thúc Dién tích phi chính Giá trị của diện tích 

nông thôn thức ở nông thức ở nông thôn ở nông thôn: đất trồng thức ở nông thôn: nông thôn phi chính 

(ngàn ha) thôn (%) (ngàn ha) trọt (ngàn ha) đồng cỏ (ngàn ha) thức” (ngàn ti $ US) 
Cháu Á 489.586 44% 215.164 147.798 67.365 0,59 
Cháu Phi 738.639 50% 368.792 88.166 280.626 0,39 
Trung Dóng & Bác Phi 444.665 40% 177.866 59.660 118.206 0,25 
Nam Mi 607.407 49% 297.895 51.006 246.889 0,24 
Mexico, Trung Mi và Caribe 134.541 53% 71.025 20.813 50.212 0,09 
Trung Quéc, NIS, và Dóng Àu 1.151.280 47% 540.142 188.721 351.421 0,80 
Tóng nhó 3.566.118 1.670.884 556.164 1.114.719 2,36 
Сас nuóc dang phát trién khác 359.926 47% 56.308 112.857 0.24 
TÓNG 3.926.044 612.472 1.227.576 2,60 


Tổng Phi chính thức: 9,34 ngàn tí $ US 


! 179 quốc gia Thé giới Thứ ba và nguyên cộng sản. 


е Ước lượng 85% của các mảnh đất đô thị là phi chính thức. Chúng hoặc là: I) được xây dựng rõ ràng vi phạm luật; II) không tuân thủ những đòi 
hoi đê ир cận dat; III) khởi đâu là chính thức nhưng trở thành phi chính thức; hoặc IV) được chính phủ xây dựng mà không tuân thủ những đòi 


hỏi pháp lí. 


3 Tính giá trị một hecta đất trồng trọt là 3.973 $ US và của một hecta đồng cỏ là 138 $ US. 


II. SU BÍ AN CUA THÓNG TIN BI BÓ SÓT 27 


Một bức tranh thật hơn sẽ mô tả một người dàn ông và một người 
dàn bà những người đã chịu khó tiết kiệm dé xây một căn nhà cho họ 
và con cái của họ và những người tạo ra các doanh nghiệp ở nơi mà 
chăng ai có thể tưởng tượng nổi chúng có thể được dựng lên. Tôi 
phan nộ phản đối 101 mô tả những nghiệp chủ anh hùng như vậy như 
những người góp phần vào vấn đề nghèo đói toàn cầu. 

Họ không phải là vẫn đề. Họ chính là giải pháp. 

Trong những năm sau Nội chiến Mĩ, một nhà thuyết giảng có tên 
Russell Conwell đã đi ngang dọc nước Mĩ đưa ra một thông điệp 
khuấy động hàng triệu con người. Ông ké một câu chuyện vê một 
nhà buôn người da đỏ, người đã được một nhà tiên tri hứa rằng ông 
ta sẽ chắc chăn trở giàu có vượt mọi sự tưởng tượng néu ông ta tim 
kiém kho báu của minh. Ông nhà buôn di kháp thé giói cuói cùng 
quay vé nhà dà già, buón bà, và thát bai. Ngay khi buóc lai vào cán 
nhà dà bó khóng спа minh, óng càn uóng nuóc. Nhung giéng trong 
mảnh đất của ông đã bị lap day bùn. Một cách mệt mỏi, ông lay chiếc 
mai và đào một cái giêng mới — và ngay lập tức ông đào phải 
Golconda, mỏ kim cương lớn nhất thé giới. 

Thông điệp của Conwell là một thông điệp hữu ích. Các nhà lãnh 
đạo của các quốc gia Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản chang cần 
đi lang thang khắp các bộ ngoại giao trên thế giới và các định chế tài 
chính để tìm kiếm vận may của mình. Ngay chính giữa những hàng 
xóm nghèo nhất và các khu nhà ó chuột của họ, sẵn có — nêu không 
phải là các mảnh đất kim cương — hàng ngàn tỉ đôla, có thể sẵn sàng 
đưa vào sử dung ngay nếu điều bí ân của việc làm sao chuyền các tài 
sản thành tư bản sông có thé được làm sáng tỏ. 


38 


SU BÍ AN CUA TU BÁN 


CHUONG 3 


Sw Bí ân của Tw bản 


Y nghĩa của thé giới phải nằm ngoài thé giới. Trên thế giới 
mọi thứ tôn tại như nó là và xảy ra như nó xảy ra. Giá trị không 
có ở day - và giả như có, nó sẽ chẳng có giá trị gì. 

Nếu có mót giá tri cái có giá tri, thi nó phái nàm ngoài moi 
bién có và sw sóng. Do moi bién có và sw sóng là tình cờ. 

Cái làm cho nó không tình cờ không thể nằm trong thé giới, 
bởi nếu không thì điều này sẽ lại là tình cờ. 

Nó phải nằm ngoài thé giới. 


-Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 


LANG THANG trên hau hết những con đường ở Trung Đông, Liên 
Xô cũ, hoặc ở Mĩ Latin, và ta sẽ thấy nhiều thứ: những căn nhà dùng 
làm nơi ở, các thửa ruộng được canh tác, trồng trọt, gieo hạt, và thu 
hoạch, hàng hoá được mua và bán. Các tài sản ở các nước đang phát 
triển và nguyên cộng sản chủ yếu phục vụ cho các mục đích vật lí 
trực tiếp này. Ở Phương Tây, tuy thế, cũng chính những tài sản ay 
con có mót cuóc sóng song song vói tu cach là tu ban nam bén ngoai 
thé giới vat lí. Chúng có thé được dùng dé khởi động sản xuất nhiều 
hơn bằng cách đảm bảo những lợi ích của các bên khác, thí dụ, với tư 
cách “vật bảo đảm” cho một văn tự thế chấp, hoặc bằng cách đảm 
bảo cung của các dạng khác của tín dụng và tiện ích công. 

Vì sao các toà nhà và đất ở nơi khác trên thế giới lại không thê 
cũng có cuộc sóng song hành này? Vì sao các nguồn lực không lỗ mà 


40 SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 


chúng ta đã thảo luận ở Chương 2 — 9,3 ngàn tỉ $ tu bản chết — lại 
không thê tạo giá trị vượt quá trạng thái “tự nhiên” của chúng? Câu 
trả lời của tôi là, Tư bản Chết tồn tại bởi vì chúng ta đã quên (hay có 
lẽ chưa bao giờ nhận ra) rằng chuyển một tài sản vật lí để tạo tư bản 
— thí dụ, dùng nhà của chúng ta để vay tiền nhằm tài trợ cho một 
doanh nghiệp — đòi hỏi một quá trình rất phức tạp. Nó chăng khác 
quá trình mà Einstein đã dạy chúng ta rằng có thể làm cho một viên 
gạch đơn lẻ giải phóng một số năng lượng không lồ ở dạng một vụ 
nó nguyên tử. Tương tự, tư bản là kết quả của sự khám phá và sự giải 
phóng năng lượng tiềm tàng từ hàng ngàn tỉ viên gạch mà những 
người nghèo đã tích cóp trong các ngôi nhà của họ. 

Tuy vậy, có một sự khác biệt máu chốt giữa giải phóng năng 
lượng từ một viên gạch và giải phóng tư bản từ các toà nhà xây bằng 
gạch: Mặc dù nhân loại (hoặc ít nhất một nhóm lớn các nhà khoa 
học) đã làm chủ một cách thành thạo quá trình nhận năng lượng từ 
vật chất, chúng ta dường như đã quên mát quá trình cho phép chúng 
ta nhận tư bản từ các tài sản. Kết quả là 80 phần trăm của thế giới 
được tư bản hoá thấp; người dân không thé chát cuộc sóng kinh té ra 
từ nhà cửa (hoặc bát Кё tài sàn nào) сйа ho dé tao tu bàn. Tài të hon, 
сас quóc gia tién tién duóng nhu không có khả năng day ho. Vi sao 
có thể làm cho các tài sản tạo tư bản 401 dao ở Phương Tây nhưng lại 
tạo ra rất ít (tư bản) ở phần còn lại của thế giới còn là một điều bí án. 


Những Manh mối từ Quá khứ (từ Smith đến Marx) 


Đề làm sáng tỏ bí ân của tư bản, chúng ta phải quay lại ý nghĩa sâu 
xa của từ này. Trong tiếng Latin Trung có, “capital — tư bản” đường 
như đã chỉ số đầu gia súc hoặc vật nuôi khác, những thứ đã luôn luôn 
là những nguồn quan trọng của sự giàu có vượt quá thịt cơ bản mà 
chúng cung câp. Các vật nuôi là những vật sở hữu cần bảo dưỡng 
thấp; chúng dé di động và có thé di chuyển khỏi mối nguy hiểm; 


III. SU BÍ AN CUA TU BÁN 41 


chúng cüng dé dém và do luóng. Nhung quan trong nhát là, tir vát 
nuói ta có thé nhán duoc thém cüa cái, hoác giá tri tháng du, bằng 
cách khởi động các ngành nghề khác, bao gồm sữa, da, len, Ши, và 
chất đốt. Vật nuôi cũng có một tính chất hữu ích là có khả năng sinh 
sản. Như thế thuật ngữ “capital-tư bản” làm hai việc cùng một lúc, 
thể hiện được kích cỡ vật lí của các tài sản (vật nuôi) cũng như khả 
năng tạo giá trị thặng dư của chúng. Từ sân nuôi (gia súc), chỉ còn 
một bước ngắn đến bàn viết của các nhà phát minh kinh tế học, 
những người đã định nghĩa đại thể “tư bản” như phần của các tài sản 
của một đất nước cái phần khởi xướng sản xuất thặng dư và làm tăng 
năng suất. 

Các nhà kinh tế học cổ điển vĩ đại như Adam Smith và Karl Marx 
đã tin rằng tư bản là động cơ cung cấp lực cho nën kinh tế thị trường. 
Tư bản [Capital] đã được coi là phần chính yếu của tổng thé kinh tế - 
nhân tó tột bậc (như các vấn đề cót yéu [capital issues] trong các cum 
từ như tam quan trọng tôt bậc [capital importance], hình phat tit hinh 
[capital punishment], / đô [capital city] của một nước). Cái mà họ 
muốn hiểu là tư bản là gi và nó được sinh ra và tích tụ thế nào. Bất 
luận bạn có đồng ý với các nhà kinh tế có điển hay không, hoặc có lẽ 
coi họ là không thích đáng (có thể Smith đã chăng hiểu rằng Cách 
mạng Công nghiệp đang đến gần; có thể lí thuyết. lao động vé giá tri 
của Marx chang có ứng dụng thực tiễn nào), chang nghi ngờ gi là 
nhüng nhà tu tuóng này dà tao nén các dinh thu tu duy cao chót vót 
mà trên đó chúng ta đứng bây giờ và thử tim hiểu xem tu bản là gì, 
cái gì tạo ra nó, và vì sao các quốc gia phi Tây Phương lại tạo ra nó ít 
đến như vậy. 

Đối với Smith, chuyên môn hoá kinh tế — phân công lao động và 
tiếp đó là trao 401 sản phẩm trên thị trường — đã là nguồn của tăng 
năng suất và vì vậy là “sự giàu có của các quốc gia”. Cái làm cho sự 
chuyên môn hoá và trao 401 này có thê thực hiện được chính là tư 
bản, cái mà Smith định nghĩa như sự tồn trữ [stock] của các tài sản 
được tích tụ cho các mục đích sản xuất. Các nghiệp chủ có thể dùng 
các nguồn lực được tích tụ của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp 
được chuyên món hoá cho đến khi họ có thé trao 401 các sản phẩm 
của mình lấy các thứ khác mà họ cần. Tư bản tích tụ được càng 
nhiều, thì càng có khả năng chuyên môn hoá hơn, và năng suất của 


42 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


xà hói sé càng cao hon. Marx dóng y; dói vói óng, cüa cài mà chü 
nghia tu bàn sán xuát ra ty biéu hién nhu mót dóng hàng hoá khóng 
ló. 

Smith đã tin ráng hiện tượng của tư bản đã là một hé quả của sự 
tiễn bộ tự nhiên của con người từ một xã hội săn bắn, chăn nuôi, và 
nông nghiệp sang một xã hội thương mại, trong đó, thông qua sự lệ 
thuộc lẫn nhau, sự chuyên môn hoá, và buôn bán, mà con người có 
thé tăng năng lực sản xuất của mình một cách vô cùng to lớn. Tư bản 
đã trở thành ma lực cái làm tăng năng suất và tạo giá trị thặng dư. 
“Sản lượng công nghiệp”, Smith đã viết, “không chỉ tăng ở mọi nước 
với sự gia tăng của stock-sự tồn trữ [của tư bản] cái sử dụng nó, mà, 
như hệ quả của sự gia tăng ấy, cùng một sản lượng công nghiệp tạo 
ra một khối lượng công việc lớn hơn nhiều”. ' 

Smith đã nhấn mạnh một điểm nằm ở chính tâm của điều bí ân mà 
chúng ta có gắng giải quyết: Dé các tài sản được tích tụ trở thành tư 
bản năng động và khởi động thêm sản xuất, chúng phải được có định 
lại và thể hiện trong một đối tuong cu thé nào dó *cái tón tai trong 
một khoảng thói gian ít nhất sau khi lao động đã kết thúc. Nó là, như 
nó đã là, một lượng lao động nhất định được tồn trữ và được dự trữ 
dé sử dụng, nếu cần, trong một dịp khác”. 2 Smith cảnh báo rằng lao 
động được dùng trong sản xuất ra các tài sản sẽ không dë lại dấu vết 
nào hoặc giá trị nào nêu không được có định một cách thích hợp. 

Cái mà Smith thực sự muốn nói đến có thể là chủ đề tranh luận 
chính đáng. Cái mà tôi lấy từ ông, tuy nhiên, là tư bản không phải là 
sự tồn trữ [stock] của các tài sản được tích tụ mà là khá năng nó nắm 
giữ dë triển khai sản xuất mới. Khả năng này, tất nhiên, là cái trừu 
tượng. Nó phải được xử lí và có định lại trong một dạng hữu hình 
trước khi chúng ta có thể giải phóng nó — hệt như năng lượng hạt 
nhân tiềm tàng trong viên gạch của Einstein. Không có một quá trình 
chuyển đổi — một quá trình rút ra và có định năng lượng tiêm tàng 
chứa trong viên gạch — thì không có vụ nó; một viên gạch vẫn chỉ là 
một viên gạch. Tạo ra tư bản cũng đòi hỏi một quá trình chuyên dói. 

Quan diém này — ráng tư bản trước tiên là một khái niệm trừu 
tượng và phải được cho một dạng được có định, hữu hình dé trở nên 
hữu ích — đã là quen thuộc với các nhà kinh tế học cổ điển khác. 
Simonde de Sismondi, nhà kinh tế học Thuy Sĩ thế kỉ thứ mười chín, 


III. SU BÍ AN СПА TU BÁN 43 


đã viết rằng tư bản là “một giá tri vĩnh cửu, cái được nhân lên và 
không tàn lui ... Bây gió giá tri này tự tách khỏi san phẩm tao ra nó, 
nó trở thành một đại lượng siêu hình và phi thực thể luôn luôn nằm 
trong sự chiếm hữu của bát kë ai đó tạo ra nó, đối với người ấy giá trị 
này có thé [được có định] ở một dang khác”. Nhà kinh té học Pháp 
vĩ đại Jean Baptiste Say đã tin rằng “tư bản luôn là phi vật chất do 
bản chất vì lẽ rằng không phải vật chất tạo ra tư bản mà là giá trị của 
vật chất ấy, giá trị chẳng hé có cái hữu hình về nó”. Marx tán thành; 
đối với ông, một chiếc bàn có thé được làm bằng vật liệu nào đó, như 
gỗ chang hạn “nhưng ngay khi nó bước sang thành một hàng hoá, nó 
chuyền thành cái gì đó siêu việt. Nó không chỉ đứng trên những cái 
chân của nó trên mặt đất, mà, trong quan hệ với tất cả các hàng hoá 
khác, nó đứng trên đầu của nó, và tién hoá từ các ý tưởng ki cục 
trong đầu óc gỗ của nó, kì điệu hơn nhiều so với chuyên động của 
bàn do thé lực siêu nhiên từng gây ra”. 

Ý nghĩa quan trọng này của tư bản đã bị thất lạc đối với lịch sử. 
Tư bản bây giờ bị lẫn lộn với tiền, cái chỉ là một trong nhiều dạng 
trong đó tư bản di chuyên. Vói mót khái niêm khó thi môt trong 
những thé hiện hữu hình của nó là luôn luôn dé nhớ hơn so với vẽ 
cốt lõi của nó. Trí óc quần minh quanh * “tiên” dễ hơn quán quanh “t 
bản”. Nhưng là một sai lầm khi giả thiết rằng tiền là cái cuói cùng có 
định tư bản. Như Adam Smith đã chỉ ra, tiền là “cái bánh xe vĩ đại 
của luân chuyên”, nhung nó không phải là tư bản bởi vì giá tri 
“không thé cốt ở trong các đồng kim loại áy". Nói cách khác, tiền 
làm cho các giao dịch thuận tiện, cho phép chúng ta mua và bán các 
thứ, nhưng bản thân nó không phải là nguôn gôc của sự sản xuất 
thêm. Nhu Smith đã nhắn manh đi nhẫn manh lại, “tiền vàng và bạc, 
cái được luân chuyền trong bất cứ nước nảo, CÓ thé được so sánh một 
cách rất thích hợp với một đường cao tốc, cái, trong khi nó luân 
chuyên và mang ra thị trường tất cả cỏ và ngũ cốc của đất nước, bản 
thân nó chang tao ra mot đống riêng nào của một trong hai thứ đó”. ” 

Phần nhiều của sự bí ân của tư bản tiêu tan ngay khi ta ngừng nghĩ 
về tư bản như một từ đồng nghĩa với “tiền được tiết kiệm và được 
đầu tư”. Sự hiểu lầm, rằng chính tiền là cái cố định tư bản, xảy ra, tôi 
nghi rằng, bởi vì việc kinh doanh hiện đại biểu diễn giá trị của tư bản 
băng tiền. Thực ra, rất khó ước lượng tổng giá trị của một tập hợp 


44 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


các tài вап vói nhüng kiéu rát khác nhau, nhu máy móc, các toà nhà, 
và dát, mà không sử dụng, đến tiền. Xét cho cùng, đó chính là lí do tại 
sao tiền đã được sáng chế ra; nó cung cấp một chỉ dẫn chuẩn để đo 
lường giá trị của các thứ sao cho chúng ta có thé trao đổi các tài sản 
không giống nhau. Nhưng cho dù có hữu ích đến đâu đi nữa, thì tiền 
không thể ấn định bằng bất cứ cách nào tiềm năng trừu tuong của 
một tài sản cụ thé nào đó dé chuyển đổi nó thành tư bản. Các quốc 
gia Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản bị tai tiếng vì việc làm lạm 
phát nền kinh tế của họ bàng tiền — trong khi không có khả năng tạo 
ra nhiều tư bản. 


Năng lượng Tiềm tàng trong các Tài sản 


Cái cố định tiềm năng của một tài sản sao cho nó có thé khởi động 
một sự sản xuất thêm là gì? Cái gì tách giá trị ra khỏi một căn nhà 
bình thường và có định nó theo một cách cho phép chúng ta nhận ra 
nó như là tư bản? 

Chúng ta có thê tìm một lời giải đáp bằng cách sử dụng sự tương 
tự năng lượng của chúng ta. Hãy xem xét một cái hồ trên núi. Chúng 
ta có thể nghĩ về cái hồ này trong bối cảnh vật lí trực tiếp của nó và 
thấy một số tác dụng sơ đẳng của nó, như bơi thuyền và đánh cá. 
Nhưng khi chúng ta nghĩ về đúng cái hồ này, như một kĩ sư nghĩ 
bằng cách tập trung vào khả năng tạo năng lượng của nó như một giá 
trị thêm vào ngoài tinh trang tự nhiên của cái hồ như một khối nước, 
chúng ta đột nhiên thấy thé năng được tạo ra bởi vị trí cao của cái hó. 
Thách thức đối với kĩ sư là tìm ra một quá trinh cho phép anh ta 
chuyên đổi và cô định tiềm năng này trong một dạng có thê sử dụng 
được dé làm công việc thêm. Trong trường hợp của cái hồ nam trên 


III. SU BÍ AN СПА TU BÁN 45 


cao, quá trinh dó cót ó mót nhà máy thuỷ điện cái cho phép nước hồ 
chảy nhanh xuống dưới lực hấp dẫn, và như thế chuyền thế năng bình 
yên của hồ thành động năng của dòng nước cuôn cuộn chảy. Rồi 
động năng mới này có thể quay các turbin, tạo ra cơ năng cái có thể 
dùng để quay các nam châm điện từ những cái tiếp tục chuyền nó 
thành điện năng. Với tư cách là điện, thế năng yên bình của hồ bây 
giờ được có định ở dạng cần thiết để tạo ra dòng điện có thể điều 
khiển được, cái có thể tiếp tục được truyền tải qua các đường dây đến 
những nơi xa xôi để triển khai sự sản xuất mới. 

Như thế một cái hồ bình lặng có thể được dùng để thắp sáng 
phòng của bạn và cung cấp điện cho máy móc ở một nhà máy. Cái 
cần đến là một quá trình nhân tạo từ bên ngoài cho phép chúng ta, 
đầu tiên, nhận diện ra khả năng của sức nặng của nước dé làm công 
việc thêm và, thứ hai, để chuyền thế năng này thành điện, cái có thể 
dùng để tạo giá trị tháng dư. Giá tri tăng thêm mà chúng ta nhận 
được từ cái hồ không phải là giá trị của bản thân cái hồ (như một 
quặng quí hiếm nội tại [intrinsic] trong trái đất) mà như là một giá trị 
của một quá trình nhân tạo nám ở ngoài [extrinsic] cái hồ. Chính quá 
trình này cho phép chúng ta chuyển đổi cái hồ từ một loại chỗ bơi 
thuyền và đánh cá thành một loại chỗ sản xuất năng lượng. 

Tư bản, giống như năng lượng, cũng là một giá trị đang nằm ngủ. 
Đưa nó vào cuộc sống đòi hỏi chúng ta vượt quá việc nhìn các tài sản 
của chúng ta như chúng đang là, sang suy nghi một cách năng động 
về chúng như chúng có thể là. Nó đòi hỏi một quá trình để cố định 
tiềm năng kinh tế của một tài sản thành một dạng có thé được dùng 
dé khởi động sự sản xuất thêm. 

Mặc dù quá trình chuyên đổi thế năng của nước thành điện được 
nhiều người biết đến, còn quá trình tạo cho các tài sản có dạng cần 
thiết dé khởi động sản xuất nhiều hơn thì lại không được biết. Nói 
cách khác, trong khi chúng ta biết rằng chính cửa công, các turbin, 
các máy phát điện, các biến thé điện, và đường dây của hệ thống thuỷ 
điện là những cái chuyền. đổi thé năng của hồ cho đến khi nó được có 
định ở một dang có thể tiếp cận được, thì chúng ta lại không biết phải 
tim ở đâu quá trinh then chốt để chuyền tiềm năng kinh tế của một 
căn nhà thành tư bản. 


46 SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 


Tinh hinh là thế bởi vi quá trinh then chốt đã không được thiết lập 
một cách có chủ tâm để tạo tư bản mà là cho mục đích trần tục hơn 
để bảo vệ quyền sở hữu. Khi các hệ thống sở hữu của các quốc gia 
Tây Phương lớn lên, chúng đã phát triển, một cách không thể cảm 
nhận được, các cơ chế đa dạng những cái dần dần kết hợp lại thành 
một quá trình tạo ra tư bản Ó ạt chưa hề từng có trước đây. Mặc dù 
chúng ta lúc nào cũng dùng các cơ chế này, chúng ta không nhận ra 
rằng chúng có các chức năng tạo tư bản bởi vì chúng không mang cái 
nhãn ây. Chúng ta xem chúng như những phần của hệ thông bảo vệ 
quyền sở hữu, chứ không như các cơ ché móc khớp vào nhau để có 
dinh tiềm náng kinh tế của một tài sản theo cách dé cho tiềm năng ay 
có thé chuyén dói thành tu bản. Cái tạo ra tu bản ở Phương Tây, nói 
cách khác, là một quá trình ngầm ân được chôn vùi trong những điều 
rám rối của các hệ thống quyên sở hữu chính thức. 


Quá trình Chuyển đổi bi Che dấu của Phương Tây 


Điều này nghe có thể như quá đơn giản hoặc quá phức tạp. Nhưng 
hãy suy xét liệu các tài sản có khả năng được sử dụng một cách có 
hiệu quả không nếu chúng không thuộc về cái gì đó hoặc ai đó. 
Chúng ta xác nhận sự tồn tại của những tài sản này và nhüng phép 
bién dói chuyén dói chúng và làm tăng hiệu suất của chúng ở đâu, 
nếu không phải trong bối cảnh của một hệ thống quyền sở hữu chính 
thức? Chúng ta ghi chép các đặc tính kinh tế quan trọng của các tài 
sản vào đâu, nếu không phải vào các hồ sơ và các chứng thư mà hệ 
thống quyền sở hữu chính thức cung cấp? Các qui tắc cư xử để điều 
chỉnh việc sử dụng và chuyên nhượng các tài sản nằm ở đâu, nếu 
không phải trong khuôn khó của hệ thông quyền sở hữu chính thức? 
Chính quyền sở hữu chính thức là cái cung cấp quá trình, các hình 
thức, và các qui tắc để có định các tài sản trong một trạng thái cho 
phép chúng ta nhận ra chúng như tư bản năng động. 

Ở Phương Tây, hệ thống quyền sở hữu chính thức này bắt đầu xử 
lí các tài sản thành tư bản bằng cách mô tả và tổ chức các khía cạnh 


HI SU BÍ AN СПА TU ВАМ 47 


hữu ích vé mặt kinh té và xã hội của các tài sản, lưu trữ thông tin này 
trong một hệ thống hồ so — nhu ghi chèn vào sô cái trong hồ sơ giấy 
hoặc vào đĩa máy tính — và sau đó biểu diễn chúng trong một chứng 
thư sở hữu. Một tập các qui tắc pháp lí chi tiết và chính xác điều 
khiển toàn bộ quá trình này. Các hồ sơ quyền sở hữu chính thức và 
các chứng thu sở hữu như vậy biểu diễn khái niệm được chia sẻ của 
chúng ta về cái gì là cái có ý nghĩa về mặt kinh tế đối với bất kể tài 
sản nào. Chúng thâu tóm và thiết lập tất cả thông tin quan trọng cần 
thiết dé khái niệm hoá giá tri tiềm năng của một tài sản và như thế 
cho phép chúng ta kiểm soát nó. Quyền sở hữu là địa hạt nơi chúng 
ta nhận diện và thăm dò các tài sản, kết hợp chúng, và kết nối chúng 
với các tài sản khác. Hệ thống quyền sở hữu chính thức là nhà máy 
thuỷ điện của tư bản. Đây là nơi tư bản sinh ra. 

Bất kë tài sản nào mà các khía cạnh kinh tế và xã hội của nó 
không được có định trong một hệ thống quyền sở hữu chính thức thi 
cực kì khó di chuyên trên thi truóng. Làm sao có thé kiém soát duoc 
luong tài sán khóng lồ được 401 chủ trong một nën kinh tế thị trường 
hiện đại, nếu không thông qua một quá trình quyền sở hữu chính 
thức? Không có một hệ thống như vậy, bát ké việc mua bán một tài 
sản nào, thí dụ một bất động sản, sẽ đòi hỏi nỗ lực to lớn chỉ dé xác 
định những căn cứ của giao dịch: Có thật người bán là chủ của bát 
dóng sàn và có quyén bán nó? Óng ta có thé thé cháp nó? Liéu nguoi 
chủ mới có được những người thực thi quyền sở hữu chấp nhận là 
như vậy không? Các phương tiện hữu hiệu để loại trừ những người 
khác đòi (quyền) là gì? Ở các quốc gia Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản, những câu hỏi như vậy là khó trả lời. Đối với hầu hết hàng 
hoá, chăng có nơi nào mà các câu trả lời được xác định một cách tin 
cậy. Đó là lí do vì sao bán hoặc cho thuê một căn nhà có thé kéo theo 
các thủ tục chấp thuận dài dòng và rắm rối liên quan đến tất cả hàng 
xóm. Đây thường là cách duy nhất dé xác minh răng người chủ, thực 
sự làm chủ căn nhà và không còn ai khác có đòi hỏi về nó. Đó cũng 
là lí do vì sao sự chuyên nhượng hầu hết tài sản ở ngoài Phương Tây 
lại bị hạn chế chỉ trong các giới bạn hàng kinh doanh địa phương. 

Như chúng ta đã thấy ở chương trước, vấn đề chủ yếu của các 
nước này không phải là thiếu tỉnh thần khởi nghiệp: Những người 
nghèo đã tích tụ hàng ngàn tỉ đôla bất động sản trong bốn mươi năm 


48 SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 


qua. Cái mà những người nghèo thiếu là sự tiếp cận dễ dàng đến các 
cơ chế quyền sở hữu có thé có định một cách hợp pháp tiềm năng 
kinh tế của các tài sản của họ sao cho chúng có thé được dùng dé tạo 
ra, đảm bảo, hoặc bảo lãnh giá trị lớn hơn trong thị trường được mở 
rộng. Ở Phương Tây, mọi tài sản — mọi mảnh đất, mọi căn nhà, mọi 
động sản — đều được có định một cách chính thức trong các hồ SƠ 
được cập nhật và được quản lí bởi các qui tắc của hệ thống quyền sở 
hữu. Mọi sự gia tăng sản xuất, mọi toà nhà mới, sản phẩm mới, hoặc 
thứ gì mới có giá trị thương mại đều thuộc sở hữu chính thức của ai 
đó. Thậm chí tài sản thuộc về một công ti, những người thật vẫn só 
hữu chúng một cách gián tiếp, thông qua các chứng thư chứng nhận 
rằng họ sở hữu công ti với tư cách là “các có đông”. 

Giống như năng lượng điện, tư ban sẽ không được tạo ra nếu thiếu 
khâu then chốt duy nhất tạo ra và có định nó. Cũng hệt như cái hồ 
cần nhà máy thuỷ điện để tạo ra năng lượng khả dụng, các tài sản cần 
một hệ thống quyền sở hữu chính thức để tạo ra giá trị thặng dư đáng 
ké. Không có quyền sở hữu chính thức dé chiết xuất tiềm năng kinh 
tế và biến đổi nó thành một dạng có thể vận chuyển được và kiểm 
soát được một cách dễ dàng, các tài sản của các nước Thế giới Thứ 
ba và nguyên cộng sản giống như nước trong một hồ cao trên dãy núi 
Andes — một kho thế năng chưa khai thác. 

Vi sao mà căn nguyên của tư bản lại trở nên bí á ân như vậy? Vì sao 
các quốc gia giàu có của thế giới lại mau như vậy với lời khuyên 
kinh tế của họ, mà không giải thích quyền sở hữu chính thức cần 
thiết đến thế nào cho việc hình thành tư bản? Câu trả lời là, quá trình 
trong nội bộ hệ thống quyền sở hữu chính thức cái phân rã các tài sản 
thành tư bản là cực kì khó mường tượng ra. Nó được che giấu trong 
hàng ngàn mâu của các luật, các chế độ, các qui ché, và các dinh ché 
điều khiển hé thống. Bát kë ai bị sa bẫy vào một bãi lầy pháp lí như 
vậy đều sẽ quá bận rộn dé có thé hình dung ra quá trình thực sự vận 
hành ra sao. Cách duy nhất để xem nó là từ bên ngoài hệ thống — từ 
khu vực ngoài pháp luật — là nơi mà các cộng sự của tôi và tôi tiến 
hành hầu hết công việc của mình. 

Đã một thời gian tôi xem xét luật từ một quan điểm ngoài pháp 
luật, dé hiểu rõ hơn nó hoạt động thế nào và các tác động nó gây ra là 
gì. Đây là điều không đến nỗi điên rồ như nó có vẻ. Như triết gia 


III. SU BÍ AN СПА TU BÁN 49 


Pháp Michel Foucault dà láp luán, có thé dé hon dé khám phá ra cái 
gì đó có ý nghĩa gì bằng cách xem xét nó từ phía ngược lại. “Để 
khám phá ra xã hội chúng ta hiểu sự minh màn có nghĩa là gì”, 
Foucault viết, “có lễ chúng ta phải khảo sát cái gì xảy ra trong lĩnh 
vực mát trí. Và ching ta hiéu hop pháp co y nghia gi trong linh vuc 
bat hop pháp"." Hon thé nữa, quyền sở hữu, giống năng lượng, là 
một khái niệm; nó không thể trải nghiệm được một cách trực tiếp. 
Năng lượng thuần tuý chang bao gid có thé thay hay so mo duoc. Va 
chang ai có thé thay quyền sở hữu. Chi có thé trải nghiệm năng 
lượng và quyền sở hữu thông qua những tác động của chúng. 

Từ quan điểm của tôi trong khu vực ngoài pháp luật, tôi đã thay 
rằng hệ thống quyền sở hữu chính thức của Phương Tây tạo ra sáu 
tác động cho phép các công dân của họ tạo ra tư bản. Sự bất lực ở 
những nơi khác trên thế giới đề triển khai tư bản bắt nguồn từ sự thực 
là hầu hết dân chúng ở các nước Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản 
bị cắt bỏ khỏi những tác động này. 


Tác động sô 1 của Quyên sở hữu: Cô định Tiêm năng Kinh 
tê của Tài sản. 


Giá trị tiềm tàng được nhốt trong căn nhà có thể được khám phá ra 
và chuyên 401 thành tư bản năng động theo đúng nhu cách thé năng 
được nhận diện ra trong một hồ nước ở trên núi và sau đó chuyền đôi 
thành năng lượng thực tế. Trong cả hai trường hợp, quá độ từ một 
trạng thái sang trạng thái khác cần đến một quá trình chuyển đối 
tượng vật lí sang một thế giới biểu trưng nhân tạo trong đó chúng ta 
có thê thoát khỏi những ràng buộc vật chất phiền toái của đối tượng 
và chỉ tập trung vào tiềm năng của nó mà thôi. 

Tư bản sinh ra bằng sự biểu diễn trong văn tự — trong một chứng 
thư, một hợp đồng, và trong các hồ sơ khác như váy — ghi lại những 
đại lượng kinh tế và xã hội hữu ích nhất về tài sản đối lập với những 
khía cạnh dé đập vào mát hon cúa tài sản. Đây là noi giá trị tiềm tàng 
lần đầu được mô tả và đăng kí. Thời điểm mà ta tập trung chú ý vào 
chứng thư sở hữu của, thí dụ, một căn nhà, chứ không phải vào bản 
thân căn nhà, chính là thời điểm ta đã bước từ thế giới vật chất sang 


50 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


thé giới quan niệm nơi tu bản sinh sống. Ta đang đọc một biểu diễn, 
cái chỉ tập trung sự chú ý của ta vào tiềm năng kinh tế của căn nhà, 
bằng cách lọc bỏ tất cả những nét sáng và vết tôi gây bối rối của các 
khía cạnh vật lí và vùng xung quanh cục bộ của nó. Quyền sở hữu 
chính thức buộc ta phải nghĩ về căn nhà như một khái niệm kinh tế 
và xã hội. Nó chào mời ta vượt quá cái nhìn căn nhà chỉ như nơi trú 
án đơn thuần — và nhu thé là một tài sản chết — và nhìn nó với tư cách 
là tư bản năng động. 

Sự chứng minh rằng quyền sở hữu chỉ là một khái niệm thuần tuý 
xảy ra khi một ngôi nhà đôi chủ; chang có gi thay 401 về mặt vật lí. 
Nhìn vào một căn nhà sẽ chăng cho ta biết ai sở hữu nó. Một căn nhà 
là của bạn hôm nay nhìn hoàn toàn chính xác như hôm qua khi nó 
còn là của tôi. Nó nhìn đúng như vậy bát luận tôi sở hữu nó, cho thuê 
nó hoặc bán nó cho bạn. Quyền sở hữu không phải là bản thân cái 
nhà mà là một khái niệm kinh tế về cái nhà, được hiện thân trong một 
biểu diễn pháp lí. Điều này có nghĩa rằng một biểu diễn quyên sở 
hữu chính thức là cái gì đó tach rời khỏi tài sản mà nó biểu diễn. 

Cái gì làm cho các biểu diễn quyền sở hữu chính thức cho phép 
chúng thực hiện công việc thêm? Phải chăng chúng đơn giản chỉ là 
những cái đóng vai thay cho các tài sản? Không. Tôi nhắc lại: Một 
biểu diễn quyền sở hữu chính thức, thí dụ như một chứng thư sở hữu, 
không phải là một bản sao cua cái nhà, như một bức ảnh, mà là một 
biểu diễn các khái niệm của chúng ta về cái nhà. Đặc biệt, nó biểu 
diễn các đại lượng vô hình những cái có khả năng tạo ra giá trị. 
Những cái này không phải là các đại lượng vật lí của bản thân cái 
nhà mà thay vào đó là các đại lượng có ý nghĩa về mặt kinh tế và xã 
hội mà con người gán cho cái nhà (thí dụ như khả năng dé dùng nó 
cho các mục đích đa dạng có thể được đảm bảo bằng các quyền lưu 
giữ, thế chấp, quyền sử dụng đất của người khác [địa dịch], và các 
điều qui ước ' khác). 

Ở các quốc gia tiên tiễn, sự biểu diễn quyền sở hữu chính thức này 
hoạt động như các công cụ để đảm bảo những quyền lợi của các bên 
khác và để tạo ra tính chịu trách nhiệm bằng cách cung cấp tất cả 
thông tin, các dẫn chiếu, các qui tắc, và các cơ chế thực thi cần thiết 
dé làm vậy. Ó Phương Tây, thí dụ, hầu hết quyền sở hữu chính thức 
có thê được sử dụng dễ dàng như thế chấp cho một khoản vay; như 


III. SU BÍ AN СПА TU BÁN 51 


vón có phàn cho dàu tu; nhu mót dia chi cho viéc thu các khoán no, 
các khoán thué dia phuong, và các khoán thué; nhu mót dia diém dé 
nhàn dién ra các cá nhàn cho các muc dích thuong mai, pháp lí, hoác 
công dân; và như một điểm cuối có trách nhiệm pháp lí dé tiếp nhận 
các dịch vụ công ích như năng lượng, nước, nước thải, điện thoại, 
hoặc các dịch vụ cáp. Trong khi các căn nhà ở các quốc gia tiên tién 
hoat dóng nhu nhüng noi cu trú hoác chó làm viéc, nhüng biéu dién 
cüa chüng có mót cuóc sóng song song, thuc hién mót loat các chüc 
năng thêm nhằm dám bảo quyền lợi của các bên khác. 

Quyền sở hữu hop pháp như vậy đã cho Phuong Tây các công cu 
để tạo ra giá trị thặng dư trên và vượt quá các tải sản vật lí của nó. 
Những biéu diễn quyền sở hữu cho phép người dân nghi vé tài sản 
không chỉ thông qua sự quen biết vật lí mà còn thông qua mô tả 
những đại lượng kinh tế và xã hội tiềm ân của chúng. Cho dù bát кё 
at có chú йїсһ nhám vào nó hay khóng, hé thóng pháp lí vé quyén só 
hữu đã trở thành cầu thang dẫn các quốc gia này từ thế giới của các 
tài sản ở trạng thái tự nhiên của chúng sang thế giới khái niệm của tư 
bản ở nơi các tài sản có thể được nhìn nhận một cách đầy đủ trong 
tiềm năng hữu ích của chúng. 

Với quyền sở hữu hợp pháp, các quốc gia tiên tiến Phương Tây đã 
có chia khoá cho sự phát triển hiện đại; các công dân của họ giờ đây 
đã có các phương tiện để khám phá ra, với năng khiếu lớn và trên co 
sở liên tục, những đại lượng hữu ích có tiềm năng nhất của các nguồn 
lực của họ. Như Aristotle đã phát hiện ra 2.300 năm trước đây, cái ta 
có thê làm với các thứ tăng lên vô tận khi ta tập trung suy nghĩ của 
mình vào khả năng của chúng. Bằng cách học dé có định tiềm năng 
kinh tế của các tài sản của mình thông qua các hồ sơ quyền sở hữu, 
những người Phương Tây đã tạo ra một đường đi nhanh dë khai phá 
những khía cạnh hữu ích nhất của những vật sở hữu của họ. Quyền 
sở hữu chính thức đã trở thành cầu thang dẫn tới lãnh địa khái niệm 
nơi ý nghĩa kinh tế của các thứ có thể được khám phá và là nơi tư 
bản sinh ra. 


52 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Tác dóng só 2 cüa Quyén só hüu: Tích hop Thóng tin Tán 
mác vào Mót Hë thóng. 


Nhu chúng ta đã thấy trong chương trước, hầu hết dân chúng ở các 
quốc gia Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản không thể tham gia 
vào hệ thống quyền sở hữu hợp pháp, du nó (01, bất luận họ có gang 
ra sao. Bởi vì họ không thé đưa tài sản của họ vào hệ thống quyền sở 
hữu hợp pháp, kết cục họ giữ chúng ngoài vòng pháp luật. Lí do chủ 
nghĩa tư bản chiến thắng ở Phương Tây và ёо uột ở phần còn lại của 
thế giới là bởi vì hầu hết tài sản ở các quốc gia Phương Tây đã được 
tích hợp vào một hệ thống biểu diễn chính thống. 

Sự tích hợp này đã không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Qua hàng 
thập kỉ trong thế ki mười chín, các nhà chính trị, các nhà lập pháp, và 
các thám phán đã hoà hợp những thông tin và các qui tắc điều chinh 
quyền sở hữu nằm tản mác ở các thành phó, làng mạc, toà nhà, và 
các trang trại với nhau và tích hợp chúng vào một hệ thống. “Sự hoà 
hợp với nhau” này của những biểu diễn quyền sở hữu, một thời điểm 
cách mạng trong lịch sử của các quốc gia đã phát triển, đã đưa toàn 
bộ thông tin và qui tắc điều chỉnh của cải được tích tụ của các công 
dân của họ vào một cơ sở tri thức. Trước thời điểm đó, thông tin về 
các tài sản có thê được truy cập đến ít hơn nhiều. Mỗi trang trại hoặc 
khu định cư đã ghi chép tài sản của nó và các qui tắc điều chỉnh 
chúng bằng các số cái, các kí hiệu, hoặc lời chứng thô sơ. Nhưng 
thông tin đã bị cắt vụn, tản mác, và không sẵn có cho bất kë một 
người đại diện nào ở bất ké thời điểm cho trước nào. Như chúng ta 
bây giờ đã biết quá rành, một sự dư dật thông tin không nhất thiết là 
một sự phong phú tri thức. Dé cho tri thức có thé hoạt động, các quóc 
gia tién tiến đã phải tích hợp toàn bộ dữ liệu lỏng léo và bị cô lập về 
quyền sở hữu của họ vào một hệ thống toàn diện. 

Các quốc gia Thé giói Thú ba và nguyén cóng зап dà chua làm 
йди này. Trong tất cả các nước mà tôi đã nghiên cứu, tôi chẳng bao 
giờ chỉ thay đúng một hệ thống pháp lí mà là hàng chục hoặc thậm 
chí hàng trăm hệ thống được quản lí bởi đủ loại các tổ chức, một số 
hợp pháp, số khác ngoài pháp luật, trải từ các nhóm nghiệp chủ nhỏ 
đến các tó chức xây dựng nhà ở. Cho nên, cái mà dân chúng ở các 
nước đó có thể làm với tài sản của mình bị hạn chế bởi khả năng 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 53 


tuóng tuong cua các chú só hüu và nhüng nguói quen cua ho. Ó các 
nuóc Phuong Táy, noi thóng tin tài sán duoc chuán hoá và sán có 
một cách phó quát, cái mà các chủ sở hữu có thé làm với những tài 
sản của họ được hưởng lợi từ khả năng sáng tạo tập thể của một 
mạng lưới rộng lớn hơn của dân chúng. 

Có thé gây ngạc nhiên cho độc giả Phương Tây là hầu hết các 
quốc gia trên thế giới vẫn chưa tích hợp các thoả thuận ngoài pháp 
luật về tài sản vào một hệ thống pháp lí chính thức. Đối với những 
người Phương Tây, cho là chỉ có một luật — luật chính thức. Thé mà 
sự nhờ cậy của Phương Tây vào hệ thống quyền sở hữu được tích 
hợp là một hiện tượng mới chỉ có nhiều nhất hai trăm năm. Ở hầu hết 
các nước Phương Tây, hệ thống quyền sở hữu được tích hợp mới 
xuất hiện chỉ khoảng một trăm năm trước; sự tích hợp của Nhật bản 
xảy ra chỉ hơn năm mươi năm trước. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết 
muộn hơn, những dàn xếp quyền sở hữu chính thức tản mác đã một 
thời là chuán mực ở mọi quốc gia. Chủ nghĩa đa nguyên pháp lí đã là 
tiêu chuẩn ở Châu Âu lục địa cho đến khi luật Roman được tái phát 
hiện ra ở thé ki thứ mười bón và các chính phủ đã tập hợp tất cả các 
khuynh hướng luật vào một hệ thống được phối hợp. 

Ở California ngay sau sự đồ xô đi tìm vàng năm 1849, đã có 
khoảng tám trăm quyền tài phán tài sản riêng biệt, mỗi cái lại có các 
hồ so và qui chế riêng được thiết lập bởi sự đồng thuận dia phương. 
Khắp Hoa Ki, từ California đến Florida, các hiệp hội đòi quyền thoả 
thuận về các qui tắc riêng và lựa chọn các quan chức riêng của họ. 
Chính phủ Hoa Kì đã mất hơn một trăm năm, sang đến tận cuối thế 
ki thứ mười chín, để thông qua đạo luật đặc biệt cái đã tích hợp và 
hình thức hoá các tài sản ở Hoa Kì. Bằng cách ban hành hơn năm 
mươi lăm đạo luật quyền ưu tiên mua trước và khai mỏ, Quốc hội đã 
dần dần tìm được cách tích hợp các qui tắc quyền sở hữu chính thức 
được hàng triệu người nhập cư và những kẻ chiếm đất sáng tạo ra 
vào một hệ thông. Kết quả đã là một thị trường tài sản được tích hợp 
cái đã cấp nhiên liệu cho sự tăng trưởng bùng nó về kinh tế của Hoa 
Kì sau đó. 

Lí do vì sao rất khó theo dõi lịch sử này của sự tích hợp của các hệ 
thống sở hữu tài sản rộng lớn là quá trình đã xảy ra trong thời gian 
rất dài. Các cơ quan đăng kí quyền sở hữu chính thức bắt đầu xuất 


54 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


hiện ở Đức, thí du, vào thé ki thứ mười hai nhưng đã không được tích 
hop đầy đủ mãi cho đến 1896, khi hệ thống Grundbuch [Số Dat] dé 
ghi chép cac giao dich dat dai bat dau hoat dóng ó qui mó .quóc gia. 
Ở Nhật Bản, phong trào toàn quốc dé hình thức hoá quyền sở hữu 
của những nông dân bắt đầu từ cuối thế ki mười chín và chỉ kết thúc 
vào cuối các năm 1940. Những nỗ lực vô song của Thuy Sĩ để gom 
lại các hệ thống bảo vệ quyên sở hữu và các giao dịch khác һап nhau 
vào một môi ở giao thời của thế kỉ hai mươi vẫn được ít người biết 
đến, thậm chí đối với nhiều người Thuy Sĩ. 

Như kết quả của sự tích hợp, công dân của các quốc gia tiên tiến 
có thể nhận được những mô tả của các đại lượng kinh tế và xã hội 
của bát kê tài sản sẵn có nào mà không phải xem bản thân tài sản ay. 
Ho khóng con phái di quanh dat nuóc dé thám mỗi và từng chú sở 
hữu và hàng xóm của họ; hệ thống quyền sở hữu chính thức cho phép 
họ biết các tài sản nào là sẵn có và những cơ hội nào tồn tại dé tạo ra 
giá trị thặng dư. Vì vậy, tiềm năng của một tài sản trở nên dễ đánh 
giá hơn và dë trao đôi hơn, tăng cường sản sinh tư bản. 


Tác động sô 3 của Quyên sở hữu: Làm cho Dân chúng có 
Trách nhiệm 


Việc tích hợp tất cả các hệ thống quyền sở hữu vào một luật quyền sở 
hữu chính thức dịch chuyên tính hợp pháp vé các quyền của các chủ 
sở hữu từ phạm vi chính trị hoá của các cộng đồng địa phương sang 
phạm vi khách quan của luật. Giải phóng các chủ sở hữu khỏi những 
dàn xếp hạn chế cục bộ và đưa họ vào một hệ thống pháp lí được tích 
hợp hơn tạo thuận tiện cho trách nhiệm giải trình của họ. 

Bằng cách chuyên đổi những người với những quan tâm đến 
quyền tài sản thành các cá nhân có trách nhiệm, quyên sở hữu chính 
thức tạo ra các cá nhân từ quần chúng nhân dân. Người dân không 
còn phải dựa vào các quan hệ hàng xóm hoặc phải tiến hành các cuộc 
dàn xếp địa phương để bảo vệ các quyền của mình đối với các tài 
sản. Được giải phóng khỏi những hoạt động kinh tế thô sơ và khỏi 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 55 


các ràng buộc địa phuong hep hòi và nặng nè, họ có thé thăm đò làm 
sao để tạo giá trị thặng dư từ các tài sản riêng của mình. Nhưng có 
một cái giá phải trả: Một khi ở trong một hệ thống quyền sở hữu 
chính thức, những người chủ mất tính ân danh của mình. Do được 
liên kết chặt chẽ với bất động sản và các công việc kinh doanh nên 
có thé dë được nhận diện và định vị, người dân bị tước mất khả năng 
mát hút (lân trốn) trong đám đông. Sự án danh này thực té đã biến 
mất ở Phương Tây, trong khi tính trách nhiệm cá nhân được tăng 
cường. Những người không trả tiền hàng hoá hay dịch vụ mà họ đã 
tiêu thụ có thể được nhận diện, phải chịu lãi phạt, bị phạt, bị cắm 
vận, bị hạ xếp hạng đánh giá tín dụng. Các nhà chức trách có khả 
năng biết những vi phạm pháp luật và các hợp đồng bị từ chối; họ có 
thể ngưng các dịch vụ, siết tài sản, và rút một số hoặc tất cả các đặc 
quyên của quyền sở hữu hợp pháp. 

Sự tôn trọng đối với quyền sở hữu và các giao dịch ở Phương Tây 
chẳng phải được mã hoá trong DNA của các công dân của họ; đúng 
hơn nó là kết quả của việc có các hệ thống quyền sở hữu chính thức 
có thê thực thi được. Vai trò bảo vệ không chỉ quyền chủ sở hữu mà 
cả sự an toàn của các giao dịch, của quyền sở hữu chính thức khuyến 
khích công dân trong các nước tiên tiễn tôn trọng các chứng thư sở 
hữu, tôn trọng thực hiện các hợp đồng, và tuân thủ luật pháp. Khi bát 
kế công dân nào không hành động một cách danh dự, sự vi phạm của 
anh ta được ghi lại trong hệ thống, huỷ hoại uy tín của anh ta với tư 
cách là một bên đáng tin cậy đối với hàng xóm, các công ti công ích, 
các ngân hàng, các công ti điện thoại, các hãng bảo hiểm của anh ta, 
và đối với phân còn lại của mạng lưới mà tài sản gắn kết anh ta lại. 

Như thế các hệ thống quyền sở hữu chính thức của Phương Tây 
ban tặng phước lành bị pha tạp. Mặc dù chúng cung cấp tiền cược 
cho hàng trăm triệu công dân trong ván bài tư bản chủ nghĩa, cái làm 
cho tiền cược này có nghĩa chính là nó có thể bị mát. Một phần lớn 
của giá trị tiềm năng của quyên. sở hữu hợp pháp xuất phát từ khả 
năng mát quyền. Bởi vậy, rât nhiều quyên lực của nó có từ tính trách 
nhiệm mà nó tạo ra, từ các ràng buộc mà nó áp đặt, các qui tác mà nó 
dé ra, và từ những sự trừng phạt mà nó có thê áp dung. Dé cho phép 
người dân thấy tiềm năng kinh tế và xã hội của các tài sản, quyên sở 
hữu chính thức thay đổi nhận thức trong các xã hội tiên tiến không 


56 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


chi vé nhüng phần thưởng tiềm năng của việc sử dụng các tài sản mà 
cả về những môi nguy hiểm nữa. Quyền sở hữu chính thức đòi hỏi sự 
cam kết. 

Việc thiếu quyền sở hữu hợp pháp như vậy giải thích vì sao các 
công dân trong các quốc gia Thé giới Thứ ba và nguyên cộng sản 
không thể làm những hợp đồng có lợi với những người xa lạ, không 
thé kiếm tín dụng, bảo hiểm, hoặc các dịch vụ công ích: Họ không có 
quyền sở hữu dé mát. Bởi vì họ không có quyền sở hữu dé mát, họ 
chỉ được coi là các bên hợp đồng nghiêm túc bởi những người trực 
hệ trong gia đình và láng giềng của họ. Những người chang có gi dé 
mát bị mắc bẫy trong tầng hầm do dáy của thế giới tiền tư bản chủ 
nghĩa. 

Trong khi đó, công dân của các quốc gia tiên tiến có thé hợp đồng 
cho bất ké thứ gì hợp lí, nhưng cái giá vào cửa là cam kết. Và cam 
kết được hiểu tốt hơn khi được đảm bảo bằng một cầm cô quyền sở 
hữu, bất luận nó là văn tự thế chấp, quyền siết tài sản, hoặc bất Кё 
dạng đảm bảo nào dé bảo vệ bên hợp đồng kia. 


Tác động số 4 của Quyền sở hữu: Làm cho các Tài sản Có 
thê Thay thê nhau 


Một trong những thứ quan trọng nhất mà một hệ thống quyền sở hữu 
chính thức làm là chuyển đổi các tài sản từ một điều kiện ít có thể 
tiếp cận hơn sang một điều kiện có thể tiếp cận nhiều hơn, như thế 
chúng có thể làm thêm công việc. Không giống như các tài sản vật lí, 
các biểu diễn dë kết hợp, chia nhỏ, huy động, và được dùng dé kích 
thích công việc kinh doanh. Bằng cách tách các đặc trưng kinh tế của 
một tài sản khỏi trạng thái vật lí cứng nhắc của nó, một sự biểu diễn 
làm cho tài sản “có thể thay thế nhau” — có khả năng được nhào nặn 
cho phù hợp với hầu như bát cứ giao dịch nào. 

Bang cach mó ta tat cà các tai san theo các loai chuán, mót hé 
thống quyén sở hữu chính thức cho phép so sánh hai toà nhà có kiến 
trúc khác nhau được xây dựng cho cùng một mục đích. Điều này cho 
phép phân biệt một cách nhanh chóng và ít tốn kém giữa những sự 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 57 


gióng nhau và su khác biét trong các tài sản mà không phải coi mỗi 
tài sản giả như nó là độc nhất. 

Những mô tả chuẩn quyền sở hữu ở Phương Tây cũng được viết 
ra dé làm cho viéc két hợp các tài sản duoc thuận tiện. Các qui tắc 
quyền sở hữu chính thức đòi hỏi các tài sản phải được mô tả và đặc 
trưng theo cách không chỉ phác hoạ những nét mang tính độc nhất 
của chúng mà còn nêu ra những điểm tương đồng với các tài sản 
khác, như vậy làm cho những kết hợp kha di trở nên hiển nhiên hon. 
Thông qua việc sử dụng các hồ so được chuẩn hoá, có thé xác dinh 
(trên cơ sở những ràng buộc qui vùng, những ai là hàng xóm và họ 
làm gi, diện tích của các toà nhà, liệu chúng có thể được nối với 
nhau, v.v) làm sao có thé khai thác một bát động sản cho có lợi nhất, 
dù làm văn phòng, phòng khách sạn, hiệu sách, hoặc làm sân quần 
vợt và sauna. 

Những biểu diễn cũng cho phép chia các tài sản mà không phải 
đụng đến chúng. Trong khi một tài sản như một nhà máy có thể là 
một đơn vi không thể phân chia được trong thế giới thực, còn trong 
thế giới khái niệm của biểu diễn quyền sở hữu chính thức nó có thé 
được chia nhỏ thành nhiều phân. Công dân của các quốc gia tiên tién 
như vậy có thé tách hầu hết tài sản của ho thành các cô phàn, mỗi 
phần có thể được sở hữu bởi những người khác nhau với các quyền 
khác nhau, để thực hiện các chức năng khác nhau. Nhờ có quyên sở 
hữu chính thức, một nhà máy duy nhất có thê được sở hữu bởi vô số 
nhà đầu tư, những người có thể gạt bỏ quyền sở hữu của họ mà 
không làm ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của tài sản vật lí. 

Tương tự, ở một nước phát triển, con trai của một nông dân người 
muốn nói nghiệp bố có thê giữ lại trang trại bằng cách mua hết phần 
của của các anh chị em ruột có đầu ó óc thương mại hơn. Những người 
nông dân ở nhiều nước dang phát triển không có quyền chọn như vậy 
và phải liên tục chia trang trại của họ cho từng hé hệ cho đến khi các 
mảnh đất trở nên quá nhỏ dé có thể canh tác hiệu quả, dé lại cho con 
cháu hai lựa chọn: chết đói hoặc ăn cáp. 

Những biểu diễn quyền sở hữu chính thức cũng có thể dùng như 
cái thay thế có thé di chuyền cho các tài sản vật lí, cho phép những 
người chủ và các nghiệp chủ mô phỏng các tình huống giả thuyết 
nhằm thăm dò những cách sử dụng sinh lợi khác của tài sản của họ — 


58 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


giống như các sĩ quan quân đội lên kế hoạch tác chiến cho một trận 
đánh bang cách di chuyển các kí hiệu của các đội quân và những vũ 
khí của họ trên bản đồ. Nếu ta nghĩ về nó, chính những biểu diễn 
quyền sở hữu là những cái cho phép các nghiệp chủ mô phỏng các 
chiến lược kinh doanh dé tăng trưởng các công ti và làm nên tư bản 
của họ. 

Ngoài ra, tat са các hồ sơ chuẩn về quyền sở hữu chính thức được 
nghĩ ra sao cho việc đo lường dễ dàng các đặc tính của các tải sản 
được thuận tiện. Nếu không sẵn có những mô tả chuẩn của các tài 
sản, bất kể ai muốn mua, thuê, hoặc cấp tín dụng đối với tài sản sẽ 
phải tốn nguồn lực to lớn dé so sánh và đánh giá nó với những tài sản 
khác — những cái cũng chang có những mô tả chuẩn. Bang cách cung 
cấp các tiêu chuẩn, các hệ thống quyền sở hữu chính thức Phương 
Tây đã giảm đáng kë các chi phí giao dịch của việc di chuyển và sử 
dụng các tài sản. 

Một khi các tài sản đã ở trong một hệ thống quyền sở hữu chính 
thức, chúng phú cho những người chủ một lợi thế lớn lao trong khả 
năng chúng có thể được chia nhỏ và kết hợp theo nhiều cách hơn so 
với một bộ lắp ghép (mang nhãn) Erector set. Những người Phương 
Tây có thể làm cho các tài sản của họ thích ứng với bất kì hoàn cảnh 
kinh té nào dé tạo ra các hỗn hợp có giá trị cao hơn liên tục, trong khi 
những người tương đương ở Thế giới Thứ ba lại bị mắc kẹt trong thế 
giới vật lí có những hình thức cứng nhắc, không thay thế nhau được. 


Tác động sô 5 của Quyên sở hữu: Két nôi Dân chúng 


Bằng cách làm cho các tài sản có thể thay thế nhau, gắn các chủ với 
các tài sản, gan quyền sở hữu với thực thi, và bằng cách làm cho 
thông tin về lịch sử của các tài sản và các chủ tài sản có thể được tiếp 
cận dé dàng, các hệ thống quyền sở hữu chính thức đã chuyền 401 
các công dân của Phương Tây thành một mạng của các tác nhân kinh 
doanh có trách nhiệm giải trình và có thể nhận diện từng cá nhân 
một. Quá trình quyền sở hữu chính thức đã tạo nên một hạ tầng cơ sở 
tổng thê của các công cụ kết nối, những cái, giống như một sân ghi 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 59 


đường ray, cho phép các tài sản (tàu hoá) chay an toàn giữa những 
con người (các ga). Đóng góp của quyên sở hữu chính thức cho nhân 
loại không phải là sự bảo hộ cho quyên sở hữu; những kẻ chiếm đất, 
các tó chức xây dựng nhà ở, тайа, và thậm chí các bộ lạc nguyên 
thuỷ tìm được cách để bảo vệ tài sản của họ hết sức hiệu quả. Sự đột 
phá thực sự của quyền sở hữu chính là nó đã cải thiện một cách triệt 
dé luồng thông tin về các tài sản và tiềm năng của chúng. Nó cũng 
làm tăng địa vị của các chủ sở hữu, những người trở thành những tác 
nhân kinh tế có khả năng biến đổi các tài sản trong phạm vi một 
mạng lưới rộng lớn hơn. 

Điều này giải thích vì sao quyền sở hữu hợp pháp khuyến khích 
các nhà cung ứng các dịch vụ công ích như điện và nước di đầu tư 
sản xuất và phan phói các dich vu cóng ich cho các toà nhà dich vu. 
Bằng cách gắn về mặt pháp lí các toà nhà nơi các dich vụ được cung 
ứng với các chủ sở hữu, những người sẽ sử dụng và trả tiền cho các 
dịch vụ, một hệ thống quyền sở hữu chính thức làm giảm rủi ro ăn 
trộm các dịch vụ. Nó cũng làm giảm các tón thất tài chính do thu tiền 
hoá đơn dịch vụ từ những người khó định vị, cũng như những thiệt 
hại kĩ thuật do ước lượng sai nhu cầu sử dụng điện của khu vực ở nơi 
các doanh nghiệp và dân cư lén lút và không được nghi 10 sơ. Không 
biết ai có những quyền với cái gì, và không có một hệ thống pháp lí 
được tích hợp trong đó khả năng buộc thực thi các nghĩa vụ được 
chuyên từ các nhóm ngoài pháp luật sang chính phủ, thì các ngành 
dịch vụ công cộng sẽ khó có thể cung cấp các dịch vụ một cách có 
lời. Trên cơ sở khác nào họ có thé nhận ra những người thuê bao, tạo 
các hợp đồng thuê bao dịch vụ, thiết lập các mối liên hệ dịch vụ, và 
đảm bảo sự tiếp cận đến các miếng đất hay toà nhà? Họ sẽ thực hiện 
việc tính cước phí, đọc đồng hồ đo, các cơ chế thu phí, kiém soát thát 
thoát, kiém tra gian làn, các thü tuc phat vi pham thé nào, và các dich 
vu thuc thi nhu khoá dóng hà do ra sao? 

Các toà nhà luôn luôn là các điểm cuối của các ngành dich vu 
công cộng. Cái bién dói chúng thành các điểm cuối có thé tính đến và 
có trách nhiệm chính là quyền sở hữu chính thức. Bát Кё ai nghi ngờ 
điều này chỉ cần ngó qua tình trạng dịch vụ công cộng ở ngoài 
Phương Tây, ở những nơi các khoản tốn thất kĩ thuật và tài chính 


60 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


cộng với mất trộm dịch vụ lên đến từ 30 đến 50 phần trăm của tất cả 
các dịch vụ công cộng sẵn có. 

Quyền sở hữu hợp pháp Phương Tây cũng cung cấp thông tin về 
các tài sản và những người chủ của chúng cho các doanh nghiệp, các 
địa chí có thể kiểm tra được, và các bản ghi khách quan về giá trị tài 
sản, tất cả những thứ đó dẫn đến các hồ sơ tín dụng. Thông tin này và 
sự tồn tại của luật thống nhất làm cho rủi ro có thê quản lí được bằng 
cách trải rủi ro thông qua các công cụ bảo hiểm cũng như tập hợp các 
tài sản để đảm bảo cho các khoản nợ. 

Ít người biết rằng hệ thống quyền sở hữu hợp pháp ở một quốc gia 
tiên tién là trung tâm của một mạng lưới phức tạp của các môi quan 
hệ trang bị cho các công dân bình thường để thiết lập những liên hệ 
với cả chính phủ lẫn khu vực tư nhân, và như thế nhận được thêm 
hàng hoá và dịch vụ. Không có các công cụ của quyền sở hữu chính 
thức, khó có thé hiểu được vì sao các tài sản lại có thé được dùng vào 
mọi thứ mà chúng thực hiện ở Phương Tây. Bằng cách nào khác các 
tổ chức tài chính có thé xác định những người vay tiền tiềm năng 
đáng tin cậy ở qui mô hàng loạt? Làm sao mà các đối tượng vật lí, 
như gỗ ở Oregon, lại đảm bảo một khoản đầu tư công nghiệp ở 
Chicago? Làm sao mà các công ti bảo hiểm có thé tìm và hợp đông 
với các khách hàng những người sẽ thanh toán hoá đơn của họ? Làm 
sao mà nghề môi giới thông tin hoặc các dịch vụ xác minh và kiểm 
tra lại có thể được cung cấp một cách hiệu quả và rẻ tiền? Việc thu 
thuế tién hành ra sao? 

Chính hệ thống quyền sở hữu là cái rút tiềm năng trừu tượng từ 
các toà nhà và cô định nó trong các biểu diễn cho phép chúng ta vượt 
quá việc sử dụng các toà nhà chỉ như nơi trú ngụ. Nhiều hệ thông 
chứng thư sở hữu ở các quốc gia đang phát triển không tạo ra tư bản, 
bởi vì họ không nhận ra rằng quyền tài sản có thể vượt quá quyền 
chủ sở hữu. Các hệ thống này chỉ hoạt động thuần tuý như một kho 
lưu trữ sở hữu của các chứng thư, các bản đồ thay cho các tài sản, mà 
không cho phép các cơ chế thêm, cần thiết dé tạo ra một mạng trong 
đó các tài sản có thể có một cuộc sống song hành như tư bản. Hệ 
thống quyền sở hữu chính thức không được lẫn lộn với các hệ thống 
lưu trữ đồ sộ như Domesday Book (Số chủ đất) của nước Anh chín 
trăm năm trước đây hoặc một hoạt động kiểm tra hành lí ở một sân 


III. SU BÍ AN СПА TU BÁN 61 


bay quốc tế. Một hé thống quyền sở hữu được hiểu đúng dán và thiết 
kê một cách phù hợp tạo ra một mạng, thông qua đó người dân có thê 
tập hợp các tài sản của mình vào những sự phôi hợp có giá tri hơn. 


Tác động sô 6 của Quyên sở hữu: Bảo vệ các Giao dịch 


Một lí do quan trọng vì sao hệ thống quyền sở hữu chính thức 
Phương Tây hoạt động như một mạng là tất cả các hồ sơ sở hữu (các 
chứng thư, văn bản, chứng khoán, và các hợp đồng mô tả các khía 
cạnh kinh tế quan trọng của các tài sản) được theo dõi liên tục và 
được bảo vệ khi chúng di chuyên qua thời gian và không gian. Bến 
đỗ đầu tiên của chúng là các cơ quan công cộng, đó là những người 
quản gia của các biểu diễn của một quôc gia tiên tién. Những người 
giữ hồ so công cộng quản trị các tệp (file) chứa tất cả những mô tả 
hữu ích về mặt kinh tế của các tài sản, bát ké là đất, các toà nhà, động 
sản, tàu bè, công nghiệp, hầm mỏ, hoặc các máy bay. Các file này sẽ 
cảnh báo bất ké ai hăm hở sử dụng một tài sản về những thứ có thé 
han ché hoác tăng cường việc thực hiện của nó, nhu những khoản 
đảm phụ, quyên sử dụng đất của người khác, những hop đồng thuê 
mướn, các khoản tiền trả chậm, vỡ nợ, và các hợp đồng thế chấp. Các 
cơ quan cũng đảm bảo ràng các tài sản được biểu diễn chính xác và 
thoả đáng trong những khuôn dạng, format, thích hợp có thể được 
cập nhật và truy cập dễ dàng. 

Bên cạnh các hệ thống lưu trữ hồ sơ công cộng, nhiều dich vụ tu 
nhân khác dà mở ra dé hỗ trợ các bên trong xác định, di chuyền, và 
theo dói các biểu diễn sao cho chúng có thể tao ra giá trị tháng du 
một cách dễ dàng và an toàn. Các dịch vụ này bao góm các thuc thé 
tu nhân ghi chép các giao dich, các tó chức luu giữ (phong toà) và 
kết thúc, trích lục, các hãng bảo hiểm chứng thu và lòng trung thực, 
các nhà môi giới thế chấp, các dịch vụ uỷ thác, giám hộ tư nhân của 
các hồ sơ. Ó Hoa Kì, các công ti bảo hiểm chứng thư còn giúp hơn 
nữa việc huy động các biểu diễn bằng cách đưa ra các khế ước dé 
bảo đảm cho các bên đối với các rủi ro được ghi rõ, từ sai sót trong 
chứng thư đến không thê thực thi khế ước thế chấp và không có khả 
năng bán chứng thư. Theo luật, tất cả các thực thé này phải tuân thủ 


62 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


các tiéu chuán hoat dóng khát khe điều chinh khả náng theo dói hà so 
của họ, các phuong tiện luu trữ vật lí, và bồ trí nhân viên. 

Mặc dù chúng được thiết lập dé bảo vệ cả sự an toàn của quyền sở 
hữu lẫn an toàn của các giao dịch, thật hiên nhiên là các hệ thống 
Phương Tây nhấn mạnh đến cái sau. Sự an toàn vé cơ ban duoc tập 
trung để tạo sự tin cậy trong các giao dịch sao cho người dân có thé 
làm cho các tài sản của mình có cuộc sống song hành với tư cách là 
tư bản một cách dễ dàng hơn. 

Ó hau hết các nước đang phát triển, ngược lại, luật và các cơ quan 
chính quyền bị mắc bẫy vào luật thuộc địa ban đầu và luật Roman, 
những luật nghiêng vé báo vé quyén só hüu. Ho tró thành nhüng 
nguoi tróng coi mong muón спа người chết. Điều này có thể giải 
thích vì sao tạo tư bản trong quyền sở hữu Phương Tây lại xảy ra dễ 
dàng như vậy, còn vì sao hầu hết các tài sản ở các nước Thế giới Thứ 
ba và nguyên cộng sản lại tuột khỏi hệ thống pháp lí chính thức dé 
tìm kiếm sự linh động. 

Nhân mạnh của Phương Tây lên sự an toàn của các giao dịch cho 
phép công dân di chuyển khối lượng tài sản lớn với chỉ rất ít giao 
dịch. Làm sao chúng ta có thể lí giải rằng ở các quốc gia Thế giới 
Thứ ba và nguyên cộng sản người dân vẫn mang heo của mình ra chợ 
và mua bán từng con một, như họ đã làm hàng ngàn năm nay, trong 
khi ở Phương Tây, các nhà buôn đưa các biểu diễn về quyền của họ 
với các con heo ra thị trường? Các nhà buôn ở Sở Giao dịch Hàng 
hoá Chicago, thí dụ, mua bán thông qua các biểu diễn, những cái 
cung câp cho họ nhiều thông tin hơn vê đàn heo mà họ mua bán so 
với nêu họ phải xem xét vé vật lí từng con heo một. Họ có khả năng 
mua bán các khối lượng không lồ heo mà ít phải quan tâm về sự an 
toàn của các giao dịch. 


Tư bản và Tiên 


Sáu tác động của một quá trình quyền sở hữu được tích hợp có nghĩa 
là nhà ở của những người Phương Tây không còn chỉ là đê trú mưa 
và tránh giá lạnh. Được phú cho sự tôn tại vê mặt biêu diễn, những 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 63 


cán nhà này bây giờ có một cuộc sống song hành, thực hiện những 
công việc kinh té mà chúng không thể làm trước đây. Một hệ thống 
quyên sở hữu chính thức được tích hợp tốt về cơ bản làm hai việc: 
Thứ nhất, nó giảm một cách ghê góm các chi phí dé hiểu biết các đại 
lượng kinh tế của các tài sản bằng cách biểu diễn chúng theo cách 
sao cho các giác quan của chúng ta có thể nắm bắt nhanh chóng; và 
thứ hai, nó tạo thuận lợi cho năng lực thoả thuận về việc sử dụng các 
tài sản ra sao dé tạo thêm sản phẩm và tăng phân công lao động. Kì 
tài của Phương Tây là đã tạo ra một hệ thống cho phép người dân 
thấu hiểu bằng trí óc những giá trị mà mắt con người chang bao giờ 
có thê nhìn thấy và để thao tác các thứ mà bàn tay con người chăng 
bao giờ có thé sờ mó. 

Hàng thế kỉ trước, các học giả đã suy ngẫm rằng chúng ta dùng từ 
tư bản (từ Latin capital để chỉ đầu, thủ) bởi vì đầu là nơi chúng ta 
nắm giữ các công cụ mà, với chúng, chúng ta tạo tư bản. Điều này 
goi y ráng lí do vi sao tu bán dà luón luón bi che khuát trong bí án là 
bói vi, gióng nhu nàng luong, nó chi có thé duoc khám phá ra và 
được quản lí bằng trí óc. Cách duy nhất dé sờ mó tư bản là nếu hệ 
thông quyền sở hữu có thê ghi chép các khía cạnh kinh tế của nó trên 
giây và néo chặt chúng vào một địa điểm và người chủ cụ thể. 

Quyền sở hữu, khi ấy, không đơn thuần là giây tờ mà là một công 
cụ làm trung gian thâu tóm và lưu trữ hầu hết các thứ cần thiết dé 
làm cho một nền kinh tế vận hành. Quyền sở hữu gieo hạt hệ thống 
bằng cách làm cho người dân có trách nhiệm giải trình và các tài sản 
có thể thay thế nhau, bằng cách theo dõi các giao dịch, và như thế 
cung cấp tất cả các cơ ché cần thiết dé cho hệ "thống tiền tệ và ngân 
hàng vận hành và dé cho đầu tu hoạt động. Mói quan hé giữa tư bản 
và tiền hiện đại thắm qua quyền 80 hüu. 

Ngày nay chính các hó so vé quyền sở hữu và vé các giao dich là 
nhüng cái cung cáp cho các nhà chức trách tiền tệ bằng chứng cốt 
yếu mà họ cần dé phát hành thêm băng đấu thầu hợp pháp. Nhu các 
nhà khoa học nhận thức George A. Miller và Philip N. Johnson-Laird 
đã viết năm 1976: “Tiền giấy có nguồn góc từ kí phát giấy nhận nợ. 
[Cho nên] tiền... giả định trước định chế quyền sở hữu”. ” Chính hồ 
Sơ quyên sở Hữu là cái có định các đặc trưng kinh tế của các tài sản 
sao cho chúng có thé được dùng để đảm bảo các giao dịch thương 


64 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


mai và tài chính và cuói cüng dé cung cáp su bién hó dua vào dó các 
ngán hàng trung uong phát hành tién. Dé tao tín dung và tao ra dàu 
tu, cái mà nguói dán vuóng vào khóng phái là bán thán các tài sán, 
mà là nhüng biểu diễn quyền sở hữu của chúng — các chứng | thư hoặc 
các có phần được đăng kí — được điều chỉnh bởi các qui tắc có thể 
được thực thi trên toàn quốc. Tiền không kiếm được tiền. Bạn cần 
một quyền sở hữu trước khi bạn có thể kiếm tiền. Thậm chí nếu bạn 
cho vay tiền, cách duy nhất mà bạn có thể kiếm được tiền trên nó 
bằng cách cho vay hoặc đầu tư nó dựa trên một loại hồ sơ quyền SỞ 
hữu nào đó cái xác định các quyền của bạn đối với gốc và lãi. Xin 
nhắc lại: Tiền giả định trước quyên sở hữu. 

Như các nhà kinh tế học Đức lỗi lạc Gunnar Heinsohn và Otto 
Steiger đã chỉ ra, “Tiền chẳng bao giờ được tạo ra từ hw vô xét từ 
quan điểm quyền sở hữu, cái luôn phải có ước khi tiền có thé tồn 
tai". Thừa nhận những sự giống nhau giữa công trình của họ và của 
tôi, họ đã lưu ý tôi về một bản thảo của một bài báo chưa được công 
bố phát biểu “rang lãi và tiền không thé được hiéu mà không có định 
chế quyền sở hữu”. ` Mối quan hệ này bị làm mơ hò, họ kiên định, 
bởi sự hiểu làm phó biến rang các ngân hàng trung ương phát hành 
giấy bạc và hỗ trợ khả năng của các ngàn hàng thuong mai tiến hành 
thanh toán. Theo quan điểm của Heinsohn và Steiger, cái tuột khỏi 
con mắt trần “là tất cả các khoản ứng trước được tiễn hành trong kinh 
doanh ngân hàng lành mạnh đều dựa trên chứng khoán”, 1 hoặc theo 
thuật ngữ của tôi, đều dựa trên giấy chứng nhận quyền SỞ hữu hợp 
pháp. Họ đồng ý voi Harold Demsetz rằng nén móng quyền sở hữu 
của chủ nghĩa tư bản là cái đã được cho là dĩ nhiên và lưu ý rằng 
Joseph Schumpeter đã gợi ý bóng gió rằng chính quyền sở hữu là cái 
đảm bảo cho sự tạo ra tiền. Như Tom Bethell kháng định đúng đắn 
trong cuốn sách khác thường của ông The Noblest Triumph [Chiến 
thắng Cao quí nhất] răng “nhiều phước lành của một hệ thống quyền 
sở hữu tư nhân đã chưa bao giờ được phân tích một cách thích 
dáng”. !2 

Tu bán, nhu tôi đã lập luận ở trước, như vậy không duoc tao ra 
bởi tiền; nó được tạo ra bởi dân chúng mà các hệ thống quyền sở hữu 
giúp họ hợp tác và suy nghĩ về việc làm sao có thể làm cho các tài 
sản mà họ tích tụ triển khai sản xuất thêm. Sự gia tăng lớn lao của tư 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 65 


bàn ó Phuong Táy trén hai thé ki qua là hé quà cüa các hé thóng 
quyền sở hữu được cải thiện dàn dàn, những hệ thống cho phép các 
tác nhân kinh tế phát hiện và thực hiện tiềm năng trong các tải sản, 
và nhu thé ở vào vị thé dé tạo ra tiền không bị lạm phát dé tài trợ và 
tạo ra sản xuất thêm. 

Như vậy, chúng ta hơn những con sóc trữ lương thực cho mùa 
đông và cam kết tiêu thụ sau. Chúng ta biết, thông qua sự sử dụng 
sành điệu các định chế quyén | sở hữu, làm sao dé cho các thứ mà 
chúng ta tích tụ có một cuộc sóng song hành. Khi các quóc gia tién 
tiến hoà hợp tất cà thông tin và các qui tác về các tài sán duoc biét 
cüa ho lai vói nhau và thiết lập các hệ thống quyén sở hữu theo dõi 
tiến triển kinh tế của chúng, họ đã tập hợp vào một trật tự toàn bộ 
quá trình định chế, quá trình làm nền cho sự tạo ra tư bản. Nếu chủ 
nghĩa tư bản có trí tuệ, nó sẽ nằm trong hệ thống quyền sở hữu hợp 
pháp. Nhưng giống như hầu hết các thứ thuộc trí óc, đa phần của 

“chủ nghĩa tư bản” ngày nay hoạt động ở mức vô thức. 

Vì sao các nhà kinh tế học có điển, những người đã biết tư bản là 
trừu tượng và phải được có định, lại không đưa ra quan hệ giữa tư 
bản và quyền sở hữu? Một lời thanh minh có thể là trong thời của 
Adam Smith hoặc thậm chí của Marx các hệ thống quyền sở hữu vẫn 
còn bị hạn chế và chưa được phát triển, và tầm quan trọng của chúng 
đã khó phán đoán. Có lẽ quan trọng hơn, cuộc chiến vì tương lai của 
chủ nghĩa tu ban đã dịch chuyền từ những nghiên cứu sách vở của 
các nhà lí thuyết sang một mạng lưới bao la của các nghiệp chủ, các 
nhà tải chính, các chính trị gia, và các luật gia. Sự chú ý của thế giới 
chuyền từ các lí thuyết sang những công việc thực té được tién hành 
hàng ngày trong dân chúng, từ năm tài chính này sang năm tài chính 
khác. 

Một khi cỗ máy khổng lồ của chủ nghĩa tư bản đã được đặt chắc 
chắn vào vị trí và các chủ nhân của nó bận rộn làm giàu, thì câu hỏi 
về việc nó sinh ra thế nào mát tính khẩn cấp. Giống như dân cư sống 
ở vùng châu thổ giàu có và màu mỡ của một con sóng dài, những 
người ủng hộ chủ nghĩa tư bản chẳng có nhu cầu thúc ép để khám 
phá thượng nguồn dé tìm nguồn gốc của sự phón vinh của họ. Vi sao 
phải phiền muộn? Với sự chấp dứt của Chiến tranh lạnh, tuy vậy, chủ 
nghĩa tư bản trở thành sự lựa chọn nghiêm túc duy nhất cho phát 


66 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


trién. Thé là phàn cón lai cüa thé giói quay sang Phuong Táy nhó 
giúp đỡ và được khuyên hãy bắt chước các điều kiện của cuộc sống ở 
châu thổ: các đồng tiền ón định, các thị trường mó, và các doanh 
nghiệp tư nhân, các mục tiêu của những cái gọi là những cải cách 
kinh tế vĩ mô và điều chỉnh cơ cấu. Tất cả mọi người đã quên rằng lí 
do của cuộc sóng giàu có ở châu thé nằm xa ở tận thượng lưu, trong 
nước nguồn chưa được khai phá. Các hệ thống quyền sở hữu hợp 
pháp có thé tiếp cận một cách rộng rãi là phù sa từ thượng lưu cái 
cho phép tư bản hiện đại hưng thịnh. 

Đây là một trong những lí do chính vì sao các cải cách kinh tế vĩ 
mô không có kết quả. Bắt chước chủ nghĩa tư bản ở mức độ của châu 
thổ, bằng cách nhập khẩu đặc quyền kinh tiêu McDonal và 
Blockbuster, là không đủ để tạo sự giàu có. Cái cần là tư bản, và cái 
này đòi hỏi một hệ thống phức tạp và hùng vĩ của quyền sở hữu hợp 
pháp cái mà chúng ta tất cả đều coi là di nhiên. 


Chiếc Lồng kính của Braudel 


Phần lớn việc những người nghèo ở các quốc gia đang phát triển và 
nguyên cộng san bị day ra bên lề là do họ không có khả năng lợi 
dụng được sáu tác động mà quyền sở hữu mang lại. Thách thức mà 
các nước nảy đối mặt không phải là, liệu họ phải tạo ra hay nhận 
được nhiều tiền hơn, mà là, liệu họ có thể hiểu được các định chế 
pháp lí và dồn hết quyết tâm chính trị cần thiết dé xây dựng một hệ 
thống quyên sở hữu dé những người nghèo có thé tiếp cận tới một 
cách dễ dàng. 

Nhà sử học Pháp Fernand Braudel đã thấy nó là một sự bí án lớn 
ràng ở ngay lúc khởi đầu, chủ nghĩa tư bản Phương Tây đã chỉ phục 
vụ một sô ít những người có đặc quyền, hệt nhu nó hoạt động ở 
những nơi khác trên thé giới ngày nay: 


Vấn đề máu chốt là tìm ra vì sao khu vực đó của xã hội thời xưa, cái 
tôi sẽ không ngàn ngại goi là tư bản chủ nghĩa, lại phải sóng như thé 
trong một lồng kính (bình thuỷ tinh: bell jar), cắt đứt khỏi phần còn lại 
[của xã hội]; vì sao nó đã không có khả năng mở rộng và chinh phục 


III. SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 67 


toàn bó xà hói? ... [Vi sao mà] mót tóc dó tao tu bán dáng ké dà là có 
thé chi ó nhüng khu vuc nhất dinh chứ không phải trong toàn bộ nền 
kinh tế thị trường của thời ay? .. .Có lẽ sẽ là ngược đời một cách trớ 
trêu để nói rằng đã thiếu bất ké thứ gì khác, còn tiền chắc chắn đã 
không [thiếu]... như thé đây là một thời kì mà đất xấu đã bị mua nhàn 
và các dinh thự tráng lệ ở thôn quê được xây dung, các dài kỉ niém to 
lớn được dựng lên, và sự ngông cuồng văn hoá được tài trợ ...[Làm sao 
chúng ta] giải quyết được sự mâu thuẫn ... giữa bầu không khí kinh tế 
trì trệ và sự tráng lệ của Florence dưới thời Lorenzo Huy hoàng." 


Tôi tin câu trả lời cho câu hỏi của Braudel nằm ở su tiếp cận bị hạn 
chế tới quyền sở hữu chính thức, cả trong quá khứ của Phương Tây 
lẫn ở các nước Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản hôm nay. Các 
nhà đầu tư địa phương và nước ngoài đúng là có tư bản; các tài sản 
của họ ít nhiều được tích hợp, có thể thay thế nhau, được kết nối 
mạng, và được bảo vệ bởi các hệ thống quyền sở hữu chính thức. 
Nhưng họ chỉ là một thiểu số cỏn con — những người có thể có đủ 
điều kiện thuê các luật sư lão luyện, có các mối quan hệ nội bộ, và có 
sự kiên nhẫn dé lách qua tệ quan liêu của các hệ thông quyền sở hữu 
của họ. Tuyệt đại đa số dân chúng, những người không thể hưởng 
những thành quà lao động của họ được biéu diễn bởi hệ thống quyền 
sở hữu chính thức, sống ngoài chiếc lồng kính của Braudel. 

Chiếc lồng kính làm cho chủ nghĩa tư bản trở thành một câu lạc 
bộ tư nhân, mở cửa chỉ cho một số ít có đặc ân, và làm tức giận hàng 
ti người đứng ngoài ngó vào. Sự phân biệt chủng tộc tư bản chú 
nghĩa này sẽ tiếp tục một cách không thể tránh khỏi, cho đến khi 
chúng ta tất cả đều thấy. sự thiếu sót cốt lõi trong các hệ thống pháp 
luật và chính trị của nhiều nước, những cái ngăn cản đa số tham gia 
hệ thong quyền sở hữu chính thức. 

Đây đúng là lúc để tìm ra VÌ sao hầu hết các nước đã không có khả 
năng tạo ra các hệ thông quyền sở hữu chính thức mở. Đây là thời 
điểm, bởi vì các quôc gia Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản đang 
trai qua những nỗ lực dày khát vọng nhất dé thực hiện các hệ thong 
tư bản chủ nghĩa, dé nhac chiếc lồng kính đi. 


68 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Nhưng trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải giải quyét phán 
còn lại của sự bí ân là vì sao mà các chính phủ lại đã chậm tré đên 
như vậy đê nhận ra răng chiéc lông kính tôn tại. 


CHUONG4 


Sw Bí án của Nhận thức Chính trị 


Gáu, gáu! chó sua, 

Lü án máy dang dén phó; 
Mót só áo rách bươm, 
Một số say bét nhè, 

Và một số quân là ао lượt. 


— Điệu ru con Anh 


SU PHÁ VỠ những hinh mẫu dân số và luật bắt buộc đã là một xu 
hướng không thể nhàm lẫn ở các nước đang phát triển trong bốn 
mươi năm qua và ở các nước nguyên cộng sản trong mười năm qua. 
Từ khi các cuộc cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình bắt đầu năm 
1979, 100 triệu người Trung Quốc đã rời bỏ nơi cư ngụ chính thức 
của mình dë kiếm việc làm ngoài pháp luật. Ba triệu người di cư bất 
hợp pháp quây vào Bắc Kinh đã tạo ra một mớ lộn xộn của các 
xưởng làm việc quá nặng nhọc ở ngoại ó thành phó. Port-au-Prince 
đã tăng lên mười lăm lần lớn hơn; Guayaquil mười một lần lớn hơn, 
và Cairo bốn lần lớn hơn. Thị trường ngầm bây giờ chiếm 50 phần 
trăm GDP ở Nga và Ukraina và một tỉ lệ khác thường 62 phần trăm ở 
Georgia. Tó chức Lao động Quốc tế, ILO, báo cáo rằng từ 1990, 85 
phần trăm của tất cả các việc làm mới ở Mĩ Latin và Caribbe đã được 
tạo ra trong khu vực ngoài pháp luật. Ở Zambia, chỉ có 10 phần trăm 
lực lượng lao động được sử dụng một cách hợp pháp. 


70 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Các nước này dang làm gi vé việc này? Khá nhiều. Họ đã xắn tay 
áo của mình và lao vào làm việc, giải quyết từng cái một trong những 
van đề này. Tháng Tám 1999, thí dụ, các nhà chức trách Bangladesh 
đã phá huỷ 50.000 nhà ó chuột ở thủ đô Dhaka. Ó nơi phá huỷ là 
không thê làm được, các chính phủ đã xây dựng trường học và vỉa hè 
cho hàng triệu người chiếm đất công và đất tư. Đồng thời, các chính 
phủ đã tiến hành các chương trình vi tài trợ để giúp các xưởng làm 
việc quá nặng nhọc chuyển đổi các khu vực dân cư thành các khu 
công nghiệp ở trên khắp thế giới. Họ đã cải thiện các quầy của những 
người bán hàng via hè làm tắc nghẽn đường phó, đã di dời những 
người lang thang khỏi các khu vực trong thành phố và trồng hoa thay 
vào đó, và đã thiết chặt các qui chế xây dựng và an toàn dé tránh các 
toà nhà khỏi sụp 40 như đã xảy ra trong động đất năm 1999 ở Thổ 
Nhĩ Kì. Các chính phủ đã có găng buộc các chủ xe jitney và xe taxi 
tiều tàn tràn ngập giao thông phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tối 
thiểu; họ đang trừng tri việc ăn trộm và thất thoát điện nước và nỗ 
lực thực thi các bằng sáng chế và những quyền tác giả. Họ đã bắt và 
hành hình nhiều bọn gangster và bọn buôn bán ma tuý ở mức có thể 
(ít nhất là những bọn khét tiếng hơn) và bỏ tù bọn chúng (ít nhất là 
một thời gian); họ đã siết chặt các biện pháp an ninh dé kiểm soát 
ảnh hưởng của các phái chính trị giữa số đông nguy hiểm và bị bật 
ге. 

Mói trong nhüng уйп dé này có chuyén ngành nghiên cứu riêng 
của nó và có chương trình chính trị riêng dé 401 phó với nó. Dường 
như ít người nhận ra rằng cái mà chúng ta đối mặt là một cuộc cách 
mạng công nghiệp toàn câu đồ só: một sự dịch chuyền không lồ khỏi 
cuộc sông được tó chúc ó qui mó nhó sang сидс sóng duoc tó chüc ó 
qui mó lón. Vi tốt hon hay tôi hon, dàn chúng ở ngoài Phương Tây 
đang chạy trón các xã hội tự túc và biệt lập trong một nó lực dé nâng 
mức sống của họ bằng cách trở nên lệ thuộc lẫn nhau trong các thị 
trường rộng lớn hơn nhiều. 

Cái được hiểu một cách thật quá hiếm hoi là, các xã hội Thé giới 
Thứ ba và nguyên cộng sản đang trải nghiệm cuộc cách mạng công 
nghiệp gần giống hệt như cái đã xảy ra ở Phương Tây hơn hai trăm 
năm trước đây. Sự khác biệt là cuộc cách mạng mới này sôi sục trào 
dâng nhanh hơn nhiều và biến 401 cuộc sóng của nhiều người hơn. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 71 


Vương quốc Anh đã chỉ hỗ trợ 8 triệu dân cư khi nó bát đầu su tiến 
bộ 250 năm của mình từ trang trại sang máy tính xách tay. Indonesia 
đang làm đúng cuộc hành trình ấy chỉ trong bốn thập kỉ và mang theo 
hon 200 triệu người. Chang có gì ngạc nhiên là các định chế của nó 
đã chậm chap trong thích nghi. Nhung họ phải thích nghi. Một trào 
lưu của nhân loại đã dịch chuyền từ các cộng đồng và hộ gia đình bị 
biệt lập sang tham gia vào những phạm vi ngày cảng mở rộng của sự 
trao đổi kinh tế và trí tuệ. Chính trào lưu này là cái đã biến đổi 
Jakarta, Mexico City, São Paolo, Nairobi, Bombay, Thượng Hải, và 
Manila thành các thành phó khong 16 với 10, 20, 30 triệu dân và đầy 
rày các định ché chính trị và pháp lí của chúng. 

Sự thất bại của trật tự pháp lí dé kịp bước với cuộc biến động kinh 
tế và xã hội gây kinh ngạc này đã buộc những người di cư phải chế ra 
những thay thé ngoài pháp luật cho luật đã được thiết lập. Trong khi 
mọi loại kinh doanh án danh là rất phó bién ó các nuóc tién tién, 
những người nhập cu trong thế giới dang phát triển chi có thé giao 
thiép kinh doanh vói nhüng nguói mà ho biét và tin tuóng. Viéc kinh 
doanh phi hinh thúc, nhát thói nhu уйу hoat dóng khóng thát tót. Thi 
truóng càng róng bao nhiéu, nhu Adam Smith dà chí ra, thi su phán 
cóng lao dóng càng có thé chi li. Và lao dóng càng duoc chuyén món 
hoá hon, thi nén kinh té táng truóng càng hiéu quà hon, và luong và 
giá trị tư bản tăng lên. Sự thất bai pháp lí ngăn cản những người kinh 
doanh khỏi việc thoả thuận với những người xa lạ làm thủ tiêu sự 
phân công lao động và trói buộc những người muốn làm nghiệp chủ 
vào các giới chuyên môn nhỏ hơn và năng suất thấp. 

Tinh thần nghiệp chủ chiến thắng ở Phương Tây bởi vì luật liên 
kết tất cả mọi người đưới một hệ thống quyền sở hữu, cho họ những 
công cụ để hợp tác và sản xuất những khoản giá trị tháng dư lớn 
trong một thị trường rộng mở. Những tiến bộ của Phương Tây, cho 
đến tận sự tăng trưởng theo hàm sô mũ của công nghệ điện tử thông 
tin và viễn thông ngày nay, có thể xảy ra chỉ bởi vì đã có rồi các hệ 
thống quyền sở hữu để làm cho chúng hoạt động. Các hệ thống 
quyền sở hữu hợp pháp được tích hợp phá huỷ hầu hết các nhóm 
đóng trong khi lại tạo ra một mạng lưới lớn trong đó khả năng tạo tư 
bản tăng lên một cách đáng Кё. Trong ý nghĩa này, quyền sở hữu 
tuân theo cái được biết đến như định luật Metcalfe (được gọi theo tên 


72 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


của Bob Metcalfe, nhà sáng ché ra Tiêu chuán Ethernet tiêu chuẩn 
làm cơ sở nói mang các máy tính cá nhân). Theo định luật Metcalfe: 


Giá trị của một mang - duoc định nghĩa nhu tính hữu dung 
cho một số dân cư - đại thể tỉ lệ thuận với bình phương của số 
những người sử dụng. Một thí dụ là mạng điện thoại. Mạng có 
một điện thoại là vô dụng: gọi cho ai? Mạng có hai điện thoại 
là tốt hơn, nhưng không nhiều. Chỉ khi hầu hết dân cư có điện 
thoại thì sức mạnh của mạng đạt tiềm năng đầy đủ đề thay đổi 
xã hội. 


Giống như các mạng máy tính, các mạng đã tồn tại nhiều năm 
trước khi bất Кё ai nghĩ đến kết nối chúng, các hệ thống quyền sở hữu 
trở nên vô cùng hùng mạnh khi chúng được kết nối vào một mạng lớn 
hơn. Chỉ khi đó thì tiềm năng của một quyền sở hữu cụ thể không chỉ 
bị hạn chế vào sự hình dung của chủ của nó, của hàng xóm hoặc 
những người quen của anh ta, mà dựa vào một mạng rộng hơn của 
những hình dung khác. Chỉ khi đó người dân sẽ tự chịu tuân thủ một 
luật, bởi vì họ sẽ nhận ra rằng không có luật ấ ay thi ho sé ngung phat 
dat. Chi khi dó thi chính phü mói có thé bát dàu quàn lí duoc su phát 
trién thay cho viéc dó xó di bít từng Кё hở một cách anh dũng. Một 
chính phủ hiện đại và một nền kinh tế thị trường là không sống được 
nếu không có một hệ thống quyền sở hữu chính thức được tích hợp. 
Nhiều vấn đề của các thị trường phi-Phuong Tây ngày nay chủ yêu là 
do sự manh тип của những dàn xếp quyên sở hữu cua họ va do sự 
không sẵn có các qui phạm chuẩn cho phép các tài sản và những tác 
nhân kinh tế tương tác và đề cho chính phủ cai trị bằng luật. 

Khi những người nhập cư từ các nước Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản di cư sang các nước tiên tién, các định ché đã được thiết lập 
tốt cuối cùng cuốn hút họ vào một hệ thống quyền sở hữu được nói 
mạng, hệ thông giúp họ tao ra giá tri thang dư. Người dân di cư trong 
nội bộ nước của họ không thích nghi theo kiểu này — ít nhất không đủ 
nhanh. Các nước nghèo hơn thiểu các định ché dé tích hợp những 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 73 


người nhập cư vào khu vực chính thức, có định các tài sản của họ vào 
các dạng có thé thay thế nhau, làm cho các chủ sở hữu trở thành các 
tác nhân có trách nhiệm giải trình, và cung cấp cho họ các công cụ kết 
nối và đòn bây cho phép họ giao tiếp một cách hiệu quả và tạo tư bản 
trong lòng một thị trường hợp pháp lớn hơn. Như thế những người 
nhập cư chế ra hàng loạt các loại dàn xếp ngoài pháp luật, làm tón hại 
đến trật tự pháp lí, dé thay cho các luát và các dinh ché mà ho càn dé 
hop tác trong mót thi truóng duoc róng mó. 

Su mü quáng chính tri, bởi váy, là do không ý thức được rằng sự 
tăng lên của khu vực ngoài pháp luật và sự tan rã của trật tự pháp lí 
hiện tồn cuối cùng là do sự dịch chuyển không lồ khỏi cuộc sông 
được tô chức ở một qui mô nhỏ sang cuộc sông được tó chức trong 
một bối cảnh lớn hơn. Cái mà các nhà lãnh đạo quốc gia bỏ sót là 
người dân tự tô chức một cách tự phát thành các nhóm riêng rë ngoài 
pháp luật cho đến khi chính phủ có thể cung cấp cho họ một hệ thống 
quyên sở hữu hợp pháp. 

Van đề cán bản đối với các quốc gia phi-Phương Tây không phải là 
người dân di cư đến các trung tâm đô thị, không phải là rác đang ùn 
lên, không phải là kết cấu hạ tầng không đủ, hoặc là vùng nông thôn 
bị bỏ rơi. Tất cả những cái đó đã xảy ra ở các quốc gia tiên tiến. 
Chũng chăng phải vấn đề đơn thuần là sự phát triển đô thị. Los 
Angeles đã tăng nhanh hơn Calcutta trong thế kỉ này, và Tokyo ba lần 
to hơn Delhi. Vấn đề căn bản là sự chậm trễ trong nhận biết ra rằng 
hầu hết sự lộn xộn xảy ra ngoài Phương Tây là kết quả của một phong 
trào cách mạng, cái đầy hi vọng hơn là những. van dé. Một khi giá tri 
tiềm năng của phong trào được khai thác, nhiều vấn đề của nó sẽ trở 
nên dễ hơn để giải quyết. Các quốc gia đang phát triển và nguyên 
cộng sản phải lựa chọn hoặc là tao ra các hệ thống cho phép các chính 
phủ của họ thích ứng với những thay đổi liên tục trong sự phân công 
lao động mang tính cách mạng hoặc tiếp tục sống trong sự mập mờ 
ngoài pháp luật — và cái đó hàn chẳng phải là một sự lựa chọn. 

Vì sao mà tất cả mọi người lại đã không hiểu vấn đề thật? Bởi vì có 
hai điểm mù. Thứ nhất, hầu hết chúng ta không thấy rằng sự trào dâng 
về dân cư ngoài pháp luật của thế giới trong bốn mươi năm vừa qua 
đã sinh ra một giai câp mới của những nghiệp chủ với những dàn xêp 
pháp lí riêng của họ. Các nhà chức trách chỉ thấy một dòng người đồ 


74 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


dồn vào, những người lao động bát hợp pháp và sự de doa của bệnh 
tật và tội phạm. Như thé trong khi bộ xây dựng nhà ở giải quyết các 
van dé cüa riéng minh con các bó y té và tu pháp táp trung vào nhüng 
ván dé cüa ho, cháng ai dé y y ráng nguyên nhân thật sự của sự lộn xón 
không phải là dân cư, hoặc là tăng trưởng đô thị, hoặc thậm chí là một 
thiểu số nghèo, mà là một hệ thống quyền sở hữu pháp lí đã lỗi thời. 

Hầu hết chúng ta giống như sáu anh mù trước một con voi: Một 
người tóm lay cái vòi ngoe ngoáy của con thú và nghĩ rằng con voi là 
một con rắn; người khác sờ cái đuôi và nghĩ rằng con voi là một dây 
thümg; người thứ ba bị mê hoặc bởi cái tai to giống như cái buóm; 
người khác ôm chân nó và kết luận con voi là một cái cây. Chàng al 
nhìn con voi trong tổng thé của nó, và như vậy họ không thé đề ra một 
chiến lược dé giải quyết vấn đề rất lớn dang được chú ý. Như chúng ta 
đã thấy, những người nghèo ở các nước Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản chiếm hai phần ba dân cư toàn thế giới — và họ chăng có lựa 
chọn khả dĩ nào khác là sống ngoài pháp luật. Như chúng ta cũng đã 
thấy những người nghèo có rất nhiều thứ, nhưng quyền sở hữu của 
chúng lại không được định rõ bởi bát kë luật nào. Hàng triệu người 
kinh doanh tạo ra 85 phần trăm công ăn việc làm mới ở Mĩ Latin, 3 
triệu người ở ngoại ô Bắc Kinh điều hành các xí nghiệp nặng nhọc, và 
những người Nga tạo ra nửa GDP của quốc gia mình, là những người 
làm thế trên cơ sở của các dàn xếp ngoài pháp luật. Thường xuyên 
hơn là không, những dàn xếp quyền sở hữu dân thường này mâu 
thuẫn công khai với luật thành văn chính thống. Đó là con voi ở trước 
chúng ta. 

Tôi không tin rằng sự xuất hiện của một ốc đảo nào đó của các khu 
vực kinh té phón vinh nằm giữa các khu vực to lớn chưa phát triển 
hoặc phi chính thức lại đánh dấu bình minh của một quá độ рд ghé 
nhưng không thể tránh khỏi sang hệ thống tư bản chủ nghĩa. Thay vào 
đó, sự tồn tại của các óc đảo phón vinh trong bién ca nghèo đói che 
đậy một sự chậm trễ sâu thăm trong năng lực của quốc gia để tạo ra, 
tôn trọng, và làm cho các quyền sở hữu chính thức sẵn có cho đại đa 
số công dân. 

Điểm mù thứ hai là ít người nhận ra rằng các vấn đề mà họ đối mặt 
không phải là mới. Việc nhập cư và tính ngoài pháp luật gây lo lắng 
cho các thành phố ở thế giới dang phát triên và nguyên cộng sản rát 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 75 


gióng cái mà các quóc gia tién tién Phuong Тау dà trái qua trong thói 
kì cách mạng công nghiệp của họ. Ho cũng đã tập trung vào có gắng 
giải quyết từng van dé một. Bài học của Phương Tây là các giải pháp 
manh mún và các biện pháp tạm thời dé giảm nghèo đói là không đủ. 
Mức sống. chỉ tăng lên khi các chính phủ đã cải cách luật pháp và hệ 
thống quyền sở hữu dé tạo thuận lợi cho phân công lao động. Với khả 
năng dé tăng năng suất thông qua các tác động có lợi của các hệ thống 
quyên sở hữu được tích hợp, người dân bình thường có thể được 
chuyên môn hoá trong các thị trường không ngừng mở rộng và làm 
tăng hình thành tư bản. 


Điểm Mù I: Cuộc sống ở Ngoài Lồng kính Hôm nay 


Vì sao chúng ta đã không thấy cuộc cách mạng công nghiệp mới này 
đang tới? Vào các năm 1980, khi các đồng nghiệp của tôi và tôi bắt 
đầu làm việc ở Peru, hầu hết các quan chức đã cho răng phần của 
chúng ta trong thế giới đã được kiểm soát bởi luật ở mức độ cao. Mĩ 
Latin đã có một truyền thống pháp luật lâu đời, tỉnh tế, và được tôn 
trọng. Thật ra mà nói, vẫn còn những người nghèo có công ăn việc 
làm và tài sản ngoài pháp luật, nhưng khu vực ngoài pháp luật này đã 
được coi là tương đối nhỏ và như thế là một vấn dë “bên lề, không 
đáng kể”. Các nước phát triển còn phần nghèo đói, thất nghiệp, và các 
thị trường chợ đen của họ, và chúng ta có phần của chúng ta. Làm 
việc với chúng là công việc của cảnh sát hoặc của một nhúm các nhà 
xã hội học hàn lâm, những người đã hiến dâng cả sự nghiệp của họ để 
nghiên cứu những cái hiếm lạ thường được tạo ra trong nước. May 


76 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


lám, thi nhüng nguói nghéo làm các dé tài tót cho tap chí National 
Geographic và cho kénh truyén hinh Discovery. 

Nhung chàng ai có bát Кё số liệu chính xác nào. Chàng al, tham chí 
biết do lường thé nào cái mà những người nghèo thực té đã làm ra 
hoặc một cách chính xác họ có bao nhiêu. Và như thế các đồng nghiệp 
của tôi và tôi đã quyết định xếp sách vở và các tạp chí hàn lâm của 
mình sang một bên, chăng nhắc đến hàng tập thống kê của chính phủ 
và bản đồ của chúng tôi, để đi thăm những chuyên gia thực sự của vấn 
đề này: bản thân những người nghèo. Một khi chúng tôi đã xuống 
đường dé ngó quanh và dé nghe, chúng tôi bắt đầu nhận ra những sự 
thật đáng ngạc nhiên. Thí dụ: Công nghiệp xây dựng Peru đã đình trệ. 
Việc xây dựng giảm sút, công nhân bị sa thải. Tuy vậy, lạ kì là ở các 
điểm bán vật liệu xây dựng các máy tính tiền vẫn leng keng. Thực ra 
lượng ximáng bán ra đã tăng lên. Đúng là, các bao ximáng. Sau khi 
khảo sát thêm, chúng tôi phát hiện ra rằng những người nghèo mua 
nhiều ximăng hơn bao giờ hết cho các dự án xây dựng của họ - những 
nhà ở, các cao óc, và các doanh nghiệp những cái đã không được đăng 
kí một cách hợp pháp hoặc có tư cách và vì vậy chăng bao giờ hiện 
lên màn hình máy tính của các nhà kinh tế và thông kê của chính phủ. 
Chúng tôi bắt đầu cảm thấy một nền kinh tế ngoài pháp luật sôi động, 
độc lập, không thể nhìn thấy được một cách chính thống, бп ào trong 
các thành phố ở khắp thế giới đang phát triển. Ở Brazil, thí dụ, công 
nghiệp xây dựng được báo cáo chỉ tăng 0,1 phần trăm trong năm 
1995; thế mà lượng ximăng bán ra sáu thang dau năm 1996 tăng gan 
20 phần trăm. Lí do cho sự dị thường hiển nhiên này, theo một phân 
tích của Deutsche Morgan Grenfell là 60 đến 70 phần trăm của xây 
dựng ở khu vực chang bao giờ được đăng ki.” 

Khu vực ngoài pháp luật, chúng tôi nhận thấy rằng không phải là 
một van đề nhỏ. Nó là van đề khống lô. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 77 
Các thành phó lón lén 


Viéc di chuyén vào các thành phó đã tăng lên trong các năm 1960 ở 
hầu hết các nước đang phát triển, và ở Trung Quốc vào các năm 
1980. Vì các lí do khác nhau, các cộng đồng tự túc đã từ bỏ sự biệt 
lập của mình và bắt đầu cố gắng hoà nhập vào hoặc ở quanh các 
thành phố. Từ các năm 1980, hàng triệu nông dân đã tụ tập quanh các 
thành phố một cách bất hợp pháp đến mức tờ Nhật báo Thanh niên 
Bắc Kinh (Beijing Youth Daily): da tuyén bó rang “quan li dan sé 
nhập cư không con kiểm soát nôi” 

Hiện tượng cũng giống như các > nước quanh Địa Trung Hải. Theo 
Henry Boldrick, sau Thế chiến II, những người di cư từ thôn quê ở 
Thổ Nhĩ Kì đã hướng về các thành phó, tự xây cất nhà ở cho mình 
trên đất của chính phủ. Những sự định cư tự phát này, được biết đến 
như gecekondus, bây giờ đã là nhà ở cho ít nhất một nửa dân số đô 
thị của Thổ Nhĩ Kì. Mặc dù một số gecekondus đã được hợp thức 
hoá ít nhất một phần và như thế có khả năng nhận được một số dịch 
vụ đô thị, nhung đa số vẫn là không chính thức.” 

Ở Philippines, tờ Business World đã kêu gọi chính phủ “hãy ngăn 
dòng người đồ vào làm nghẹt thành phố của chúng ta đến điểm nó 
tung... Bạn thấy các barong-barong làm bằng bê tông và gạch có lỗ- 
và ban bat đầu kinh ngạc. Chính phủ dang làm gì về van dé ngày 
càng tăng của những người vô gia cư, của những kẻ chiếm đất trong 
thành phó của chúng ta?” 

Ó Nam Phi, một số nhà quan sát (Кё cả tôi) tin rằng khu vực bát 
động sản ngoài pháp luật đang sắp ở giai dogn bành truóng lón thú 
hai. Năm 1998, Newsweek tường thuật răng “càng ngày càng nhiều 
[người da đen Nam Phi] nhài đầy các trại lan chiếm và các khu phó ó 
chuột bao quanh mọi thành phố Nam Phi. Dưới chế độ phân biệt 
chủng tộc, các luật chủng tộc đã cầm giữ nhiều người da đen ở các 
vùng thôn quê. Bây giờ họ di chuyên tự do — nhưng chẳng hé thoải 
mái pis Tờ Economist xác nhận xu hướng: “Мас dù bao lực chính 
trị chóng người da tráng đã chang bao giờ trở thành hiện thực, sự 
chấm dứt phân biệt chủng tộc đã làm cho việc những người da đen 
lang thang vào các khu vực da tráng giàu có dé dàng hơn”. 


78 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Ó Ai Cập, các trí thức và các nhà ki trị đường nhu đã y thức được 
vấn đề một thời gian. Theo một báo cáo mới, giữa 1947 và 1989 “dân 
số đô thị của Ai Cập đã ... tăng ...từ 6,2 triệu lên 23,46 triệu 
nguoi”. Các số liệu do Gerard Barthelemy thu thập cho thấy dân số 
của vùng đô thị Port-au-Province, Haiti, đã tăng từ 140.000 năm 
1950 lên 1.550.000 năm 1988 và hiện nay gần đến 2 triệu. 
Barthelemy ước lượng rằng khoảng hai phần ba những người này 
sông trong các khu ó chuột, hoặc trong cái mà những người Haiti gọi 
là bidonville." 

Ở Mexico, khu vực tư nhân trở nên ngày càng ý thức được về hiện 
tượng ngoài pháp luật và tham gia tích cực vào việc làm gì đó với nó. 
Theo một tường thuật báo chí: 


Một nghiên cứu năm 1987 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế 
Khu vực Tư nhân (CPSES: Center for Private Sector Economic 
Studies) đã ước lượng rằng khu vực không chính thức ngoài pháp 
luật đã tạo ra hoạt động kinh té có giá tri giữa 28% và 39% GDP 
chính thức của Mexico, và một nghiên cứu năm 1993... đưa ra số 
người trong “khu vực phi chính thức không có đăng kí” là 8 triệu 
trong tổng lực lượng lao động 23 triệu... “Сїт mỗi doanh nghiệp 
chính thức thì có hai doanh nghiệp không chính thức”, Antonio 
Montel Guerrero, Chủ tịch Phòng Thương mại Các Doanh 
nghiệp Nhỏ của Mexico City (CACOPE), một tổ chức đại diện 
cho 167.000 doanh nghiệp nhỏ có đăng kí, nói. “Trong Quận 
Liên bang (Mexico City) có khoảng 350.000 doanh nghiệp nhỏ, 
phi chính thức với tổng dân số là 8 triệu người”. Con số đó 
chuyền sang là bao nhiêu cho toàn bộ khu vực đô thị Mexico 
City với tông số 20 triệu dân là phỏng đoán của bất Кё ai, đặc 
biệt khi các khu ó chuột không được điều tiết và ngày cảng tăng 
lại tập trung chủ yếu ở ngoài trung tâm chính của thành phó." 


Các vùng ngoài pháp luật trong các nước đang phát triển được đặc 
trưng bởi những nhà ở khiêm tốn, chật chội, chen chúc nhau ở ngoại 
vi thành phố, vô số các cửa hàng ở giữa chúng, hàng đoàn những 
người bán hàng rong trên đường, và các tuyến minibus đan chéo nhau 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 79 


doc ngang không đêm хиё. Tat cả dường nhu đã bung ra chăng biết từ 
đâu cả. Dòng đều đều của các thợ thủ công nhỏ, với dụng cụ trên tay, 
đã mở rộng phạm vi các hoạt động được thực hiện ở thành phó. 
Những sự phóng tác dia phuong khéo léo làm tăng sản xuất các mặt 
hàng và dịch vụ thiết yếu, làm thay đổi một cách đầy kịch tính các 
lĩnh vực nhất định của chế tác, bán lẻ, xây dựng và giao thông. Phong 
cảnh thụ động một thời bao quanh các thành phố Thế giới Thứ ba đã 
trở thành những khu mở rộng mới nhất của các thủ đô và các thành 
phố theo kiểu Châu Âu đã tạo ra một tính cách địa phương, бп ào pha 
lẫn với sự bắt chước buôn tẻ của khu thương mại ngoại ô của Mĩ. 

Kích cỡ to lớn của hầu hết các thành phó này tao ra các cơ hội 
riêng của nó. Các chủ doanh nghiệp mới nói lên, những người không 
giống những bậc tiền bối của họ, có xuất xứ rất tầm thường. Tính di 
động hướng lên đã tăng. Các hình mẫu (thói quen) tiêu dùng và những 
xa hoa dành riêng cho xã hội đô thị cũ đã được thay thế bởi những 
hình mẫu và thói quen khác phó biến hơn. 


Tiên vào các Thành phô 


Di cư, tất nhiên, là nhân tố máu chót trong táng truóng dó thi ó hàu 
hết các quốc gia dang phát triển và nguyên cộng sản. Những nguyên 
nhân của nó, tuy vậy, là khó lần ra. Các nhà bình luận ở mỗi nước đưa 
ra những giải thích khác nhau: một cuộc chiến tranh, một chương 
trình cải cách nông nghiệp, thiếu cải cách nông nghiệp, một sự cam 
vận của nước ngoài lên buôn bán quốc tế, mở cửa buôn bán quốc tế, 
chủ nghĩa khủng bó và chiến tranh du kích, suy giảm đạo đức, thất bại 
của chủ nghĩa tư bản, thất bại của chủ nghĩa xã hội, thậm chí thị hiểu 
101 (Thật thú vị hơn nhiều ở thôn quê, vì sao họ không ở lai dó?). 
Muộn hơn, tuy vậy, ý kiến đã hội tụ xung quanh một vài nguyên 
nhân chung. Sự giải thích dễ tháy nhất cho làn sóng di cư ở khắp thế 
giới đang phát triển là đường sá đã tốt hơn. Việc xây dựng đường sá, 
cầu cống và chuyên đổi các đường đi không được kết nối vào các 


80 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


duóng cao tóc dà dánh thüc dán cu nóng thón đến khả năng di 
chuyên, và họ bát dàu chuyén vé các thành phó. Các phương tiện 
truyền thông mới cung cấp khuyến kích thêm. Đài phát thanh, đặc 
biệt, đã làm tăng những kì vọng tăng tiêu thụ và thu nhập. Từ xa hàng 
ngàn dặm đài phát thanh truyền công khai những cơ hội, những thú 
vui, và những tiện nghi của cuộc sóng đô thị. Sự hiện đại nghe ra 
trong tầm tay của bất Кё ai có lòng dũng cám lên đường theo đuôi nó. 

Bây giờ cũng có sự thống nhất rộng rãi rằng các cuộc khủng hoảng 
nông nghiệp ở nhiều nước cũng đã là những nhân tố quyết định. Sự 
hiện đại hoá nông nghiệp và sự bát định của thị trường 401 với một 80 
cây trồng sau Thế chiến II đã kích sự sa thải hàng loạt người làm ở 
các trang trại trên ruộng đất truyền thống và đã giải phóng một đội 
quân khong 16 những người sửa soạn di tim những chân trời mới. 

Cũng đã có vấn đề quyền sở hữu ở nông thôn. Quá trình cải cách 
nông nghiệp phức tạp và kéo dài chỉ làm phức tạp — và cuối cùng đã 
làm trầm trọng thêm- những khó khăn kiếm đất phù hợp cho hoạt 
động trang trại. Không thé làm chủ được đất hoặc kiếm được việc làm 
ở thôn quê, nhiều người dân đã di cư ra các thành phó. 

Một sức hấp dẫn mạnh mẽ nữa là tỉ lệ tử vong trẻ em thấp trong 
hầu hết các thành phố. Khoảng cách giữa tỉ lệ tử vong trẻ em ở thành 
phố và vùng thôn quê đã doãng ra do các dịch vụ y tế đã được cải 
thiện ở các thành phố sau Thế chiến II. Lương cao hơn cũng là một 
kích thích quan trọng. Ó Mi Latin, thí dụ, vào năm 1970, những người 
bỏ thôn quê ra làm công việc có tay nghề bậc trung ở các thủ đô có 
thể tăng hai hay ba lần thu nhập hàng tháng của họ. Một công việc 
được trả lương có thể gấp bốn lần thu nhập trước của họ, và các 
chuyên gia hay kĩ thuật viên có thể kiếm gấp sáu lần. Lương cao bü 
дар cho rủi ro thất nghiệp: Một người nhập cư, người đã bị thất 
nghiệp một năm trước đó, có thé bù đắp thiệt hại về thu nhập trong hai 
tháng rưỡi làm việc ở thành phó. Cuóc sóng ó các thành phó xa xói 
khóng chi duóng nhu tót hon, mà là tót hon thát. 

Thàm chí su gia táng cüa bó máy quan liéu quóc gia cüng tró thành 
mót khuyén khích di cu. Su tàp trung quyén luc vào tay các quan 
chúc chính phú dà có nghia ràng hàu hét các co quan chính phú có 
náng luc dé cung cấp lời khuyên, trả lời các yêu câu, cấp giấy phép, 
hoặc cung cấp việc làm đều có trụ sở ở các thành phó. Và bát ké 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 81 


người di cư nào tim kiếm một tuong lai tuoi sáng hon cho con cái của 
minh déu biét ráng các co hói giáo duc ó các thành phó là tót hon cà. 
Đối với những người nóng dàn bán thất nghiệp với ít nguồn luc khác 
ngoài tài khéo léo của riêng mình, thì giáo dục là một khoản đầu tư 
ngày càng có giá trị và hữu ích. Các thành phố chiếm hau hết số học 
sinh tốt nghiệp trung học cũng như số học sinh được tuyển vào các 
trung tâm và các trường đào tạo nghề, và các trường cao học, số sinh 
viên dự tuyển và theo học các trường đại học. | 

Di cư, nhu thế, chẳng hé là một hành động phi duy lí. Nó chẳng 
liên quan gì đến “bản năng bầy đàn” cả. Nó là sản phâm của một sự 
đánh giá duy lí, có tính toán của người dân thôn quê về tình trạng hiện 
tại của họ so với những cơ hội mở ra cho họ ở nơi khác. Bất luận 
đúng hay sai, họ tin rằng di cư vào các thị trường rộng lớn hơn sẽ có 
lợi cho họ. Nước di, tuy vậy, đã không phải là một nước di dễ dàng. 


Những Người nghèo Hãy Trở về Nhà 


Những người nhập cư vào các thành phố gặp phải một thé giới thù 
địch. Họ mau chóng nhận ra rằng mặc dù dân đô thị đã có ý tưởng 
lãng mạn, thậm chí nhân hậu vê những người nông dân và đã nhanh 
chóng thừa nhận rằng tất cả mọi công dân có quyên mưu cầu hạnh 
phúc, nhưng họ thích những người nông dân tốt bụng tìm kiếm hạnh 
phúc của mình ở quê nhà hơn. Nông dân được cho là không nên đến 
dé tìm kiếm sự hiện dai. Dé dat được mục tiêu ay, hau nhu tat ca các 
nuóc trong thé giói dang phat trién va nguyén cóng san dà kién tri các 
chương trinh phát triển hiện dai hoá nông thôn. 

Sự thù địch lớn nhất đối với những người nhập cư là từ hệ thông 
pháp luật. Đầu tiên, hệ thống có thé hấp thu hoặc bỏ qua họ bởi vì các 
nhóm nhỏ đến đã chẳng làm đảo lộn hiện trạng mấy. Khi số lượng của 


82 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


họ tăng lên, tuy nhiên, đến một điểm mà họ không thể nào bị bỏ qua, 
thì những người mới đến thấy mình bị ngăn trở khỏi các hoạt động 
kinh tế và xã hội được thiết lập một cách hợp pháp. Đối với họ đã cực 
kì khó dé tiếp cận tới nhà ở, tham gia (lập) doanh nghiệp chính thức, 
hoặc kiếm việc làm hợp pháp. Các định chế pháp lí của hầu hết các 
nước Thế giới Thứ ba đã được phát triển qua nhiều năm để phục vụ 
các nhu cầu và quyền lợi của các nhóm đô thị nhất định đã coi nông 
dân ở các vùng thôn quê như một van đề riêng biệt. Chừng nào những 
người nông dân vẫn ở nguyên một chỗ, thì sự phân biệt đối xử pháp lí 
ngâm định chưa lộ rõ. Một khi họ đã cư ngụ ở các thành phó, tuy 
nhiên, họ cảm nhận chính sách phân biệt đối xử của luật chính thức. 
Đột nhiên, lồng kính [Braudel] lồ lộ ra trước mắt. 

Một số quốc gia của Liên Xô trước đây cũng đối mặt VỚI SỰ XáO 
trộn trong hệ thống quyền sở hữu của minh, và ít nhất một số phần tử 
ưu tú đã nhận ra những lợi ích kinh tế để sắp xếp lại nó. Theo một báo 
cáo năm 1996: 


Các cơ chế... để bảo vệ các quyền đất đai là còn sơ khai ở Nga... 
Trong nhiều vùng đất phải được đăng kí với một cơ quan khác với 
cơ quan đăng kí nhà. Hơn thế nữa, những sự bảo vệ pháp lí mà 
việc đăng kí cung cấp là không rõ ràng... Các thú tục và tập quán 
cho bảo vệ và sử dụng các quyền đất dai phải thiết lập từ con 80 
khóng... Dát có 16 là nguón luc có giá tri nhát cüa Nga, mót nguón 
luc mà trén dó toàn bó mót nén kinh té và mót xà hói dàn chú có 
thé lay làm co 80." 


Chúng 101 da thay khap Thé giới Thứ ba rằng, các hoat động ngoài 
pháp luật đâm chói mỗi khi hệ thống pháp lí áp đặt các qui tắc ngăn 
trở những kì vọng của những người bị nó loại trừ. Như chúng ta đã 
thấy ở Chương 2, nhiều nước đưa ra những rào cản cho việc tham gia 
vào các hệ thông quyền sở hữu hợp pháp làm nản lòng và tốn kém đến 
mức chỉ có ít người nhập cư có thê đi theo cách thông qua thói quan 
liêu - nhiều đến mức như mười bốn năm và bảy mươi bảy thủ tục 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 83 


hành chính quan liéu ó ba muoi mót co quan cóng quyén và tu nhàn 
tại AI Cập, và mười chín năm và 176 bước hành chính quan liêu dé 
hop thüc hoá viéc mua dát tu ó Haiti. 

Néu có các chi phí dé tró thành hop pháp, cüng nhát thiét có các 
chi phí dé nằm ngoài luật. Chúng tôi đã thấy rằng hoạt động ở ngoài 
thế giới của công việc và kinh doanh hợp pháp là tốn kém một cách 
đáng ngạc nhiên. Ở Peru, thí dụ, chỉ phí hoạt động một doanh nghiệp 
ngoài pháp luật bao gồm việc chỉ trả từ 10 đến 15 phần trăm của tổng 
thu nhập hàng năm của nó cho đút lót và hoa hồng cho các nhà chức 
trách. Cộng thêm vào khoản chỉ như vậy còn các chỉ phí dé tránh khỏi 
bị phạt, dé chuyển giao sang các kênh hợp pháp, và hoạt động phân 
tán và không có tín dụng, và cuộc sóng của các chủ doanh nghiệp 
ngoài pháp luật hoá ra là đắt đỏ và phiền toái hàng ngày lớn hơn nhiều 
so với những chi phí của nhà kinh doanh hợp pháp. 

Có 16 chi phí quan trọng nhất gây ra bởi sự thiếu văng các định chế 
tạo ra các khuyến khích cho người dân nắm bắt các cơ hội kinh tế và 
xã hội dé chuyên môn hoá trong phạm vi của thương trường. Chúng 
tôi đã thay những người không thê hoạt động trong phạm vi luật pháp 
cũng không thể nắm giữ tài sản một cách hiệu quả hoặc thực thi các 
hợp đồng, ở toà án; họ cũng chang thé giảm thiểu bat trắc thông qua 
các hệ thống trách nhiệm hữu hạn hoặc tạo ra các công ti cô phần để 
thu hút vôn và chia sẻ rủi ro. Do không có khả năng kêu gọi vôn đầu 
tư, họ không thể đạt tính kinh tế theo qui mô hoặc bảo vệ những đổi 
mới sáng tạo của mình thông qua tiền quyền tác giả và sáng ché. 

Bi ngăn cán khỏi việc chui vào lóng kính [Braudel], những người 
nghèo chăng bao giờ đến gần được các cơ chế quyên sở hữu hợp pháp 
cân cho việc tạo tư bản. Những ảnh hưởng kinh tế tai hại của sự phân 
biệt. đối xử pháp lí này đập vào mắt người ta, nhất là sự thiếu các 
quyền sở hữu chính thức đối với bất động sản. Ở mọi nước mà chúng 
tôi đã nghiên cứu, chúng tôi thấy khoảng 80 phần trăm của các mảnh 
đất không được bảo vệ bởi các hồ sơ được cập nhật hoặc được nam 
giữ bởi các chu sở hữu có trách nhiệm một cách hợp pháp. Cho nên 
bát ké sự trao đổi nào của tài sản như vậy bị hạn chế chỉ trong các giới 
kín của các bạn hàng kinh doanh, làm cho các tài sản của những chủ 
sở hữu ngoài pháp luật nằm ngoài thị trường được mở rộng. 


84 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Nhu váy các chú tài вап ngoài pháp luát bi tir chói tiép сап dén tín 
dung cái cho phép ho mở rộng các hoạt động của minh — một bước 
thiết yếu cho việc khởi động mới hoặc tăng trưởng một doanh nghiệp 
ở các nước tiên tién. Tại Hoa Ki, thí dụ, đến 70 phán trám tín dung mà 
các doanh nghiệp mới nhận được là từ sử dung các chứng thư quyền 
sở hữu chính thức như vật thế chấp cho các khế ước thế chấp. Tính 
ngoài pháp luật cũng có nghĩa là, những khuyến khích đầu tư được 
cung cấp bởi sự an toàn pháp lí là không có. 

Bị cắt khỏi hệ thống pháp luật, cái đảm bảo duy nhất cho sự phồn 
vinh của những người nhập cư nằm trong tay của chính họ. Họ không 
chỉ phải cạnh tranh đối với những người khác mà cả với hệ thống nữa. 
Nếu hệ thống pháp luật của đất nước họ không hoan nghênh họ, thì họ 
chẳng còn lựa chọn khả dĩ nào khác ngoài việc tự thiết lập các hệ 
thống ngoài pháp luật của riêng họ. Các hệ thống ngoài pháp luật, 
theo ý kiến tôi, tao nên sự nói loạn, chống đối quan trọng nhất chống 
lại hiện trạng trong lịch sử của các nước đang phát triển ké từ ngày 
độc lập của họ, và ở các nước thuộc Liên Xô trước đây ké từ khi chủ 
nghĩa cộng sản sụp đô. 


Tính Ngoài pháp luật Tăng lên 


Dân cư của hầu hết các thành phó chính của Thé giới Thứ ba đã tăng 
lên ít nhất bốn lần trong bốn thập kỉ qua. Đến 2015, số thành phố ở 
các nước đang phát triển có 5 triệu hoặc trên 5 triệu dân sẽ là hơn năm 
mươi,” với đa số dân sống và làm việc ngoài pháp luật. Khu vực 
ngoài pháp luật có mặt khắp nơi trong các nước đang phát triển và 
nguyên cộng sản. Các hoạt động mới đã nói lên và dần dàn thay thế 
các hoạt động cũ. ĐI dọc hầu hết các đường phố và bạn nhất thiết 
đụng phải các cửa hiệu, nơi đổi tiền, giao thông, và các dịch vụ khác 
ngoài pháp luật. Thậm chí nhiều sách mang bán được in bất hợp pháp. 
Toàn bộ những vùng lân cận được mua, được phát triển, và xây 
dựng vi phạm hoặc đối ngược trực tiếp với các qui chế của chính phủ 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 85 


bởi các cuộc chiếm đất và doanh nghiệp ngoài pháp luật. Cứ một trăm 
nhà ở được xây ở Peru, thì chỉ có ba mươi có chứng thư quyền sở 
hữu; bảy mươi được xây một cách bất hợp pháp. Khắp Mĩ Latin, 
chúng tôi thấy rằng tỉ lệ các toà nhà trong khu vực được tư bản hoá 
thấp ít nhất là sáu trên tám và 80 phần trăm của tất cả bất động sản 
được nắm giữ ngoài pháp luật. Theo hầu hết các ước lượng, các khu 
vực ngoài pháp luật ở thé giới dang phát triển chiếm từ 50 đến 75 
phần trăm tất cả những người lao động và tạo ra từ một phần năm đến 
hai phan ba tong dau ra kinh tế của Thế giới Thứ ba. 


Hãy xem xét Brazil: Ba mươi năm trước, hơn hai phần ba nhà được 
xây dựng là để cho thuê; ngày nay nhà cho thuê chi chiếm 3 phần 
trăm xây dựng của Brazil. Hầu hết thị trường đó đã di chuyển sang 
những phần phi chính thức của các thành phố Brazil — sang các 
favela, các khu nhà ó chuột. Theo Donald Stewart: 


Người ta không ý thức được vé khói lượng hoạt động kinh tế ở 
favela. Các nén kinh tế phi chính thức này đã sinh ra từ tinh thần 
kinh doanh của các nông dân từ miền Đông Bắc Brazil những người 
bị thu hút bởi các trung tâm đô thị. Họ hoạt động bên ngoài nền kinh 
tế chính thức được điều tiết mạnh và vận hành theo cung vả cầu. Bất 
chấp thiếu rõ ràng các nguồn lực, nền kinh tế phi chính thức này 
hoạt động có hiệu quả. Ở các favela không có kiểm soát tiền thuê, 
tiền thuê được trả bằng đôla Mĩ và những người đi thuê không trả 
được tiền thuê nhanh chóng bị đuôi đi. Tính sinh lời của đầu tư là tốt 
và kết qua là cung về nhà ở là đồi dào.” 


Tờ Wall Street Journal tường thuật năm 1997 rằng theo nhóm 
“Các bạn của Đất”, chỉ có 10 phần trăm đất được chiếm ở rừng nhiệt 
đới Amazon của Brazil là có chứng thư sở hitu.'* О các nước khác, 
tính ngoài pháp luật g1a tăng. 


86 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Khóng gióng tinh trang ó các quóc gia tiên tién, ở những noi “tàng 
lóp duói" dai dién cho mót thiéu só nhó sóng bën lé xà hói, ó mót só 
nước tinh trang ngoài pháp luật đã luôn luôn là xu thế chủ đạo. Thí 
dụ, trong hầu hết các nước mà chúng tôi đã khảo sát, giá trị của riêng 
bất động sản ngoài pháp luật là lớn gấp nhiều lần tổng tiền gửi tiết 
kiệm và tiền gửi có kì hạn ở các ngân hàng thương mại, giá trị của các 
công ti được niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán địa 
phương, tất cả đầu tư nước ngoài, và tất cả các doanh nghiệp nhà 
nước đã được và sẽ được tư nhân hoá cộng tất cả lại với nhau. Điều 
này, suy ngầm lại, không đáng phải ngạc nhiên. Bát động sản chiếm 
khoảng 50 phần trăm của cải quóc gia của các nước tiên tiến; ở các 
nước đang phát triển, con số này là gần ba phần tư. Việc định cư 
ngoài pháp luật thường là con đường duy nhất cho đầu tư ở các nước 
đang phát triển và nguyên cộng sản và vì thế là một phần quan trọng 
của quá trình tiết kiệm và tạo tư bản. Hơn thế nữa, sự đóng góp ngày 
càng tăng của các thành phố vào GDP gợi ý rằng một tiềm năng to lớn 
về vốn và bí quyết công nghệ đang được tích tụ chủ yếu trong các 
vùng đô thị. 


Những Người Ngoài Pháp luật đã đến lúc Ở lại 


Sự bùng, nó này của hoạt động ngoài pháp luật ở Thé giới Thứ ba, sự 
chiếm đất ồ ạt ở các vùng nông thôn, và các khu đô thị bất hợp pháp 
ngón ngang — pueblos jóvenes của Peru, favelas của Brazil, ranchos 
của Venezuela, barrios marginales của Mexico, và bidonvilles của 
các thuóc dia Pháp truóc dáy cüng nhu các khu nhà б chuót, 
shantytown, ở các thuộc dia Anh trước đây — là nhiều hơn nhiều một 
làn sóng trào dâng về dân số, hoặc nghèo đói, hoặc thậm chí sự bất 
hợp pháp. Các làn sóng này của những người ngoài pháp luật, nghiền 
nát cái lồng kính của đặc quyền pháp lí, hoàn toàn có thé là nhân tố 
quan trọng nhất để buộc các nhà chức trách hoan nghênh cuộc cách 
mạng công nghiệp và thương mại nhờ vào chúng. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 87 


Hầu hết các chính phủ của hầu hết các quốc gia không đủ điều kiện 
để đua tranh với quyền lực ngoài pháp luật. Hoàn toàn trên phương 
diện vật chất, các doanh nghiệp ngoài pháp luật đã vượt các nỗ lực 
của chính phủ trong cung câp nhà ở cho những người nhập cư và 
những người nghèo rôi. Ở Peru cho đến cuối các năm 1980, thí dụ, 
đầu tư của chính phủ vào nhà ở cho người có thu nhập thấp chỉ loanh 
quanh ở mức khoảng 2 phần trăm của đầu tư nhà ở trong khu vực 
ngoài pháp luật. Кё cả xây dựng nhà ở cho các tầng lớp trung lưu 
cũng chỉ tăng phần của chính phủ lên 10 phần trăm của toàn bộ các 
khoản đầu tư [nhà ở] phi chính thức. Ở Haiti năm 1995, gia tri của các 
bất động sản ngoài pháp luật gần bằng mười lần tổng tài sản của chính 
phủ Haiti. 

Khu vực ngoài pháp luật là một vùng xám có biên giới dài với thế 
giới hợp pháp, là nơi các cá nhân trú ân khi chỉ phí tuân thủ luật pháp 
vượt quá lợi ích. Những người nhập cư trở thành ngoài pháp luật dé 
sống sót: Họ bước ra khỏi luật pháp bởi vì họ không được phép ở 
trong. Dé sống, buôn bán, ché tác, vận tải, hoặc thậm chí dé tiêu thu, 
những cư dân mới của các thành phố phải làm như thế một cách bất 
hợp pháp. 

Những dàn xếp ngoài pháp luật mà họ tiến hành vội vã là những 
giao ước tường minh giữa các thành viên nhất định của xã hội nhằm 
cung cấp sự an toàn cho tài sản và các hoạt động của họ. Chúng là 
những kết hợp của các qui tác duoc chon loc tir các hé thóng pháp lí 
chính thống, những ứng biến nhất thời, và các tập quán. lấy từ nguyên 
quán của họ hoặc nghĩ ra ở địa phương, và chúng gán kết với nhau bởi 
một khế ước xã hội được cộng đồng như một tông thé ủng hộ và được 
thực thi bởi các nhà chức trách do cộng đồng lựa chọn. Sự bát lợi của 
những dàn xếp ngoài pháp luật là chúng không được tích hợp vào hệ 
thống quyền sở hữu chính thức và như một hệ quả chúng không thay 
thế cho nhau được và không thích ứng cho hâu hết các giao dịch; 
chúng không được kết nối vào mạng lưới tài chính và đầu tư; và các 
thành viên của chúng là không có trách nhiệm giải trình với các nhà 
chức trách ngoài khế ước xã hội của riêng họ. 

Những dàn xếp này được điều hành bởi các tổ chức rất khác nhau, 
bao gồm các hiệp hội phát triển đô thị, các qui ước hoạt động trang 
trại, các hiệp hội buôn bán nhỏ, các tổ chức kinh doanh nhỏ, các cộng 


88 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


dóng vi nghiệp chủ, các liên doàn vận tải, các câu lạc bộ đòi quyền 
khai thác mỏ, những người hưởng hoa lợi cải cách nông nghiệp, các 
hợp tác xã tư nhân xây dựng nhà ở, các tô chức định cư, các hội đồng 
dân cư, các uy ban công xã, các uy ban hưởng lợi trong các nhà ở do 
nhà nước xây dựng, các cộng đồng thô dân, các hiệp hội nông dân 
nhỏ, và các 10 chức làng xóm. Các tổ chức này cũng điều hành phần 
mở rộng nhà trên đất sa mạc, mở rộng nhà trên đất nông nghiệp, 
những dàn xếp đặc biệt cho những phần lịch sử của các thành phó, 
phân chia các nhà chung cư, định cư với các hợp đồng tư nhân, định 
cư với các hợp đồng công cộng, chiếm đoạt thông qua cho thuê lại với 
sự đồng ý của chủ, nhà ở nhà nước hồ sơ chưa hoàn tất, các hợp đồng 
thuê bất hợp pháp có công chứng nhưng không được đăng kí, các hợp 
đồng định cư được đăng kí nhưng không có công chứng, định cư được 
“các quá trình hoà bình dân tộc” công nhận, những người tái định cư, 
định cư có đăng kí với các nhà cung cấp các dịch vụ cơ bản hoặc với 
các nhà chức trách thuế nhưng không đăng kí với những người giám 
quản quyền sở hữu chính thống. 

Ngoài pháp luật hiếm khi là ý định phản xã hội. Các “tội” mà 
những người ngoài pháp luật mắc phải là để đạt được các mục tiêu 
bình thường như xây một căn nhà, cung cấp một dịch vụ, hoặc phát 
triển một doanh nghiệp. Còn xa mới là nguyên nhân gây lộn xón, hệ 
thống luật ngoài pháp luật này là cách duy nhất những người định cư 
có đề điều chỉnh cuộc sóng và các giao dich của họ. Kết qua là, chang 
gì có thé thoả đáng về mặt xã hội hơn là cách mà những người nghèo 
sống và làm việc. Mặc dù “luật” của ho có thé nam ngoài luật chính 
thức, nhìn chung, chúng là các luật duy nhất mà những người này cảm 
thấy thoải mái. Đây là khế ước xã hội mà theo nó họ sống và làm việc. 

Các khu định cư ngoài pháp luật mà những người nhập cư ở có thể 
nhìn giống các khu nhà ó chuột, nhưng chúng là khá khác với các khu 
ó chuột nội thành của các quốc gia tiên tién. Loại sau bao gồm các toà 
nhà sụp đồ do sao nhàng và nghèo đói. Trong thế giới đang phát trién, 
chỗ ở cơ bản của những người nghèo chắc sẽ được cải thiện, được tích 
tụ và dần dần mang phong cách trưởng giả. Trong khi nhà ở của 
những người nghèo ở các quốc gia tiên tién mát giá trị với thời gian, 
thì các công trình xây dựng ở các khu định cư nghèo của thế giới đang 
phát triển lại trở nên có giá trị hơn, biến chuyền trong vòng các thập 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 89 


nién thành tuong duong vói các cóng dóng thuóc tàng lóp cóng nhàn 
ở Phuong Tây. 

Trên hết, những người định cư ngoài pháp luật, ngược lại với hình 
ảnh vô pháp luật của họ, chia sẻ lòng khát khao của xã hội dân sự dẫn 
tới cuộc sống hoà bình và hữu ích. Như Simon Fass đã viết trong kết 
luận hùng biện của cuốn sách của ông về nền kinh tế Haiti: 


Những người dân bình thường nảy là phi thường chỉ ở một khía 
cạnh. Thu nhập của họ là rất thấp, thấp đến mức mà một sai lầm 
nghiêm trọng trong phán quyết hoặc một điều không may do trời đất 
gây ra thường có thể đe doạ sự sống còn của hộ gia đình như một 
thực thê thống nhất. Cái phi thường không phải là bản thân sự nghèo 
khó, mà là khả năng của những người này để sống sót bất chấp nó... 
Tất cả những cái mà họ làm chẳng gì khác ngoài một sự đóng góp 
hữu ích cho sự sống còn và tăng trưởng, và các thứ đơn giản mà họ 
nhận được đều có chức năng như các nhân tố đầu vào cho quá trình 
sản xuất. ° 


Khi các hoạt động kinh tế, mà họ được liên kết, đã tăng lên và đa 
dạng hoá, các tó chức ngoài pháp luật này cũng bắt đầu đảm đương 
vai trò của chính phủ. Ó những mức độ khác nhau, chúng trở nên có 
trách nhiệm về cung cấp các kết cấu hạ tàng như đường sá, cấp nước, 
các hệ thống thoát nước, điện, xây dụng chợ, cung ứng các dich vu 
vận tải, và thậm chí quản lí tư pháp và duy trì trật tự. 

Đối mặt với sự tién tới của những người ngoài pháp luật, các chính 
phủ đã rút lui. Nhưng họ có khuynh hướng xem xét từng sự nhượng 
bộ tạm thời “cho đến khi khủng hoảng đã qua đi”. Trong thực tế, tuy 
vậy, chiến lược này chỉ là cách trì hoãn sự thất bại không thể tránh 
khỏi. Trong một số trường hợp, các chính phủ đã tạo ra những ngoại 
lệ cho một số doanh nghiệp ngoài pháp luật, các ốc đảo hợp pháp 
dường như thế, nơi khởi đầu các doanh nghiệp bất hợp pháp có thê 
hoạt động mà không bị ngược đãi — nhưng không tích hợp chúng sao 
cho chúng có thé hưởng su báo vệ và những lợi ích của toàn bộ hệ 


90 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


thống pháp lí. Những dàn xếp này tránh sự đối đầu công khai và như 
thê có thê coi là một loại hoà ước pháp lí tạm thời. О Ai Cập, thí dụ, 
các chuyên gia đang nói rồi về “xây nhà ở bán-chính thức”: 


Xây dựng nhà như vậy không chỉ tăng qui nhà ở trong nội bộ đất 
nước và cung cấp nhà ở tương đối rẻ mà cũng tạo cho phần lớn dân 
cư đô thị tài sản trong đó họ có thể đầu tư. Loại xây dựng nhà ở này 
có một mức độ bất hợp pháp. Kết cau xây dung nhà không được 
phát triển thông qua các thủ tục điều tiết đã được thiết lập và những 
người xây dựng chúng không sử dụng các định chế xây dựng nhà 
được công nhận. Chúng thường được xây dựng trên các diện tích 
nông nghiệp được các nhà xây dựng tư nhân chia một cách bất hợp 
pháp thành các lô nhỏ... 

Chính phủ thường liên quan đến quá trình mua đất trong phạm vi 
xây dựng nhà bán-chính thức. Trong các lĩnh vực xây dựng nhà bán- 
chính thức nơi khảo sát được tiến hành, chính các cơ quan chính phủ 
khởi xướng sự phát triển của chúng và điều này khuyến khích các 
nhà xây dựng tư nhân chia đất một cách bất hợp pháp thành các lô 
nhỏ ở giai đoạn muộn hơn. Việc sử dụng đất được chuyên 401 từ sử 
dụng đất nông nghiệp sang sử dụng đất cư trú thông qua một vai trò 
được che dấu từ chính phủ. Những người ở trong các khu vực như 
vậy thường mua đất của họ thông qua một quá trình phi chính thức 
chia đất và thương mại hoá đất phi chính thức. Hager El 
Mawatayah, Exbet Abou Soliman, và Ezber Nadi El Sid là các thí 
dụ tốt nhất cho các khu vực nhu vậy ở thành phó Alexandria. ' 


Thậm chí ở những nơi không chắc nhất, cũng có bằng chứng rằng 
các chính phủ đang nhận ra rằng các định chế pháp lí của họ đã 
không thích ứng với các điều kiện kinh tế ngày nay. Năm 1992, Hãng 
tin Reuters đã tường thuật rằng nhà lãnh đạo Libya Mu'ammar 
Gadhafi đã thiêu ra tro các chứng thư sở hữu đất của Libya. “Tất cả 
các hồ sơ và tài liệu trong sô đăng bạ đất cũ, những cái chỉ ra rằng 
một khoảnh đất thuộc về bộ tộc này bộ tộc kia, đã bị đốt sạch”, đại tá 
Gadhafi đã thông báo, như đã được đưa tin, với một cuộc họp của bộ 


V. NHỮNG BÀI HỌC BI QUÊN CUA LICH SU HOA КЇ 91 


tu pháp сйа óng ta. “Chúng | bi dót di bói vi chúng dà dua trën su bóc 
lột, giả mao, và cướp bóc”. 

Ở một số nước, khu vực ngoài pháp luật bây giờ chính là gốc rễ 
của hệ thống xã hội. Người dán Touba, Senegal, những người bán 
rong trên các vỉa hè của New York và của các thành phó lớn khác ở 
Mĩ, thường là bộ phận của một giáo phái Hồi giáo-Phi châu tỉnh vi 
tuồn hàng triệu đôla lợi nhuận về thành phố quê hương của họ. Tờ 
Newsweek mô tả Touba như: 


một quốc gia trong quốc gia, phần lớn được miễn trừ khỏi luật pháp 
Senegal... [và] là thành phố phát triển nhanh nhất nước. Toàn bộ 
các làng được tái định cư ở đây, dựng lên các lán bằng tôn giữa 
những biệt thự có tường bao quanh của những người giàu... Thành 
phố miễn thuế là trung tâm của Senegal về giao thông và các dé chế 
bất động sản, khu vực phi chính thức hưng thịnh, và buôn bản lạc 
[đậu phóng], nguồn trao 401 ngoai thương chính của quốc gia. Š 


Ở những phần khác của thế giới, sự lo ngại của những người 
ngoài pháp luật về việc họ mát tài sản có thé châm ngòi cho xung đột 
công khai. Đó là trường hợp của Indonesia mà những vấn đề của nó 
được báo chí nêu nhiều trong những năm vừa qua. Quay lại sáu năm 
về trước, tờ Economist đã cảnh báo: 


Những người nghèo bực mình về Việc mát tài sán cúa minh bói vi dó 
thi hoá và cóng nghiép hoá tao ra càu vé dát, trong mót nuóc mà ó 
dáy quyên sở hữu dat là một việc cuc kì xa vời. Chi có 7% đất trên 
quân đảo Indonesia có chủ sở hữu rõ ràng. 

Không thể tránh khỏi, có rất nhiều trao 401 về cả các giấy chứng 
nhận thật và giả. Những người thử mua các miếng đất đôi khi thấy 
rất đông chủ không thể chối cãi được. Và các ngân hàng rất ngại 
chấp nhận đất như thé chấp cho một khoản vay. ° 


Ở những nơi khác ngoài pháp luật được liên tưởng gần với SỰ 
khôn khô: “О Bombey ... hai phân ba só 10 triệu dân của thành phô 
sóng hoặc là trong các lan một phòng hoặc là trên vía hé”.”° Tuy thé 


92 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


nhüng nguoi ngoài pháp luát ó các nuóc khác dang leo lén các bác 
thang kinh té. Theo Tó chúc Dánh giá Ki thuát cüa Peru (Cuero 
Técnico de Tasaciones del Perú), giá tri cüa dát trong khu vuc phi 
chính thức của Lima ở mức trung bình 50 USD một mét vuông, trong 
khi ở vùng Gamarra, nơi có khu vực chế tác phi chính thức rất lớn 
hoạt động, giá tri của một mét vuông đất có thê lên cao tới mức 3.000 
USD. Ở Aviación, một trung tâm ngoài pháp luật khác ở Lima, đất 
đáng giá 1.000 USD một mét vuông; và ở Chimú của khu Zárate là 
400 USD. Ngược lại, Miraflores và San Isidro, các địa chỉ có thanh 
thế nhất Lima, giá trị của tài sản đất hợp pháp, có chứng thư quyền 
sở hữu là từ 500 USD đến 1.000 USD một mét vuông. 


Chính là một câu chuyện cũ 


Một khi các chính phủ hiểu rằng những người nghèo đã kiểm soát 
những lượng không lồ về bát động sản và các đơn vị sản xuất kinh tế 
rồi, thi sẽ trở nên rõ ràng đối với họ rang bao nhiêu van dé mà họ đối 
mặt là do luật thành văn không phù hợp với cách mà đất nước của họ 
thật sự hoạt động. Nó chính là lí do nếu luật thành văn mâu thuẫn với 
luật của dân thì sự bất mãn, tham nhũng, đói nghèo, và bao lực sé 
chắc chắn xảy ra. 

Van đề còn lại chỉ là các chính phủ sẵn sàng sớm đến thé nào dé 
hợp pháp hoá các tài sản ngoài pháp luật này bằng cách tích hợp 
chúng vào một khuôn khổ pháp luật nhất quán và ngăn nắp. Ngược 
lại thì chỉ là duy trì mãi mãi tình trạng pháp lí hỗn loạn trong đó hệ 
thống quyền sở hữu hiện tồn tiếp tục tranh đua với hệ thống ngoài 
pháp luật. Nếu các nước này có bao giờ đạt đến một hệ thống pháp 
luật duy nhất, luật chính thống phải được làm cho hợp với thực tế của 
một sự thúc ép ngoài pháp luật hàng loạt tới các quyền sở hữu rộng 
mó. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 93 


Tin vui là các nhà cái cách pháp luật sẽ không phải bước vào vực 
thám. Thách thức mà ho đối mặt, mặc dù là to lớn, đã gặp ở nhiều 
nước trước đây rồi. Các nước đang phát triển và nguyên cộng sản 
đang đối mặt với những thách thức (mặc dù ở các tỉ lệ đầy kịch tính 
hơn nhiều) hệt như các nước tiên tiến đã giải quyết giữa thé ki thứ 
mười tám và Thế chiến II. Ngoài pháp luật hàng loạt không phải là 
một hiện tượng mới. Nó luôn luôn xảy ra khi các chính phủ thất bại 
trong việc làm luật trùng hợp với cách người dân sống và làm việc. 

Khi Cách mạng Công nghiệp bắt đầu ở Châu Âu, các chính phủ 
cũng đã bị quấy ráy bởi di cư không kiểm soát nói, bởi sự tăng lên 
của khu vực ngoài pháp luật, bởi nghèo đói ở đô thị, và bởi náo động 
xã hội. Họ, lúc đầu cũng đã giải quyết các vấn đề này từng cái một 
theo cách manh mún. 


Điểm Mù II: Cuộc sóng ở Ngoài lồng kính Hôm qua 


Di Chuyên đến các Thành phố 


Hầu hết các học giả gắn sự xảy ra của cuộc đại cách mạng công 
nghiệp và thương mại ở Châu Âu với sự di cư hàng loạt đến các 
thành phó, sự gia tăng dân số như kết quả của một sự giảm các tai 
hoạ, và một sự giảm sút thu nhập ở nông thôn so với thu nhập ở 
thành thị.” Trong thế ki thứ mười bảy và mười tám, công nhân ở các 
thành phố bắt đầu nhận được lương cao hơn những người ở nông 
thôn để thực hiện các dự án xây dựng theo lệnh của các giai cấp 
thống trị. Hién nhiên là, những người nóng dân có nhiều tham vong 
hơn đã di cư ra các thành phố, bị cám dỗ bởi triển vọng lương cao 
hơn. 

Ở nước Anh, làn sóng đi cư đầu tiên bắt đầu vào cuối thế kỉ thứ 
mười sáu. Bị đảo lộn bởi số người nhập cư ngày càng tăng ở các 
thành phố và bởi sự bất ón sinh ra, các nhà chức trách đã có kìm nhịp 


94 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


dó bàng các bién pháp thay thé tam thói nhu phán phói thuc phám 
cho những người nghèo. Cũng đã có các biện pháp kiên dinh dé 
thuyết phục người dân trở về thôn quê. Một loạt các luật đã được 
thông qua vào các năm 1662, 1685, và 1693 đòi hỏi các công dân trở 
về nơi sinh hoặc về nơi cư trú có định trước đó của họ như một điều 
kiện để nhận được trợ cấp. Mục đích là để ngăn các gia đình và 
những người lao động chân tay di cư nhiều hơn vào các thành phố dé 
tìm việc làm. Năm 1697, một luật đã được thông qua cho phép những 
người nhập cư di chuyển ở nước Anh chỉ khi nếu họ nhận được một 
giấy chứng nhận cư trú từ các nhà chức trách ở địa điểm cư trú mới 
của họ. Mặc dù các luật này đã không khuyến khích di cư đối với các 
gia đình và những người yếu đuối, trẻ, khoẻ mạnh, có tham vọng và 
chưa lập gia đình nghĩ ra những cách trở lại các thành phố. Họ cũng 
là những loại người sẽ trở thành những chủ doanh nghiệp thành công 
- hoặc các nhà cách mạng mãnh liệt. 

Hầu hết những người nhập cư đã không kiếm được việc làm mà 
họ kì vọng. Những qui định hạn chế, đặc biệt là những khó khăn 
trong nhận được phép để mở rộng hay đa dạng hoá hoạt động, đã hạn 
chế năng lực của doanh nghiệp chính thức để tăng trưởng và tạo công 
ăn việc làm cho những người lao động chân tay mới. Một số kiếm 
việc làm tạm thời hoặc vào làm công việc nội trợ.” Nhiều người 
buộc phải định cư tạm thời ở các vùng ven của các thành phố Châu 
Âu, ở “ngoại ô”, những vùng định cư ngoài pháp luật của những 
ngày йу, chờ đợi được thâu nap vào một phường hội hoặc kiếm một 
việc làm trong một công việc kinh doanh hợp pháp. 

Tình trạng rỗi loạn xã hội dà không thé tránh khỏi. Di cư vào các 
thành phố bắt đầu ngay khi các định chế chính trị hiện tồn bị tụt lại 
đẳng sau thực tế thay đổi một cách nhanh chóng. Sự cứng nhắc của 
luật và tập quán trọng thương đã ngăn cản những người di cư thực 
hiện đầy đủ tiềm năng kinh tế của họ. Sự chen chúc của dân cư đô thị 
ngày càng tăng, bệnh tật, và những khó khăn không thể tránh khỏi 
của người dân thôn quê trong thích ứng với cuộc sông thành thị đã 
làm trầm trọng mâu thuẫn xã hội thêm nữa. D. C. Coleman quan sát 
thấy rằng ngay vào thế ki thứ mười. sáu đã có những kêu ca trong 
Quốc hội Anh về “nhiều loại 8 ăn may và sų gia tăng nhiều những “kẻ 
lừa dao, lang thang, và trộm cắp” ở các thành phố.” 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 95 


Thay cho việc làm thích ứng với sự thực đô thi này, các chính phú 
đã tạo ra nhiều luật và qui chế hơn dé thử nghiền nát nó. Càng nhiều 
qui chế thì gây ra càng nhiều vi phạm — và các luật mới được thông 
qua ngay đề truy tổ những người vị phạm các luật cũ. Các vụ kiện 
cáo tràn lan; buôn lậu và làm giả phó bién. Các chính phủ đã phải sử 
dụng đến các biện pháp đàn áp hung bạo. 


Sự Nói lên của Ngoài pháp luật 


Dần dàn, những người nhập cư Châu Âu không tìm được việc làm 
hợp pháp đã bắt đầu mở các cửa hàng bất hợp pháp ở nhà của mình. 
Đa phần công việc này “bao gòm ché tao tryc tiép, vói thiét bi ít vón 
vượt quá các công cụ dùng tay”. Từ lâu người ở thành phó đã khinh 
miệt công việc được tiến hành ở bên ngoài các phường hội và hệ 
thống công nghiệp chính thống. 

Những người nhập cư, tất nhiên, đã không thể đủ sức để kén cá 
chọn canh; công việc ngoài pháp luật đã là nguồn thu nhập duy nhất 
của họ, và khu vực ngoài pháp luật của nền kinh tế bắt đầu lan rộng 
nhanh chóng. Eli Heckscher trích dẫn bình luận năm 1762 của Oliver 
Goldsmith: “Hiếm có một người Anh nào, người không vi phạm một 
luật rõ ràng nào đó với sự miễn phạt trong hầu như mỗi ngày của đời 
mình... và chang ai, ngoại trừ nỗ lực ăn hối lộ và vu lợi mới thực thi 
chúng”. Hai nghi định của Pháp (năm 1687 và 1693), cũng được 
Heckscher trích dẫn, công nhận rằng một lí do vì sao những qui định 
kĩ thuật sản xuất lại không được tuân thủ là do các công nhân, khi đó 
thậm chí còn thất học hơn nhiều so với người lao động ở các nước 
đang phát triển ngày nay, đã không thể thoả mãn ngay cả đòi hỏi 
pháp lí đơn giản nhất đến nỗi các nhà sản xuất vải dét phải đưa tên 
của họ trên ngực áo của họ. Ấy thế mà, những người công nhân nhập 
cư này đã rất hiệu quả. Adam Smith một lần đã lưu y, *Néu anh 
muón công việc của minh được thực hiện ở mức độ khá tốt, nó phải 


96 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


được làm ở các vùng ngoai ó nơi người lao động, chẳng có đặc ân gi, 
chẳng có gì ngoài đặc tính dé tuy thuộc vào, và anh cũng phải tuón 
lậu nó vào thành phố ở mức anh có thé". 

Các nhà chức trách và các nhà doanh nghiệp hợp pháp đã không 
bị ấn tượng bởi sự cạnh tranh như Adam Smith bị. Ở nước Anh, qua 
các thập kỉ sau khi nền quân chủ được phục hồi năm 1660, một sô 
người theo chủ nghĩa truyền thống bắt đâu ca thán về số lượng ngày 
càng đông của những người bán rong và những người bán hàng trên 
đường phó, sự náo động xảy ra trước cửa các cửa hàng có uy tín, và 
sự xuất hiện của những người có cửa hiệu mới ở nhiều thành phố 
nhỏ. Các nhà buôn chính thức đã có găng tuyệt vọng để thoát khỏi 
những người mới đến. Ở Paris, cuộc chiến pháp lí giữa các thợ may 
và những người bán quần áo đã dùng rồi kéo dài hơn ba trăm năm. 
Nó chỉ được chấm dứt bởi Cách mạng Pháp. 

Những lời mở đầu của các luật và các sắc lệnh thời ấy thường dẫn 
chiếu đến sự từ chối tuân thủ các luật và qui định cũ. Theo 
Heckscher, vải bông in hoa nhập từ An Độ bi cám năm 1700 dé bảo 
vé cóng nghiép len cüa Anh Quóc. Các nhà ché tao Anh manh dan dà 
sản xuất vải in hoa của riêng họ, luôn tìm ra những ngoại lệ hay các 
lỗ hồng của luật. Một cách lách khỏi sự cám đoán vải bông in hoa đã 
là sử dụng vải bông thô — vải bông Anh được làm với bao bì bằng 
lanh. Tây ban Nha cũng đã truy tố và trừng phạt các nghiệp chủ 
ngoài pháp luật. Năm 1549, Hoàng dé Charles Đệ Nhất đã ban bó hai 
mươi lăm sắc lệnh hướng vào các doanh nghiệp ngoài pháp luật. Một 
luật yêu cầu các nhà chức trách phá hoại vải bằng cách cắt mép vải 
chứa dấu hiệu của nhà sản xuất như thế những người mua sẽ biết họ 
đã mua các hàng hoá ngoài pháp luật. Điều này có ý định để làm 
nhục các nhà phân phối. 

Sự đàn áp của chính phủ với những người ngoài pháp luật đã là rất 
nhiều, thô bạo, và ở Pháp, gây cả thiệt mạng. Ở giữa thê kỉ mười tám, 
luật pháp đã cám công chúng Pháp sản xuất, nhập khâu, hoặc bán vải 
bóng in hoa với sự trừng phạt từ lao động khó sai và tù dày đến hành 
hình. Những người ngoài pháp luật vân không nhụt chí. Heckscher 
ước lượng răng trong một giai đoạn mười năm trong thé kỉ thứ mười 
tám những người Pháp đã hành hình hơn 16.000 người buôn lậu và 
các nhà sản xuất bí mật đối với sản xuất hoặc nhập khẩu bất hợp 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 97 


pháp vài in hoa. Mót só thám chí lón hon cón bi két án khó sai һойс 
bi phat theo kiéu khác. Riéng ó thành phó Valence, 77 nhà doanh 
nghiệp ngoài pháp luật đã bị treo có, 58 người đã bi tra tán bé xương 
trên bánh xe, và 631 người bi phat khó sai. Các nhà chức trách chi 
mủi lòng tha cho duy nhất một người ngoài pháp luật. 

Theo Robert Ekelund và Robert Tollison, lí do vì sao các nhà 
chức trách đã truy tố những người ngoài pháp luật thô bạo đến như 
vậy là không chỉ bởi vì họ muôn bảo vệ các ngành đã được thiết lập; 
vải In hoa cũng làm cho thu thuế khó khăn hon.” Mặc dù đã dễ nhận 
diện các nhà sản xuất các loại vải một màu và như thế xác minh liệu 
họ đã trả hết thuế chưa, vải in hoa, do hệ thống in mới, có thé tạo ra 
các màu đa dạng, làm cho việc xác định xuất xứ của chúng khó khăn 
hơn nhiều. 

Nhà nước dựa mạnh vào các phường hội — mà chức năng chính 
của chúng là kiểm soát việc tiếp cận đến doanh nghiệp hợp pháp - dé 
giúp xác định những người vi phạm luật. Nhưng bằng cách làm luật 
nghiêm khắc hơn thay vì điều chỉnh chúng để tính đến cả chế tác 
ngoài pháp luật, các nhà chức trách đơn giản đã buộc các nhà doanh 
nghiệp ra vùng ngoại ô ngoài pháp luật. Khi Điều lệ về Thợ cả và 
Thợ học việc của nước Anh năm 1563 đã có định các mức lương cho 
công nhân và đòi hỏi rằng chúng được điều chỉnh hàng năm theo giá 
cả của một só mặt hàng thiết yếu nhất định, nhiều người ngoài pháp 
luật trước đây đã di chuyên doanh nghiệp của mình ra các thị trấn 
hẻo lánh hoặc thiết lập những vùng ven đô mới ở nơi sự giám sát của 
nhà nước ít nghiêm ngặt hơn và các qui chế lỏng lẻo hơn hoặc đơn 
giản không áp dụng được. Rút ra vùng ven đô cũng cho phép những 
người ngoài pháp luật tránh con mắt soi mói của các phường hội, mà 
quyên hạn của chúng chỉ mở rộng đến ranh giới của thành phó. 

Cuối cùng, sự cạnh tranh ngoài pháp luật đã tăng lên đến một 
điểm khi mà các chủ sở hữu các doanh nghiệp chính thức chang còn 
có lựa chọn khả dĩ nào khác ngoài việc để cho các xưởng ở ngoại ô 
thầu lại một phần sản xuất của họ — làm hẹp cơ sở thuế và gây tăng 
thuế. Một vòng luán quán hinh thành: Thuế cao hon làm trầm trọng 
thêm nạn thất nghiệp và tinh trạng rôi loạn, thúc day di cư đến ngoại 
ô lớn hơn và nhiều đơn thầu phụ cho các nhà chế tác ngoài pháp luật. 
Một số người ngoài pháp luật đã thành công đến mức họ đã có quyền 


98 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


tham gia kinh doanh chính thức — mặc dù không phải không trả phần 
đút lót của họ và đưa ra áp lực chính trị. 

Các phường hội đã phản công. Dưới triều đại Tudor, rất nhiều luật 
ở Anh đã cám các xưởng và các dịch vụ ngoài pháp luật ở các vùng 
ngoại ô. Nhưng rất đông những người ngoài pháp luật và kĩ năng 
tránh phát hiện của họ đã phá ngang các nỗ lực này. Trong những 
thất bại nổi bật nhất đã là các phường hội sản xuất mũ và khăn phủ 
giường ở Norwick, sau một chiến dịch kéo đài và được quảng cáo 
rùm beng dé chóng lại những người hoạt động ngoài pháp luật, đã 
không có khả năng thực thi độc quyền hợp pháp của họ trong sản 
xuất mũ và khăn trải giường.” Sự cạnh tranh đã bỏ các phường hội 
lao đao. Coleman qui sự sa sút của họ cho việc “tăng cung lao động, 
thay đổi hình mẫu của cầu, và mở rộng thương mại; [và] sự tăng 
trưởng của các ngành công nghiệp mới và sự mở rộng đáng ké của 
công nghiệp nông thôn được tô chức ngoài hệ théng”.*° 


Phá vỡ Trật tự Cũ 


Các chính phủ Châu Âu đã dần dần buộc phải rút lui trước sự tăng 
lên của khu vực ngoài pháp luật — như các chính phủ trong các nước 
đang phát triển và nguyên cộng sản đang làm ngày nay. Ở Thuy 
Điền, không có khả năng cham dứt việc thiết lập các khu dinh cu 
ngoài pháp luật, Đức Vua Gustavus Adolphus đã phải di thăm từng 
khu định cư và ban phước lành cho chúng dé duy trì vẻ bé ngoài của 
sự kiểm soát của chính phủ. Ở nước Anh, nhà nước đã buộc phải 
thừa nhận rằng các ngành công nghiệp mới được phát triển chủ уди ở 
các nơi đã không có các phường hội hoặc những hạn chế pháp lí; thật 
vậy, những người ngoài pháp luật đã tạo ra những vùng ngoại ô và 
các thị trấn của riêng họ để tránh sự kiểm soát của nhà nước và của 
các phường hội. Hơn thé nữa, các ngành công nghiệp ngoài pháp luật 
đã hiệu quả hơn và thành công hơn. Đã được công nhận rộng rãi rằng 
công nghiệp dệt vải bông đã hưng thịnh, bởi vì nó đã không bị điều 
tiết một cách nghiêm ngặt như ngành len. Người dân sớm dé ý thấy 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 99 


ràng các khu dinh cu ngoài pháp luát dà dang sàn xuát các hàng hoá 
và dich vu tót hon so vói nhüng dói thú canh tranh nàm bén trong 
lồng kính. Năm 1588, một báo cáo cho Ngài Cecil, Bộ trưởng của 
Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất, mô tả các công dân của Halifax, một 
trong những khu định cư mới ngoài pháp luật: 


Họ trội hơn những người khác về chính sách và công nghiệp, dé sử 
dụng thương mại và mặt bằng đất của họ và, sau cách cư xử thô lỗ 
và kiêu căng của xứ sở hoang dã của họ, họ vượt những người còn 
lại về sự uyên thâm và sự giàu có. Họ xem thường các kiểu cách cũ 
kĩ của họ nếu họ nghe thấy một cái mới, tiện lợi hơn, thích dùng các 
thứ mới hơn là liên kết với những nghi thức cü...[Ho có] một sự 
hăng hái tự nhiên với những sáng chế mới gắn với tính chăm chỉ 
kiên định." 


Những người ngoài pháp luật cũng bắt đầu xây dựng trong nội bộ 
các thành phố. Ở Đức, nơi cần phải trải qua một cuộc sát hạch và 
nhận được sự phê chuẩn pháp lí mới có thể xây dựng, theo một sử 
gia, “có thé thay toàn bộ các quận trong đó rất nhiều nhà đang được 
xây cất, mặc dù chẳng có ai ở trong quận có tư cách hợp pháp dé xây 
chúng”. 2 

56 luong, sự kiên trì, và thành công của những người ngoài pháp 
luật đã bắt đầu làm xói mòn chính những nën tảng của trật tự trọng 
thương. Bát luận họ đạt thành công nảo, họ đạt được nó bát cháp nhà 
nước, và ho đã nhất thiết phải coi các nhà chức trách như những Кё 
thù. Ở các nước nơi nhà nước loại ra ngoài vòng pháp luật và truy tố 
các nghiệp chủ ngoài pháp luật thay cho việc điều chỉnh hệ thống dé 
hấp thu các doanh nghiệp của họ, chẳng những tiến bộ kinh tế bị trì 
hoãn, mà còn làm tăng rói loạn, bién thành bạo lực. Những sự biểu 
thị được biết đến nhiều nhất là các cuộc cách mạng Pháp và Nga. 

Những nước thích ứng nhanh, tuy nhiên, đã tiến hành quá độ 
tương đối bình an sang một nền kinh tế thị trường. Ngay khi nhà 
nước nhận ra rằng một khu vực sản xuất ngoài pháp luật đã được ưa 
thích hơn về mặt xã hội, chính trị và kinh tế cho những người di cư 
thất nghiệp có số lượng ngày càng đông, thì các nhà chức trách đã 
bắt đầu rút sự ủng hộ các phường hội. Kết quả là ở Anh đã càng ngày 


100 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


càng ít người hon đệ don xin gia nhập các phường hội, và bang cach 
ay dung vü dai cho nha nuóc dé thay dói triét dé và quyét liét cách 
thức ma trong đó kinh doanh được tién hành. 

Quyền lực của nhà nước cũng giảm đi. Bất ké hệ thống pháp luật 
cứng nhắc пао, nhu hệ thống trước Cách mạng Công nghiệp, nhất 
thiết đầy rẫy tham nhũng. Một sắc lệnh năm 1692 ở Anh tuyên bố 
rằng những nhân viên thuế vụ ở nhiều khu vực đã đến các xưởng và 
các nhà máy chỉ để thu các khoản nộp thuế đã thoả thuận trước chứ 
chẳng hề kiểm tra hàng hoá xem các nhà sản xuất thật sự có bao 
nhiêu. Hầu hết các giám sát viên sản xuất, bát luận ho thuộc các 
phuóng hói hay do nhà nuóc bó nhiém, lién tuc bi tó cáo là tham 
nhüng và thiéu trách nhiém, mót tinh trang duoc cho là do thiéu tón 
trong pháp luát. 

Thậm chí các đại biểu Quốc hội, mà ở cuối thé ki thứ mười bày đã 
có quyền cho phép thành lập doanh nghiệp, đã được biết đến là nhận 
đút lót cho những thiên vị đặc biệt. Các nhà chức trách địa phương 
còn tôi tệ hơn. Năm 1601, một phát ngôn viên của Hạ Nghị Viện đã 
định nghĩa một thám phán hoà giải như “một Loài vật sống mà vi 
một nửa Tá Gà giò sẽ tha cho cả Tá Hình phạt”. Các công chức tìm 
cách đồ lỗi thất bại pháp lí không phải cho các luật tồi mà cho sự 
thực thi không thoả đáng. “Tôi kết luận rằng tại thời điểm này không 
thé làm ra các luật tốt hơn, chỉ còn thiếu việc thi hành”, một sách nhỏ 
tuyên truyền chính sách năm 1577 đã tuyên bố như vậy. Joseph Reid 
lập luận rằng trật tự cũ bị phá vỡ bởi sự tham nhũng tràn lan đã thám 
sáu vào tát cà các dinh ché cüa nó và phán chia dán chüng thành 
những người có thé đánh lừa được hệ thống và những người không 
thể. Ông cũng lưu ý rằng một hệ thống pháp luật khuyến khích một 
số người vi phạm luật và làm những người khác chịu thiệt hại từ việc 
z E mát uy tín mót cách khóng thé tránh khói dói với cả hai loai cử 

ở Các thám phán hoà giải ở ngoại б chang có máy khuyến khích 
di thuc thi các luật duoc thảo ra ở các thành phó và dà khóng thé 
cháp nhận duoc đối với dân cư ngoại Ô. Đến cuối thế kỉ thứ mười 
tám, toàn bộ bộ máy pháp lí đã yếu đi, và ở một số nước, hoàn toàn 
tham nhũng. 

Mỗi khi chính phủ kiểm soát được mọi thứ, dân chúng đặt mọi kì 
vọng kinh tế của mình vào nhà nước. Điều này tạo nên một hình mẫu 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 101 


điển hinh tiền tư bản chủ nghĩa: Khi lương tăng lên nhanh hơn giá 
thực phẩm, các nhà buôn đòi phải có trần cho lương; khi giá thực 
phẩm tăng lên nhanh hơn lương, công nhân đòi lương tối thiểu và giá 
trần cho thực phẩm. Giá cả, thu nhập, và lương được có định bởi áp 
lực và hoạt động chính tri, một tình trạng làm nản lòng sản xuất công 
nghiệp và nông nghiệp và thuê mướn [nhân công]. Ca giá. tối thiểu 
lẫn tối đa, đều không giải quyết được các vấn đề khan hiếm, thiếu 
lương thực, và thất nghiệp. “Thời đại”, Charles Wilson viết, “là một 
thời đại của bạo lực, khi sự theo đuổi các mục đích kinh tế liên tục 
đòi hỏi sự giúp đỡ của vũ luc”. Đã chính là thời gian chín muói cho 
cuộc chiến ý thức hệ và du kích, ở quốc hội và trên đường phó. 

Ngay từ 1680, một loại thuyết định mệnh đã nói lên mặc cho vẻ 
bề ngoài không thể có của tién bộ kinh tế đáng Кё: “Đa số các nhà 
ché tác nghèo tin ràng họ së cháng bao giờ dáng giá mười báng...; và 
nếu nhu vậy ho có thé cung cáp cho bản thân họ đủ dé duy tri su 
sóng bang cách chi làm việc ba ngày một tuần, ho sẽ chang bao giờ 
làm việc bón ngày”. 

Gitra các cuộc khủng hoảng kinh tế và xáo trộn xã hội như vậy, 
những người mạnh mẽ nhất và tự tin nhất chọn con đường di cư hoặc 
tham gia các phong trào cách mạng. Giữa thế kỉ nười bảy và thế kỉ 
mười chín, hàng trăm ngàn người Italia, Tây Ban Nha, Pháp, và 
người Châu Âu khác đã di cư sang các miền đất mới dé tìm tương lai 
tốt đẹp hơn. Ở Pháp, việc khủng bố những Huguenot [người theo đạo 
Tin lành] và những người ngoài pháp luật trong khu vực dệt đã thúc 
đây nhiều nghiệp chủ và các công nhân có tay nghề rời bỏ sang, chủ 
yếu Anh và Hà Lan, ở nơi ho và chủ nhà của họ đã tìm được cách dé 
thịnh vượng. 


102 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Cuói cùng — Sau Ba tram Năm 


Do các qui định được cấu trúc tồi đã kiềm chế các doanh nghiệp 
chính thức và do những người ngoài pháp luật đã công khai coi 
thường luật và đã nói lên những sự bất mãn của họ vì bị đây ra bên 
lề, vũ đài đã được dựng lên cho các nhà chính trị dé thích ứng với 
những sự thật trong dân chúng. Các luật đã bị xơ cứng với tốc độ gần 
như tốc độ mà các khu định cư bao quanh các thành phố. Và khi 
những người bán hàng rong, những người ăn mày, và bọn trộm cắp 
tràn các đường phó, khi các hàng hoá được sản xuất ngoài pháp luật 
hoặc được tuôn lậu vào tràn đầy các thị trường, thì sự tham nhũng 
của chính quyền trở nên tràn lan, và bạo lực phá vỡ xã hội. 

Luật bắt đầu thích ứng với nhu cầu của những người dân thường, 
bao gồm cả kì vọng của họ về các quyền sở hữu, ở hầu hết các nước 
Tây Âu trong thé kỉ thứ mười chín và đầu thé ki hai mươi.Thời gian 
đó, những người Châu Âu đã đi đến kết luận rằng đã không thê cai trị 
Cách mạng Công nghiệp và sự hiện diện hàng loạt của sự ngoài pháp 
luật bằng những điều chính nhỏ nhất thời. Các nhà chính trị cuói 
cùng đã hiểu ra rằng, vấn đề không phải là dân chúng mà chính là 
luật, cái làm nản lòng và ngăn chặn dân chúng trở thành hiệu quả 
hơn. 

Mặc dầu bức tranh của xã hội tiền tư bản chủ nghĩa và những 
hoàn cảnh của sự sa sút của nó là khá giống nhau ở hầu hết các nước 
Châu Âu, kết quả không phải luôn luôn như nhau. Các nước đã thực 
hiện những nỗ lực pháp lí để tích hợp các doanh nghiệp ngoài pháp 
luật dà hưng thịnh nhanh hơn các nước cưỡng lại sự thay 401. Bằng 
cách tạo dë dàng cho sự tiếp cận quyền sở hữu chính thức, giảm các 
chướng ngại do các qui định lỗi thời gây ra, và cho phép những dàn 
xếp địa phương ảnh hưởng đến việc làm luật, các nhà chính trị Châu 
Âu đã loại bỏ những mâu thuẫn trong các hệ thống pháp luật và kinh 
tế của họ và đã cho phép các quốc gia của họ đưa Cách mạng Công 
nghiệp đến những đỉnh cao mói. 

Quá khứ của Cháu Аи rát "giống hiện tại của các nước đang phát 
triển và nguyên cộng sản. Vấn đề cơ bản mà các nước sau đối mặt 
không phải là dân chúng dó xô vào và làm ùn tắc các thành phó, 
không phải là các dịch vụ công cộng không thoả đáng, không phải là 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 103 


rác thải đang chất đồng, không phải là trẻ em rách rưới đi án xin trên 
đường phố, hoặc thậm chí không phải là những lợi ích của các 
chương trình cải cách kinh tế vĩ mô không đến được với đa số người 
dân. Nhiều khó khăn loại này đã tồn tại ở Châu Âu (và cả ở Hoa Kì) 
và cuối cùng đã được vượt qua. Vấn đề thật sự là chúng ta vẫn chưa 
nhận ra rằng tất cả những khó khăn này tạo thành một đại dương của 
những thay đổi về kì vọng: Khi những người nghèo tràn vào các 
thành phố và thiết lập các khế ước xã hội ngoài pháp luật, họ ép buộc 
một sự tái phân phối lớn về quyền lực. Một khi các chính phủ của 
các nước đang phát triển và nguyên cộng sản chấp nhận điều đó, họ 
có thể bắt đầu bám theo làn sóng thay vì bị nó nhắn chìm. 


104 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


CHUONG 5 


Những Bai hoc bi Bo sot 
của Lich sir Hoa Ki 


Dat nay được ban phước do đã vượt qua chỉ một sự 
chuyên chế: sự bạo ngược của hiện trạng. 


-Milton and Rose Friedman 


KHI TÓI TRÓ NÉN ngày càng quan tám dén vai tró cüa các hé 
thống quyén sở hữu chính thức, tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi đến 
các nước tiên tiễn dé tìm ra bằng cách nào các chuyên gia quyền sở 
hữu của họ bắt tay vào việc tích hợp các quyền sở hữu ngoài pháp 
luật của một quốc gia vào một hệ thống quyên sở hữu pháp định. Sau 
mười ba năm, với hàng ngàn dặm và thêm một ít tóc bạc, tôi đã thăm 
hầu như mọi tổ chức liên quan đến quyền sở hữu ở các nước tiên tiến 
— từ các bạn của tôi ở Sở Đăng Ba Đất Đai Hoàng Gia và Nhà Chức 
trách Dat dai Alaska cho đến Toki Bo Nhat Ban. Chang ai có mot 
сап tra loi. Tat ca các chuyên gia ma tôi da hỏi, tat ca các chuyén 
vién cóng tác vói vó só các dinh ché và co quan lién quan dén quyén 
sở hữu mà tôi đã thăm, đều thú nhàn ho đã chua bao giờ nghi vé vấn 
đề này. 

Những người điều hành các hệ thống quyền sở hữu ở các quốc gia 
tiên tiến có những. mối lo khác nhau một cách căn bản. Họ chủ yêu 
bận tâm tới các vấn đề liên quan đến các quyền sở hữu. Quan tâm 


106 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


chü yéu cüa tói, n nhiên, đã không phải là bản thân các quyền SỞ 
hữu mà là các “siêu quyền — meta rights” — sự tiếp cận đến hay 
quyền về các quyền sở hữu. Mặc dầu chúng tôi đã có nhiều chủ đề 
cùng quan tám như làm sao dé tái tổ chức một hệ thống lưu trữ hó sơ 
nhằm tích hợp những thông tin thu thập được ở hiện trường vào một 
cơ sở dữ liệu, hoặc phát trién các thủ tục dé số hoá các ranh giới trên 
các bản dó ra sao, các chuyên gia quyền sở hữu đã không thé nói cho 
tôi làm thế nào để đưa những người nắm giữ tài sản của họ bằng 
những dàn xếp ngoài pháp luật vào hệ thông quyền sở hữu pháp 
định. Người ta cho người dân những quyền đối với các quyền sở hữu 
pháp định thế nào? 

Đã hiển nhiên, từ một ít lịch sử Phương Tây mà tôi đã đọc, rằng ở 
một thời điểm nào đó trong quá khứ của họ tất cả các quóc gia 
Phương Tây đã thực hiện việc chuyền tiếp từ những dàn xêp phi 
chính thức, rải rác thành một hệ thống quyền sở hữu pháp định được 
tích hợp. Vậy tại sao tôi lại không đi đúng tới đó — vào lịch sử của 
Phương Tây dé xem các hệ thống quyền sở hữu của họ đã tiến hoá ra 
sao? Các chủ nhà của tôi tán thành một cách toàn tâm, và những 
người yêu thích lịch sử ở Sở Đăng Bạ Đất Đai Hoàng Gia [Anh] và 
Hội những người Vẽ bản đồ địa chính có Giấy phép Đức [German 
Association of Licensed Surveyors] đã chỉ cho tôi các cuốn sách ưa 
thích của họ. 

Việc đọc của tôi, hàng ngàn trang sau đó, đã dẫn tôi đến kết luận 
căn bản ràng sự chuyền tiếp, sang các hệ thống quyền sở hữu pháp 
định được tích hợp chăng máy lién quan gi dén cóng nghé (mặc dù 
công nghệ có vai trò hỗ trợ rất quan trọng, như chúng ta sẽ thấy. ở 
Chương 6). Sự thay đổi cốt yếu là làm cho luật thích ứng với nhu cầu 
xã hội và kinh tế của đại đa số dân chúng. Dần. dần, các quốc gia 
Phương Tây đã trở thành có khả năng thừa nhận rằng các khé ước xã 
hội được sinh ra ngoài luật chính thống đã là một nguồn hợp pháp 
của luật và tìm được cách hấp thu các khế ước này. Luật như thế 
được làm ra để phục vụ việc hình thành tư bản và tăng trưởng kinh tế 
được dân chúng mến mộ. Đây là cái cho các định chế quyền sở hữu 
hiện thời của Phương Tây sinh lực của chúng. Hơn thé nữa, cuộc 
cách mạng về quyền sở hữu này đã luôn luôn là một chiến thắng 
chính trị. Ó mọi nước, nó đã là kết quả của một vài nhà khai sáng 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 107 


quyét dinh ràng luát chính thóng chàng có y nghia gi néu mót phàn 
khá lớn dân chúng sóng ngoài luật. 

Những lịch sử khác nhau về quyền sở hữu ở Tây Âu, Nhật Bản, và 
Hoa Ki tất cả đều có cái gì đó hữu ích để nói về những mối quan tâm 
hiện thời của các nước đang phát triển và nguyên cộng sản. Ở mỗi 
nước, tình trạng vô luật pháp rành rành đã thực ra không phải về tội 
phạm mà là về sự va chạm giữa làm qui tắc ở mức thường dân và 
làm qui tắc ở trên cùng. Cách mạng trong mỗi trường hợp đã kéo 
theo sự hợp nhất dần dần của cả hai hệ thống. 

Tuy nhiên, lịch sử chỉ tiết của tất cả các nước này sẽ là quá nhiều 
cho cuốn sách này. Tôi đã quyết định, vì thế, tập trung vào Hoa Kì 
bởi vì 150 năm trước nó cũng đã từng là một nước Thé giới Thứ ba. 
Chính phủ và bộ máy tư pháp của các bang trẻ, vẫn chưa hợp nhất về 
mặt pháp lí, đã nỗ lực đề đối phó với luật và sự hỗn loạn của những 
người nhập cư, những kẻ chiếm đất, những kẻ đào vàng, các băng 
nhóm có vũ trang, các nghiệp chủ bất hợp pháp, và đám còn lại của 
những nhân vật sống động khác những người đã làm cho việc lấn 
chiếm Miền Tây nước Mi hoang dà dén уду và, néu nhin muón hon, 
lãng mạn đến vậy. Đối với một người Thé giới Thứ ba nhu tôi, bức 
tranh này của quá khứ của người nước ngoài là quen thuộc đến kinh 
ngạc. Mặc dù các cộng sự của tôi và tôi gặp khó khăn với 11.000 
điểm Dow Jones, chúng tôi cảm thấy rất quen thuộc với những kẻ 
chiếm đất ở Virginia của Thomas Jefferson hoặc các khu định cư với 
lán làm bằng các súc gỗ ở Kentucky của Daniel Boone. 

Giống như các nhà chức trách Thế giới Thứ ba hôm nay, các 
chính phủ Mĩ đã thử chặn sự tăng lên theo hàm số mũ của những kẻ 
chiếm đất và những dàn xếp ngoài pháp luật; nhưng không giống như 
các nhà chức trách Thế giới Thứ ba, họ cuối cùng đã thừa nhận rằng, 
theo lời của một nghị sĩ Quốc hội Mĩ, “hệ thống đất đai đã hầu như 
tan vỡ... và thay vì lập pháp cho họ, chúng ta phải lập pháp theo họ, 
theo đuổi hoàn toàn đến tận núi đá Rocky Mountains hoặc đến Thái 
Bình Dương”. Cái mà các nhà chính trị Mĩ cuối cùng đã học được, 
như Francis Philbrick đưa ra, đã là “các lực lượng làm thay dói luát, 
theo cách khác vói cách tàm thuong, nàm ở ngoài nó”.' Thậm chí 
Luật Trang Ấp (Homestead Act) nôi tiếng năm 1862, luật cho quyền 
người chiếm đất làm chủ 160 mẫu đất miễn phí một cách đơn giản 


108 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


nếu thoả thuận là sẽ sống trên đó và phát triển nó, dà chang phải là 
một hành động hào phóng chính thức mà là một sự công nhận của 
việc đã rồi: Những người Mĩ đã chiếm — và cải thiện — đất một cách 
ngoài pháp luật hàng thập kỉ rồi. Các nhà chính trị của họ đã thay đổi 
luật dần dân dé tích hợp thực tế này vào hệ thống pháp lí chính thống 
và thăng một số điểm chính trị trong cuộc mặc cả. Như vậy sau khi 
đã thay đôi luật của họ cho phù hợp với những dàn xếp ngoài pháp 
luật hiện tồn, các quan chức Mĩ đã để cho các quyền sở hữu của 
những người định cư và những người khai mỏ Mĩ được chỉ vẽ để 
chuyên thành tư bản. Như ở Hoa Kì trong thế kỉ mười chín, thách 
thức tư bản hoá những người nghèo ở các nước Thế giới Thứ ba và 
nguyên cộng sản là ở dưới đáy, là một thách thức chính trị cái phải 
được cải cách bằng các công cụ pháp lí. 

Trong mô tả tiên hoá của quyền SỞ hữu ở Hoa Ki, như tôi sẽ làm 
trong chương này, tôi không dám viết lại lịch sử của Mĩ; giống như 
người trùng tên mang tính huyền thoại của tôi, tôi đơn giản thăm dò 
nó. Trong quá trình, như bạn sẽ thấy, tôi tìm thấy nhiều thí dụ nhắc 
nhở tôi đến các nước đang phát triển và nguyên cộng sản hôm nay: 
sự di cư hàng loạt, sự bùng nô của các hoạt động ngoài pháp luật, sự 
bát an chính trị, và sự bất mãn chung với một hệ thống pháp luật сб 
lỗ sĩ từ chối thừa nhận rằng các học thuyết và các công thức của nó 
chẳng máy thoà dáng dói vói thé giói thuc. Tói cüng tháy luát Hoa 
Ki dà dàn dàn tích hop các dàn xép ngoài pháp luát dé tạo ra một trật 
tự hoà bình ra sao — do đó xác nhận ý kiến của Tham phan Holme 
rang chính “kinh nghiém" là cái mang cuóc sóng cho luát minh 
chúng ràng, nhu chúng ta sé tháy trong chuong tiếp theo, luật phải 
tương thích với cách mà người dân thực sự dàn xêp cuộc sống của 
họ. Cách mà luật tiếp tục sống là giữ mối tiếp xúc với các khế ước xã 
hội chắp nối những người thật sự lại với nhau ở trên đời. 


Song song với Lịch sử Hoa Kì 


Thật khó nắm bắt đúng áp lực ngoài pháp luật và sự đáp ứng chính trị 
nhanh nhạy là quan trọng thế nào ở Hoa Kì bằng cách đọc một cách 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 109 


thiéu suy xét hét cà muc lich sir cüa mót thu vién. Cüng sé cháng dé 
dói vói hàu hét các nhà chính tri và các nhà ki tri có dàu óc cái cách 
dé khám phá ra lich sử Mi mà ho phái chú y nhát, cu thé là, mói lién 
hé giữa hop pháp hoá quyền sở hữu và tao tư bản. Dé là hữu ích vé 
mặt xà hội và kinh tế, lịch sử phái được tập hop dé soi roi vấn dé 
đang bàn. Nhìn chung, các chuyên gia về quyền sở hữu đã không viết 
vê quá độ từ các quyên ngoài pháp luật sang một hệ thống quyên sở 
hữu pháp định được tích hợp. Có thể có nhiều lí do cho điều này. 

Thứ nhất, quá trình lịch sử vẫn còn chưa hoàn tất. Ngược với lòng 
tin phó biến, các hệ thống quyền sở hữu mở cho mọi công dân là hiện 
tượng tương đối mới gần đây — chưa nhiều hon hai tram năm — và 
những hệ quả đầy đủ của quá độ còn cần phải nói lên rõ nét. Trong 
hầu "hết các quôc gia Phương Tây, nhiệm vụ chính của cải cách 
quyền sở hữu rộng rãi chỉ mới hoàn tất khoảng một thế kỉ trước; ở 
Nhật Bản nó mới có chỗ ít hơn năm mươi năm nay. Bởi vì toàn bộ 
quá trình tạo các hệ thống quyền sở hữu được tích hợp đã là kết quả 
của một sự tiễn hoá vô thức chứ không phải của một kế hoạch có ý 
thức, cho nên không đáng ngạc nhiên là nó cần thời gian để cho tât 
cả các bài học hữu ích của việc tạo quyền sở hữu ở các quốc gia phát 
triển trở nên rõ ràng cho dân chúng ở thế giới đang phát triển. 

Thứ hai, quyên sở hữu đã được coi một cách truyền thống từ quan 
điểm của các quôc gia tiên tiến. Hầu hết các tài liệu khoa học nảy nở 
ngày nay về quyền sở hữu coi căn nguyên của nó ở Phương Tây là 
nghiễm nhiên phải vậy. 

Thứ ba, lí do vì sao quá trình tạo quyên sở hữu hình thức lại khó 
năm bát là thật khó theo dói mạch của câu chuyện. Sự hấp thụ chậm 
các tập quán, thói quen, và các chuẩn mức ngoài pháp luật vào luật 
chính thức đã bị che khuất bởi các sự kiện lịch sử. Việc cấp các 
quyền sở hữu chính thức cho những người định cư và những người 
chiếm đất ở Hoa Kì, cái cuối cùng đã tạo cơ sở cho phát sinh tư bản 
và các giao dịch trong một thị trường được mở rộng, được coi một 
cách điển hình như một chiến lược chính trị để giúp những tham 
vọng dé quốc của MI, giúp những người tiên phong khai thác tài 
nguyên không lồ của đất nước, và làm dịu những căng thắng cục bộ. 
Chính đúng những bước này có thể cũng đã cho phép Hoa Kì vượt 
quá sự xung đột giữa hệ thống luật pháp và những dàn xếp ngoài 


110 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


pháp luật của những người chiếm đất và những người tiên phong 
khác, đã không là điểm lưu tâm chủ yếu của các chuyên gia quyền sở 
hữu. 

Cái mà tôi có ý định trong chương này, tôi phải nhân mạnh lại 
một lần nữa, không phải là đi viết lại lịch sử Hoa Kì, mà là sắp xếp 
lại bài tường thuật quen biết theo cách sao cho nó giúp chúng ta hiểu 
rằng: sự hỗn độn rõ ràng ở các quốc gia Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản thực ra là một sự tìm kiếm một trật tự pháp lí mới. Thế thì, 
hãy ngó xem quá độ chuyên tiếp của “luật” ngoài pháp luật từ rừng 
cây và đồng cỏ của nước Mĩ phôi thai sang các cuốn sách luật của 
nó. 


Вб lại đằng sau Luật Anh Có lỗ 


Thế ki mười sáu đã chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc di cư chưa 
từng có của những người Tây Âu sang bờ Bắc và Nam Mi - điều mà 
sử gia Bernard Bailyn đã gọi là “một trong những sự kiện vĩ đại nhất 
trong lịch sử thành văn”. О Bắc Mĩ thuộc Anh, theo Hoffer, một 
“đoàn đàn ông và đàn bà rét mướt, mệt mỏi và sợ sệt... tập họp lại ở 
bờ tây Đại Tây Dương, mắt nhìn chằm chằm vào rừng hoang vu dày 
đặc cây cối. Tay nắm chắc súng và Kinh thánh, một số chắc hàn goi 
lại những kí ức của thé giới mà họ đã bỏ lại dáng sau”. 

Giữa những kí ức này đã có những ý niệm làm sao dé xáy dung và 
duy tri các cóng dóng, giải quyết các tranh chấp, kiếm đất, và thiết 
lập các định chế chính quyền. Hệ thống pháp luật đã đóng một vai trò 
nôi bật trong giải quyết các tranh chấp do các hành động này luôn 
luôn gây ra. Thật vậy, luật “đã đi khắp nơi” ở Mĩ lúc ban đầu như 
“các chính phủ thuộc địa đầu tiên đã dựa trên các văn bản pháp lí — 
“các hién chương”... các nën kinh tế thuộc địa đã hoạt động dưới các 
luật điều tiết giá cả, lương, và chất lượng các mặt hàng. Luật đã cho 
người dân các công cụ dé bán hoặc để lại bằng chúc thư đất của họ 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 111 


cho người khác, đã tạo một diễn dàn dé giải quyết những tranh cãi vé 
hàng rào bị đồ và gia súc bị lạc, và thậm chí chỉ bảo người dân thờ 
cúng, kết hôn, nuôi dạy con cái, và đối xử với những người hầu và 
hàng xóm ra sao”. 

Khởi đầu, các nhà thực dân đã cố thử áp dụng các học thuyết của 
luật quyền sở hữu Anh dé mang lại trật tự. Nhưng thông luật Anh đã 
không hình dung một xã hội cái đã nhanh chóng sinh ra các hình thức 
mới tiếp cận tài sản mà không có một hệ thống cấp chứng thư sở hữu 
được thiết lập và được chấp nhận phó biến. Thông luật Anh, thí dụ, 
đã không cho chỉ dẫn về việc các toà án giải quyết Ta SaO các trường 
hợp gồm những người đã mua hoặc thừa kế đất có quyền sở hữu 
không rõ ràng. Kết quả là, “việc xét xử công khai về quyền sở hữu ở 
các toà án địa phương trở nên tuyệt đối cần thiết. Tat cả các bên liên 
quan có thé khai và làm chứng, và quyết định của toà tỏ ra là tương 
đối hiệu quả và là sự đảm bảo công khai nơi mà chẳng có cái gì khác 
tòn tai” 

Hầu hết các nhà thuộc địa này, tuy vậy, đã ít hiểu biết về các chỉ 
tiết chuyên môn kĩ thuật của luật Anh. Nhiều người đã không biết 
hoặc chăng cần biết sự khác nhau giữa trát hợp pháp, luật và công lí, 
và những sự tỉnh tế khác. Quan trọng hơn, thông luật Anh vê quyền 
sở hữu đã thường không phù hợp dé giải quyết các ván dé mà các 
nhà thuóc dia phái dói phó. Một su quá dói dào vé đất ở Bác Mi 
thuộc Anh đã ban tặng cho những người định cu đầu tiên những co 
hội không thể hình dung nổi ở Châu Âu mà họ đã bỏ đi. Đi đến “một 
lục địa ở nơi phần lớn đất đai sạch một cách tự nhiên hoặc được 
những người da đỏ Indian dọn sạch, người Anh [và những người 
Châu Âu khác] đã xô tới chia lô nguồn của cải mới của họ... Kết quả 
là, sự quan tâm tỉ mi đến chi thiết dë bị bỏ qua. Sự không chính xác 
trong chia lô và trong ghi chép đã được chấp nhận, và đã ít chú ý đến 
các kế hoạch ngăn nắp những cái, được [các nhà chức trách thuộc 
địa] kì vọng, phải được tuân theo”. ° Không phải tất cà đất đai đều 
màu mỡ, được tiêu nước tốt, hoặc ở gần các đồng có dé cung cáp có 
cho gia súc và ngựa của những người định cư.” Trong tìm kiếm đất 
thích hợp của mình, các nhà thuộc địa Mĩ thường đã di chuyển một 
cách ngẫu hứng, định đặt ranh giới, canh tác đất đai, xây nhà — và sau 
đó bỏ lại hết đề đi tìm vùng đất màu mỡ hơn. 


112 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Kết quả đối với các quyền sở hữu là rất hay biến 401 và ngoài 
pháp luật. Trong phân tích sự thay 401 pháp lí 6 Massachusetts thuộc 
địa, David Thomas Konig cho một phác hoạ của thất bại quan liêu và 
kĩ thuật cái làm tram trong thém van dé nhap cu. Thi du, thiéu mot hé 
thống do đạc thống nhất đã gây ra những sự khác biệt và không theo 
qui tác. Kháp Masachusetts, các nhà chüc trách thuóc dia thuóng 
không thống nhất phải chia đất thé nào. “Đã không có sự thống nhất, 
thí dụ, như liệu phải dùng đường thắng hoặc các đường nét tự nhiên 
dé phân tách các lô đất”. Một nhà thuộc địa “đã cho rằng việc phân 
cho ông ta ba trăm mẫu ở Reading có hình vuông vức, nhưng ông ta 
hoang mang nhận ra muộn hơn ràng lô đất của hàng xóm của ông ta 
ở thị tran bên cạnh đã được vạch ra theo một “hình tron’ ma cung của 
nó cắt mát điện tích [của ông ta]".* Những thiếu sót kĩ thuật trong thủ 
tục đo đạc cũng làm tăng thêm sự bat trắc và nhằm làn. Konig lưu ý 
rằng những khó khăn trong bü trừ cho mức độ biến thiên kinh tuyến 
ở Bắc Mĩ thường gây ra những yêu sách tài sản chồng chéo lên nhau, 
cho đến khi John Winthrop IV đưa ra một bảng biến thiên cho đo đạc 
đất vào năm 1763.” 

Trong việc ra các quyết định cho một loạt các bất đồng về tài sản 
gây bối rỗi, mà ban chất của chúng có ít hoặc chang có tiền lệ nào ở 
Anh, các nhà chức trách thuộc địa không thé dễ đàng làm theo luật 
Anh. Thay vào đó, “các toà án thường hướng về các tục lệ của thị 
tran dia phuong va bién déi chúng thành mot bó mdi cua luát, cái sé 
tao ón dinh cho những việc giải quyết dát". Trong các van dé từ sự 
tu tri chinh tri nói dia dén viéc su dung va phan chia dat dai, cac nha 
thuc dàn da bat dau di tréch mót cach dang Кё khói các luát Anh, 
những cái có ít hoặc chang có sự thoả dang logic nào đối với những 
thực tế của cuộc sống thuộc địa. Như Peter Charles Hoffer nhấn 
mạnh: “Về mặt lí thuyết họ là một phần của lãnh địa riêng của nhà 
vua [và tuân thủ mọi luật của đức vua], nhưng sự thực giành quyền 
ưu tiên hơn lí thuyết. Xa nước Anh, dân cư thưa thớt, giàu tài nguyên 
thiên nhiên, và được chiếm bởi những người đàn ông và đàn bà 
những người biết rõ những ý định riêng của mình và chớp lấy thoả 


thuận khi họ nhìn thấy, các thuộc địa đã dịch dần đến tự-cai tri". 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 113 


Một Truyền thống Ban đầu của Mi - Chiém dat 


Mặc dầu những người nhập cư ban đầu chủ yếu là những thần dân 
Anh và tuân theo pháp luật Anh, một khi họ dà sang Mi, một thực tại 
mới, cách mà họ liên hệ với nhau bắt đầu thay đổi. Ở nước Anh, 
chiếm một lô đất cho một thời gian dài mà không có chứng thư sở 
hữu — “chiếm đất”? — là đi ngược với luật. Ó Hoa Kì, không có kháng 
cự ban đầu và có nhiều cơ hội, sự chiếm đất trên những mảnh đất có 
sẵn nhanh chóng trở thành một tập quán. Sự chiếm đất là già hơn bản 
thân quốc gia. Theo nghiên cứu của Amelia Ford về các tiền lệ thuộc 
địa của hệ thống đất đai Hoa Ki, thì “trước khi Công ti Vịnh 
Massachusetts đến New England, đã có những người định cư không 
có giấy nhượng hoặc cấp đất sinh sống ở nhiêu địa điểm khác nhau 
trong giới hạn của Vịnh... Những người định cư Connecticut đầu 
tiên đã là những kẻ xâm phạm về mặt pháp lí ở địa hạt của họ và có 
thể tạo cơ sở cho quyền của mình chỉ bằng cách chiếm cứ và mua từ 
những người da đỏ Indian”.“ Trong những năm ban đầu của 
Maryland, những người Pháp và những người Châu Âu khác không 
phải người Anh ở trên đất mà họ đã không có khả năng làm chủ với 
các điều kiện của việc cấp đất. Và vào năm 1727, các nhà lập pháp 
Pennsylvania đã phản đối những “loại người thường xuyên ngôi 
xuống bát ké chỗ Dát trống nào mà ho tìm thấy”. Những kẻ chiếm 
đất thuộc địa Mĩ này đã chiếm và cải thiện 100.000 mẫu đất mà 
không có, như một sử gia mô tả, một “bóng của một quyền nào". 

Ó New England, các chính tri gia giàu có chăng thấy đức hanh 
nào trong các hoạt động của những kẻ chiếm đất, những người mà ho 
gọi một cách đơn giản là những kẻ chiếm đoạt bất hợp pháp. Ngay từ 
1634 ở Massachusetts, Toà án Phó thóng đã có thử han ché việc 
chiếm đất bằng ra lệnh “rằng tất cả việc cấp đất cho những nguoi tu 
do phải được ghi vào hồ sơ và một bản sao được gửi cho người ấy. 


114 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Việc đo dac phải được tiến hành ở mỗi thị trấn bởi một cảnh sát và 
bốn người tự do khác”.'* Điều này cũng chang mang lại kết quả. Do 
những người chiếm đất đã chăng hề “theo các lệnh của toà năm 1634 
và 1635 đã buộc Toà án Phó thông [năm 1637] phải hành động một 
lần nữa và yêu cầu rằng “phải tiến hành cách xử lí nào đó để buộc 
những người phải ghi vào hồ sơ đất của họ, hoặc phạt những kẻ sao 
lãng”. 

Tuy nhiên, đã chăng có các công cụ pháp lí hữu hiệu nào dé hoà 
giải nhiều xung đột đã xảy ra. Kết quả là, những kẻ chiếm đất đã trở 
thành các công cụ đe facto [vé thuc chát] tao co hội cho việc hop 
pháp hoá sự chiếm đất. Phần nhiều của những xung đột căng thắng 
nhất đã xảy ra ở các địa hạt bỏ trống rộng rãi ở xa xôi mà bây giờ 
chúng được biết đến như Vermount và Maine. Trước Cách mạng MI, 
cả New York lẫn New Hampshire đều đã đòi đất Vermount.'^ Dé phá 
vỡ yêu sách của New York, Thống đốc Benning Wentworth của New 
Hampshire, “hành động trên nguyên lí răng sự chiếm hữu là chín 
phần mười của luật... cấp không đất ở trong vùng cho cả các công 
dân của New Hampshire lẫn Massachusetts... [kết quả là giữa 1764 
và 1769] 131 quận hạt đã được cấp cho hơn sáu ngàn... nhóm các cá 
nhân chọn lọc”. '” 

Theo sát gót chân của họ, những kẻ chiếm đất với ít lòng trung 
thành với bất cứ bang nào đã nhanh chóng vượt quá lãnh thô. Thực 
vậy, “những kẻ chiếm đất bắt đầu dó vào Vermount và định cư ở bát 
k nơi nảo hợp với sở thích của họ”. !8 Rất sớm, họ đã nhận ra tam 
quan trọng của hành động tập thể và bắt đầu “đưa đơn yêu sách đầu 
tiên ở New Hampshire và muộn hơn cho Thống đốc New York xin 
cấp đất bao gồm cả đất định cư của họ, hoặc yêu cầu một sắc lệnh 
xác nhận họ trên đất của minh". Mặc dầu cả hai thuộc địa dà có thử 
cản trở những yêu sách của những kẻ chiếm đất bằng cách lặp đi lặp 
lại đưa ra các thủ tục trục xuất họ, thế trội của người chiếm đất trên 
địa hạt đã hoàn toàn đến mức Ethan Allen và “những kẻ chiếm dat 
theo ông” đã thắng lợi đạt được cương vị một bang cho Vermount 
sau cách mạng. Một kết quả căn bản của thắng lợi đặc biệt này của 
“quyền lực của kẻ chiếm đất” đã là sự công nhận chính thức những 
dàn xếp quyên sở hữu của họ. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 115 


Su chiém dát dà thuóng duoc dót nóng bói các chính tri gia giàu 
có hăm hở phát triển và khai thác những nguồn lực của thuộc địa. Ở 
hầu hết các thuộc địa, các chính trị gia đã tin răng phát triển lãnh thé 
có thé được tiến hành chỉ thông qua nhập cu. Dé đạt tới mục đích 
này, các chính trị gia thuộc địa đã cấp đất cho các cá nhân và các 
nhóm dé định cư trên đất chưa được khai phá, kháng định chuyển 
chứng thư quyền sở hữu cho định cư và cải thiện đất. Ở Virginia, 
theo Ford, “dé chiếm dài đất có nghĩa là xây một cán nhà, gieo trồng 
một mẫu đất, và nuôi gia súc một năm: nếu điều này không được làm 
trong vòng ba năm, sẽ mát quyền và đất trở lại tay nhà nước”.”” Theo 
luật Masachusetts, nghĩa vụ của một người định cư “bao gồm chiếm 
hữu thực sự và trong vòng ba năm, xây một căn nhà có kích thước 
nhất định, thường là mười tám hoặc hai mươi bộ vuông, và dọn sạch 
năm đến tám mau dé cát có và cày bua"?! 

Ở Maryland trong các năm 1670, Lord Baltimore đã sử dụng 
những người chiếm đất dé “giải quyết một số lãnh thổ tranh chấp ở 
phía bờ biển trên Bờ Đông và ở Vịnh Delaware”.”” Trong một biện 
pháp để giữ cho dòng thu nhập riêng của họ khỏi bị phá vỡ, những 
người Penn ở Pennsylvania “đã gửi các chỉ thị rằng những người đã 
dinh cư ở bất Кё đất nào có thé có đất ấy với giá thịnh hành tại thời 
điểm định cư với lãi ké từ thời gian đó nhưng được trừ đi giá trị của 
những sự cải thiện; còn những người không thể làm điều này sẽ buộc 
phải nộp một khoản tô tỉ lệ với khoản tiền mua".? Do những người 
Penn sớm phát hiện ra, tuy vậy, rằng chỉ thị như vậy tỏ ra cực kì khó 
thực thi nếu những kẻ chiếm đất không muốn trả. Thực ra, “trở nên 
rõ ràng là trừ khi tạm ước nào đó được thiết lập với những người 
khát đất kiên định này, những người không thể trục xuất ra được, thì 
các khoản thu nhập lớn sẽ bị mất một cách không thé tránh khỏi... 
Cho nén, só dát dai [Pennsylvania] dà dóng loà vói hoác cho phép 
nhiều tập quán những cái tỏ ra bát lực dé ngăn ngừa và đã phát sinh 
bên cạnh các quyền thường lệ của sở, nhiều ngoại lệ và nhiều loại 
chứng thư địa phương vé sở hữu đất”. 34 

Dé đảm bảo các quyền mà ho đã hi vong đạt được thông qua các 
chính sách giải quyết như vậy, những kẻ chiếm đất đã thấy hệ thống 
chính thức quá nặng nề hoặc quá phức tạp. Như Amelia Ford cũng 
lưu ý, “sở đất dai thì quá xa, công việc quá mơ hó, và các phuong 


116 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


pháp quá c chậm chạp để phù hợp với thực tiễn” của những người 
chiếm đất.” Các luật Anh đã ngày cảng trở nên không thoả đáng với 
cách mà nhiều người sống và làm việc ở Mĩ. 


Khế ước Xã hội Mới: “Các Quyền Tomahawk” 


Trong sự hỗn độn xung quanh luật, đất, và quyền sở hữu, những 
người nhập cư nhận ra răng nêu họ muốn sống yên bình với nhau, họ 
cân phải thiết lập một trật tự kiểu nào đây, ngay cả nếu nó phải nằm 
ngoài luật chính thống. Những người chiếm đất bắt đầu sáng chế ra 
các loại chứng chỉ quyên sở hữu ngoài pháp luật riêng của mình được 
biết. đến như “các quyên rìu — tomahawk”, “các quyền chòi”, “các 
quyền ngô”. “Các quyên tomahawk” được đảm bảo bang cach lam 
bớt vài cây ở gần đầu một con suối và [dùng rìu] đánh dấu trên vỏ 
một cây hoặc nhiều cây với tên họ viết tắt của người đã cải thiện 
[đất]. Ngay vào các năm 1660, những người chiếm đất ở Maryland 
đã phát triển tập quán đánh dấu cây trên những mảnh đất mà họ 
muôn trước khi chúng được đo đạc với giấy phép của “tong trac dac” 
thuộc địa.” Vào cuối Cách mang Mi, tập quán đánh dấu cây dé biểu 
thị quyền chiếm hữu dat đã trở nên nói bật đến mức một sĩ quan quân 
đội đã viết cho bộ trưởng bộ chiến tranh: “Những người [lính] này 
trên vùng đất hoang vu đã quen ngồi trên những miếng đất đẹp nhất, 
đánh dau quyền tomahawk hoặc cải thiện, như họ gọi nó, cho thế là 
một chứng nhận quyền 43 hüu thích dáng". 2 

"Các quyén chói" và *các quyén ngó" có nghia là khoanh chiém 
mót miéng dát báng cách dung mót chói bằng gỗ hoặc trồng một vu 
ngô. Đáng kể, là các quyền ngoài pháp luật này được mua, bán, và 
chuyên nhượng — hệt như các chứng thư sở hữu chính thic.” Và dau 
cho các quyền chòi, hoặc quyền ngô có thê không chứng nhận một 
cách hợp pháp bát ké ai đối với đất, không hề có nghi ngờ gì rằng các 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 117 


quyën ngoài pháp luật như vậy đã giúp tránh cãi cọ, đã được các 
cộng đồng ở nơi hoang vu của Mĩ chấp nhận một cách rộng rãi, và đã 
trở thành nguồn gốc của chứng thư sở hữu hợp pháp vào các năm 
sau. 

Bát cháp su ung thuán ngàm cüa các chính tri gia dia phuong dói 
với những dàn xếp ngoài pháp luật này, những người chiếm đất vẫn 
gặp phải một thế giới thù địch. Họ đã liên tục gây ra các xung đột với 
những người Thổ dân Mĩ bằng cách xâm chiếm đất của họ. Nhưng 
những người chiếm đất đã cũng đe doạ giới ưu tú những người sợ 
mát những cơ ngơi mênh mông của họ. Đó là lí đo vì sao một thành 
viên của giới ưu tú — George Washington — năm 1783 đã ca than vé 
“Bọn kẻ cướp những kẻ thách thức tất cả các Nhà chức trách trong 
khi chúng đang hớt váng và chiếm đoạt phần Tinh hoa của Đất nước 
làm tôn hại đến phần lớn mọi người”. 


Bắn vào Sheriff 


Những người nhập cư đã bắt đầu vạch ranh giới, cày ruộng, xây nhà, 
chuyên nhượng dat, và thiết lập tín dụng trước xa việc chính phủ ban 
cho họ quyên làm như vậy. Bắt chấp việc làm ăn táo bạo, düng cám 
của họ, tuy nhiên, nhiều nhà chức trách vẫn tin chắc rằng những 
người Mĩ mới này đã trắng trợn vi phạm luật và phải bị truy tố. 
Nhưng điều này đã không dễ làm. Thậm chí khi George Washington, 
người cha của Hoa Kì, đã cố đuổi những người đã chiếm đất trang 
trại của ông ở Virginia, luật sư của ông đã cảnh báo rằng “nếu ông 
thắng vụ kiện chống lại những người định cư trên đất của ông, thì 
chắc họ sẽ đốt nhà cửa và hàng rào của ông”. 

Quan hệ giữa các bang khác và những người chiếm đất địa 
phương cũng bắt đầu nóng lên. Thậm chí trước Cách mạng, những 
người định cư từ Massachusetts đã bắt đầu định cư rồi ở Maine, vùng 
đất mà Massachusetts đòi ngay từ 1691. Lúc đầu, các nhà chính trị 


118 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Massachusetts đã chịu chấp nhận sự gia tăng những người chiếm đất 
ở vùng Maine xa xôi. Tuy nhiên, sau Cách mang, với ngân khó trong 
rỗng và đồng tiền mất giá, các nhà chính trị Massachusetts ngó tới 
vùng đất mênh mông của Maine như một nguón thu nhập mới chủ 
yếu.`' Đột nhiên, những người chiếm đất ở Maine đã là trở ngại cho 
việc bán các lô đất lớn. Năm 1786, thống đốc ra một tuyên bố cắm 
chiếm đất ở Maine." 

Đề làm yên lòng những người mua tiềm năng, Massachusetts đã 
chỉ định một uy ban dé khảo sát và đòi “những kẻ chiếm дае” bat 
hợp pháp trả tiền. Hầu hết những người chiếm đất, tuy vậy, đã hoàn 
toàn từ chối đi đời hoặc trả tiền đất. Thay cho việc thoả hiệp với 
những người chiếm đất, bang đã điều các sheriff [quận trưởng công 
an] dé thực thi các thủ tục trục xuất hợp pháp, châm ngòi thùng thuốc 
nó đã dẫn đến cái mà một sử gia đã mô tả như “cái gì đó giống một 
cuộc chiến tranh công khai”. 


“Nét nói bật nhất trong tính cách [của những người chiếm đất] là 
hung tợn và căm thù không nguôi đối với luật”, một luật sư ở Maine 
đã nhận xét năm 1800. “Sheriff của quận và các si quan được chon 
của ông chịu số phan nạn nhân đê làm vật hi sinh và nhân danh thi 
hành [trát trục xuất] đáng nguyễn гаа chẳng làm họ kinh hãi. Họ 
tuyên bố rằng cơ cau pháp luật phải bị đánh 40, rằng các luật sư phải 
bị trốc tận rễ và văn phòng của họ phải bị lật nhào thành bụi”. 1 Và 
khi một sheriff đã bị giết trong khi có gắng trục xuất một người 
chiếm đất, ban hội thám đã từ chối kết án người được cho là kẻ giết 
người. Một phần như một kết quả của những hệ quả chính trị của sự 
thù địch giữa những người chiếm đất ở Maine, Massachusetts đã ưng 
thuận tư cách bang của Maine vào năm 1820. 


Các thuộc địa khác cũng đã có hết sức mình để ngăn chặn chiếm 
đất công và đất tư. Ở Pennsylvania, những người định cư Scots-Irish 
đã bắt đầu di sang các vùng đất của người da đỏ Indian ngay từ 1730, 
và những người Thổ dân Mĩ đã chống lại. Các nhà chức trách thuộc 
địa đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại những người định cư “chống lại sự ăn 
cắp đất của những người Indian, và bằng đường chỉ thị đốt phá các 
choi, lều gỗ của ho". Thuc vậy, từ 1763 đến 1768 Quốc hội 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 119 


Pennsylvania dà có thử ngăn cản chiếm đất với hinh phạt “nỗi đau 
của cái chết”, trong khi Thống đốc William Penn đã ra lệnh cho quân 
đội đuôi những người dinh cư bất hop pháp”? Bất chấp các biện 
pháp này, sô lượng những người định cư đã tăng gấp đôi. Đáp lại, 
theo một sử gia thời bấy giờ, “ngài thống đốc bị tức điên sau đó đã 
tuyên bố rằng những người định cư trên đất Indian sẽ bị xử tử. 
Nhưng chàng thé tìm thấy thám phán nào cho những tù nhân như 
vậy, hoặc các hội thâm đoàn tuân lệnh và các nhà giam chắc chán". ^? 


Sự Đột phá Pháp lí: Quyền Ưu tiên Mua trước 


Trong một nước mà mỗi người định cư đã hoặc là một người nhập cư 
hay là liên quan đến một người nhập cư, thì những người chiếm đất 
nhất thiết phải có những người ủng hộ giữa các nhà chức trách thuộc 
địa, những người hiểu ra răng áp dụng thông luật Anh cho nhiều 
người định cư mới là khó đến thế nào. Theo luật Anh, thậm chí nếu 
một người nào đó chiếm đất của người khác một cách nhằm lẫn và 
tiến hành cải thiện, thì người đó không thể bù lại được giá trị của 
những cái mà anh ta đã làm. Ở các thuộc địa, tuy vậy, do thiếu chính 
phủ hữu hiệu, hồ sơ và đo đạc tin cậy, nên các nhà chức trách đã phải 
chấp nhận những cải thiện được tiến hành trên đất, thuế đã nộp, và 
những dàn xép cuc bó giữa những người hàng xóm cũng đã là những 
nguón có thé chấp nhận được của các quyên sở hữu. Ngay năm 1642, 
thuộc địa Virginia đã cho phép người chiếm nhằm được đền bù giá 
trị của bất Кё sự cải thiện nào từ người chủ thực sự. Hiến chương của 
Virginia lưu ý rằng “nếu bất kë một người hoặc những người nào đã 
định cư trên bất ké đồn điền hay đất đã thuộc về người khác một cách 
hợp lệ”, một “sự đền bù có giá trị [phải] được cho phép bởi phán xử 
của mười hai người”. ?? Hon thé nữa, nếu người chủ chính dáng đã 
không bằng lòng đền bù người chiếm đất cho những khoản cải thiện, 
thì người chiếm đất có thê mua miếng đất với giá do một hội thẩm 
đoàn địa phương định ra." Hién chương này mau chóng được các 
thuộc địa khác sao chép. Các điều khoản như vậy đã minh hoạ mức 


120 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


dó mà tàng lóp uu tú dia phuong đồng cảm với những người đã 
muốn tạo ra giá trị thặng dư trên đất của mình. 

Sự 491 mới pháp lí về việc cho phép một người định cư mua đất 
mà họ đã cải thiện trước khi nó được chào bán công khai được biết 
đến như “quyền ưu tiên mua” — một nguyên lí then chốt cho việc tích 
hợp những dàn xếp quyền sở hữu ngoài pháp luật vào luật Mĩ suốt 
hai ш năm tiếp theo. Các nhà chính tri và luật gia đã bắt đầu diễn 
giải “sự cải thiện” theo cách rất có lợi cho những người chiếm đất. Ở 
Bắc Carolina và Virginia, quyén chói hoác quyén ngó dà duoc tính là 
một sự cải thiện dát."' О Massachusetts, kë cà quyén tomahawk.* 
Đáng Кё là, thâu nạp những dàn xếp ngoài pháp luật địa phương như 
vậy vào luật “đã không chỉ là một sự công nhận rằng một số tiền đền 
bù cho những người định cư đầu tiên vì chi phí và rủi ro mà họ đã 
chịu; nó còn là một sự bày tỏ pháp lí của tình cảm phó biến... rằng 
người chiếm đất thực ra là người mang lợi cho đất nước, chứ không 
phải là một kẻ xâm lán". 9 Đến thời kì Cách mạng MI, các quyền ngô 
của người chiếm đất lang thang đã được chuyên thành, trong suy 
nghĩ của nhiều người, các quyền chiếm hữu của người đi tiên phong 
dũng cám. Ngay khi George Washington phan nan “bọn kẻ cướp” 
xâm chiếm đất riêng của ông, thì ở nơi khác trong bang Virginia quê 
hương của ông các nhà chính trị khác lại đang khuyến khích những 
người chiếm đất bằng cách bảo vệ các quyền sở hữu ngoài pháp luật 
của họ. 

Đối với các bang có ít tiền, thì quyền ưu tiên mua trước cũng đã là 
một nguồn thu nhập. Họ sẽ tính tiền đo đạc đất đã được những người 
chiếm đất cải thiện và tiền cấp chứng thư quyền sở hữu đối với 
những người chiếm đất. Kết quả là, các luật về quyền mua trước đã 
sinh sôi nhiều cả trước và sau Cách mạng. Năm 1777, Bắc Carolina 
đã mở một văn phòng đất đai cho một quận miền tây, cho phép 
những người dinh cư lay 640 mẫu, ưu tiên những người đã chiếm đât 
ròi.“ Hai năm sau, Virginia đã thông qua một luật cho quyền những 
người định cư đã chiếm đất ở biên giới miền tây của bang được ưu 
tiên mua trước đất mà họ đã cải thiện." 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 121 


Nhiều Сап trở Pháp lí hon-Nhiéu Ngoài pháp luật hon 


Sau khi đã thắng nhiều trận, những người Mi chiếm đất, tuy vậy, còn 
xa mới thăng chiến tranh. Tính nước đôi đối với ngoài pháp luật vẫn 
còn dai dẳng trong một thế kỉ đầu của Hoa kì, và chang đâu lai rõ 
hơn là trong chính phủ liên bang mới, đột nhiên kiểm soát những 
vùng đất công bao la. Từ khoảng 1784 đến 1850, Hoa Kì đã kiếm 
gần 900 triệu mẫu đất thông qua xâm chiếm và mua: Mua Louisiana 
(1803) bao gồm 500 triệu mẫu; Mua Florida (1819), 43 triệu mẫu; 
Mua Gadsen (1853), 19 triệu mẫu; chiến tranh với Mexico (1848) 
chiếm 334 triệu màu. Ngoài ra, cho đến 1802 chính phủ liên bang 
đã giành được tất cả các lãnh thổ phía tây của các bang miền đông sát 
bién. 

Bát dàu trong nám 1784, Quóc hài cüa các bang mói duoc lién 
hiệp (mặc dầu chưa được thống nhất về mặt hiến pháp) đã bắt đầu 
lập các kế hoạch dé hạn chế tiếp cận và các quyền đối với đất dai của 
quôc gia. Quyết định quan trọng nhất đã là các vùng định cư ở Lãnh 
tó Tây Bắc cuối cùng trở thành các bang với những quyên hạn và đặc 
ân như của mười ba bang ban dàu.” Năm 1785, Quốc hội đã mở 
rộng sắc lệnh của năm trước bằng cách đưa ra hệ thống đo đạc và bán 
đất công. Theo mô hình được dùng ở các thuộc địa New England, hệ 
thống đo đạc chia đất thành các quận hay hạt hình vuông có cạnh sáu 
dám trong đó các hat lại được chia thành ba mươi sáu khu có diện 
tích một dặm vuông hoặc 640 mẫu. Một khi vùng đã được đo đạc, 
các khu 640 mẫu này được bán với giá 1$ một mẫu. 

Hai năm sau, năm 1787, Quốc hội hợp nhất các sắc lệnh trước đây 
thành Sắc lệnh Tây Bắc chia Lãnh thổ Tây Bắc thành nhiều khu và 
đưa ra ba giai đoạn với sự đại diện tăng lên, cái đã dẫn đến Cương vi 
bang. Đáng chú ý là, luật thiết lập khái niệm về “phí sở hữu đơn 


122 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


gián" (bát dóng sàn duoc nám giü vinh vién vói quyén bán hoác cho 
không han chế) và cung cáp những đảm bảo đầu tiên của tự do thoả 
thuận ở Hoa Ki." Mặc dù các luật liên bang đã cung cấp một cấu 
trúc tao nhã của luật chính thức cho việc phân chia đất công — các 
nhà sử học coi Sắc lệnh Tây Bắc như một thành tựu chủ yếu của 
chính phủ Hoa Ki trước Hiến pháp — chúng đã chang thé kiểm soát 
lẫn chăng thể kiềm chế nổi số người ngày càng đông di cư ra ngoại vi 
của quốc gia. Vấn đề lớn chính đã là giá đất liên bang quá cao không 
thể mua nổi. Đối mặt với cái giá 640 $ — một số tiền không lồ vào 
thời bay giờ — hàng ngàn người Mi nhập cu ngay lập tức cho rằng giá 
đất liên bang là trời ơi đất hoi.” Nhüng nguói du thao Sác lénh Tây 
Bắc, tuy nhiên, đã già thiét ráng nhüng nhà đầu tư giàu có sé bán đât 
đai với những miếng nhỏ hơn, cáp tín dung hoặc cho thuê đất với 
điều kiện thuận lợi. Ngay cả những lựa chọn đầu cơ phu уду cüng 
vượt quá phuong tiện của những người di tiên phong.” Thay vào đó, 
những người nhập cư “chọn những bất trắc của định cư bất hợp 
pháp”! Và như vậy thêm hàng chục ngàn người Mĩ đã trở thành 
những người chiếm đất trên cơ sở của những dàn xếp ngoài pháp 
luật. 

Hầu như ngay lập tức, chính phủ liên bang đã tiến hành day ra bên 
lề và trừng phạt những người chiếm đất này. Họ bị tắn công mãnh 
liệt trong các cuộc tranh luận xung quanh việc chấp nhận Sắc lệnh 
Tây Bác. William Butler của New York đã viết: “Tôi Cho rang Hội 
đồng đã quen với hành vi côn đồ của Người Dân của Đất nước này, 
những người lũ lượt kéo đến từ mọi Phía, chiếm và lay không chỉ dat 
đai của Hoa Kì mà của cả Bang này nữa, hàng Trăm người đã qua 
các Sông, và đi hàng ngày rất nhiều cùng gia đình của họ, Thưa Hội 
đồng Sáng suốt Tôi hi vọng Hội đồng sẽ chuẩn bị chống lại một con 
qui góm guóc và ngày càng tăng đến như уду”? 

BỊ ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những tình cảm như thế, các thành 
viên của Quốc hội đã tiến hành dé trục xuất những người chiếm dat, 
thường là bằng những phương tiện bạo lực. Năm 1785 Quốc hội đã 
thông qua một nghị quyết cắm dứt khoát việc chiếm đất công và trao 
quyên hạn cho Bộ trưởng Bộ chiến tranh đuổi những người định cư 
bất hợp pháp ra khỏi đất liên bang ở Lãnh thổ Tây Bắc. Chính sách 
này đã có hiệu lực vào mùa xuân 1785 và ở chỗ giao nhau của các 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 123 


sóng Musking và Ohio ó noi Quán dói Hoa Ki dà truc xuất mười gia 
đình bằng cách phá huỷ nhà của họ và dựng lên nột công sự dé ngăn 
họ quay trở lại.” Bốn năm sau, Tổng thống Washington đã ra lệnh 
phá các lán gỗ và di dời các gia đình những người đã định cư ở đất 
biên giới Pennsylvania do những Thổ dân Mi làm chú.” 

Tuy vậy, mặc dù hầu hết các nhà chính trị đều muốn duy trì luật 
đã được thiết lập của quốc gia có chủ quyền mới này, đã có rồi một 
số người nghỉ ngờ rằng nó có thể được thực thi theo cách phù hợp 
với các lợi ích tốt nhất của đất nước. Đó là lí do wi sao van dé quyén 
ưu tiên mua trước lại này ra hầu như tức khắc.” Trong ngay phiên 
họp đầu tiên của Quốc hội mới, vào năm 1789, một đại biểu đã phác 
hoạ một cách đau xót những lựa chọn mà những người chiếm đất 
phải đối mặt: 


Có, tại thời điểm này, rất nhiều người trong dân chúng, 
những người muốn kiếm đất bằng cách mua một quyền 401 

với miếng đất mà họ được đặt vào. Những người này nghĩ 
gì, những người đã tự đưa mình vào nơi bỏ trống, và lo âu 
chờ đợi Chính phủ bán nó, để tìm quyền mua trước của họ 
bằng cách mua cả triệu mẫu đất? Liệu bản thân những người 
này được mong chờ sẽ đi cầu khán?... Họ sé làm một trong 
hai việc: hoặc là di chuyên sang lãnh thổ thuộc Tây Ban 
Nha, ở nơi họ chẳng phải là những khách không được mời, 
và trở thành một đóng góp cho quyên lực của một quốc gia 
nước ngoài tạo thành một miền biên cương nguy hiểm đối 
với chúng ta; hoặc họ sẽ tiễn hành việc này, đi tiếp vào lãnh 
thé Hoa Ki, và chiếm hữu mà không có phép của các ngài. 
Thế thì sẽ là trường hợp nào? Họ sẽ không trả các ngài tiền. 
Các ngài sẽ huy động lực lượng đuổi họ đi ư? Điều đó đã 
được thử; các đội quân được chiêu mộ, và cử đi.. . để thực 
hiện mục đích ấy. Họ đã đốt các lều, phá dë hàng rào, nhó 
các vườn khoai tây; nhưng ba giờ sau khi các đội quân rút 
đi, những người này lại quay trở lại, sửa chữa lại những thiệt 
hại, và bây giờ định cư trên đất, công khai thách thức Liên 
bang. 


124 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Dién hinh cüa tính nuóc dói ó Quóc hói thói báy gió là các quan 
diém cüa Uy Ban Dát dai Cóng cóng cua Ha nghi Vién. Kiến nghi 
của Uy ban năm 1801 rang Quóc hội hãy từ chối những đòi hỏi của 
những người chiếm đất đòi quyền ưu tiên mua trước, trong khi uỷ 
ban công nhận rằng những người chiếm đất đã “định cư, canh tác, và 
cải thiện đất với bao công sức và khó khăn... [và như thế] đã không 
chỉ làm tăng giá trị của đất mà họ đã chiếm, mà cả giá trị của đất ở 
lan cận, mang lợi lớn cho Hoa Ki". Bắt chấp thế, uỷ ban vẫn lập luận 
rằng cấp “đặc ân được cầu xin sẽ hoạt động như một khuyến khích 
những sự xâm phạm đất công, và sẽ là một sự hi sinh không thê lí 
giải của loi ích công cóng"." Và tình cảm thịnh hành nhu thé giữa 
các đại biểu quốc hội đã từ chối bất Кё quyền nào 401 với họ. 

Trong hai thập kỉ tiếp sau sự thành lập, phù hợp với Điều Một của 
Hiến Pháp Hoa Kì, Quốc hội đã kiên định giữ nguyên tắc phản đối 
những người định cư trên đất đai công cộng một cách bát hop pháp. 
Năm 1796, nó tăng giá tối thiểu đối với đất công từ 1$ một mẫu được 
qui định trong Sắc lệnh Dat dai năm 1785 lên 2$ một mẫu.” Năm 
1807, Quốc hội đã thông qua một biện pháp đưa ra các khoản phạt và 
phạt tù đối với bất kë kẻ chiếm đất nào không tuân thủ luật một khi 
đã được thông báo và cho phép dùng vũ lực để trục xuất những 
người định cư nếu cần thiết.” Một tài liệu năm 1812 của Uỷ Ban Đất 
đai Công cộng của Hạ nghị Viện đã lưu ý rằng, “định cư bừa bãi và 
không được chuẩn y trên đất công trong nhiều khía cạnh là có hại 
cho lợi ích công cộng”. х 

Ván dé, tuy váy, là Quóc hội, nhu trường hợp của nhiêu. nước 
ngày nay, đã xa rời thực tế: Nó đã chẳng hề có nhận thức gì về mức 
độ to lớn của áp lực từ những người chiếm đất, nó cũng đã chang có 
các phương tiện để á áp đặt các lệnh của mình. Thậm chí Tổng cục Đất 
đai, được thiết lập năm 1812 để đo đạc, bán, và đăng kí đất công, 
cũng chăng thé làm công việc của mình. Được giao trách nhiệm xác 
nhận các giấy đăng kí do các văn phòng hạt gửi lên, cơ quan liên 
bang mới cũng đã phải cai quản lưu trữ hồ sơ của các khoản mua 
chịu. Các nhà lập pháp đã hi vọng Tổng cục Đất đai sẽ hoạt động như 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 125 


mót trung tám thóng tin phuc vu các cóng dán mong muón có dát. 
Nhung tát cá các nhiém vu này dà nhanh chóng làm ngáp dàu só 
nhân viên ít ói của nó, những người nhanh chóng tut lai sau trong hầu 
hết nghĩa vụ của ho. Nhu Patricia Nelson Limerick chi ra, chính 
bản thân các đại biểu quốc hội đã đóng góp vào các van dé của Tông 
cục Đất đai: “Nhân danh các cử tri, các đại biểu quốc hội đã phàn 
nàn về sự làm việc chậm trễ của Tổng cục; về phân mình, các đại 
biểu quốc hội đã đưa ra rất nhiều đòi hỏi thông tin làm ngón hết thời 
gian của các nhân viên; và do mục đích tiết kiệm và tiết giảm, các đại 
biểu quốc hội đã từ chối tăng ngân sách cho Tổng cục”. 

Ngoài ra, vào những ngày đầu, Hoa Ki với các nguồn lực tài chính 
han ché đã phải sử dụng đến việc cấp đất dé đền bù cho một số giới 
nhất định của dân cư. Các sử gia khác nhau đã cảm thấy rằng tập 
quán phát hành “chứng khoán đât”, cái đã được mô tả như “cái tương 
đương thé ki mười chin của tem phiếu thực phẩm” — giấy có thé 
chuộc lại bằng đất — chính phủ đã khuyến khích tình trạng vô luật 
pháp và chiếm đất.” Từ 1780 đến 1848, Quốc hội đã cáp 2 triệu mẫu 
đất cho những người lính đã chiến đấu trong Cách mạng, 5 triệu cho 
các cựu chiến binh của Chiến tranh 1812, và 13 triệu mẫu cho những 
người đã tham gia chiến tranh Mexico. Giữa 1851 và 1860, đã đưa 
thêm 44 triệu mẫu cho sự phục vụ trong Chiến tranh Cách mạng, 
Chiến tranh 1812, các cuộc Chiến tranh với người da đỏ, và trong 
chiến tranh Mexico-Mi.% Khi được nghĩ ra lần đầu bởi Quốc hội 
Thuộc địa trong thời gian Chiến tranh giành Độc lập, chính sách 
chứng khoán đất đã có lôgic nhất định là nó đã cho phép chính phủ 
MI chi trả các sĩ quan và binh lính về sự phục vụ của họ. Quốc hội 
cũng đã sợ đe doạ quân sự tiếp diễn mà những người bản xứ, hoặc là 
tự họ hoặc là lính đánh thuê được trả lương của người Anh hoặc 
người Pháp, gây ra cho nền cộng hoà mới. Mục đích thanh toán cho 
những người lính trước đây ở biên cương là dé giải quyết cả hai van 
đề cùng một lúc. 


126 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Vào giữa thé ki thw muói chín, tuy nhién, mót thi truóng den phát 
dat về chứng khoán đất đã nói lên, làm nóng cả chiếm đất làn đầu cơ. 
Cứ mỗi một trăm lính nhận được chứng khoán đất, thì có tám mươi 
tư người lính bán quyền của mình ở thị trường đen — một tình trạng 
không khác tình trạng xảy ra ngày nay ở nhiều nước đang phát triển 
và nguyên cộng, sản, những nước cung cấp nhà công cho một số 
nhóm công дап. Như một sử gia diễn tả, “chang ai đã mong nửa 
triệu bà goá và những người già những người đã nhận [chứng khoán 
đất] lập thành một hàng rào chống lại sự xâm lăng của nước ngoài”. 2 

Chính phủ liên bang cũng đã cho không hàng triệu mẫu đất cho 
đường sắt mới đan chéo ngang doc châu lục. Trong thé ki thứ mười 
chín, trên 318 triệu mẫu đất — gần bằng một phần năm toàn bộ đất 
liên bang — đã được phân phát, hoặc một cách trực tiếp cho các công 
ti đường sắt tư nhân hoặc cho các bang, sau đó các bang lại phân 
phát đất cho các công ti đường sắt. Lí do căn bản của việc cho không 
hàng loạt này là vì nó sẽ thúc đây việc định cư có trật tự ở biên 
cương. Mặc dầu phần lớn đất không có mấy giá trị, một phần đáng Кё 
đã có các quặng hoặc có thé trồng trọt duoc. °” Phan lớn nhất đã cho 
các đường sắt xuyên châu lục những người đã nhận xen kẽ một trong 
hai khu đất dọc theo đường của họ, tạo thành các hình mẫu bàn cờ 
luân phiên giữa đất của đường sắt và đất của chính phủ. Quốc hội đã 
tin răng các [công ti] đường sắt sẽ bán đất mà họ không cần đến một 
cách nhanh chóng và rẻ dé khuyén khích dinh cu.°° Thé mà lại một 
làn nữa, thuc tế của đất dinh cư đã mâu thuẫn với những hi vọng của 
các nhà chính tri. Sự sắp xếp kiểu bàn cờ, theo một học giả, “đã làm 
chậm việc định cư trên hàng triệu mẫu đất tốt nhất và đã đóng chúng 
lại đối với việc mua”. °? Đôi khi nó thậm chí còn dẫn tới xung đột 
công khai. Stephen Schwartz tường thuật về xung đột xảy ra năm 
1880, ở Thung lũng San Joaquin California, ở khu được gọi là 
Mussel Slough, khi các nóng dân và những người chăn nuôi, những 
người đã ở trên cơ ngơi của đường sắt đã phản đối thay đổi trong 
thoả thuận bán khi đến thời hạn thanh toán. Các công ti đường sắt đã 
quyết định răng giá bán phải bao gồm tất cả những cải thiện như nhà 
cửa và mương máng. Việc này đã không chỉ dẫn đến kiện tụng mà 
toà án không thể giải quyết được vụ việc mà còn dẫn đến việc bắn 
chết năm người định cư và vài người đi xua đuôi, ” trong đó cảnh sát 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 127 


truóng chiu trách nhiém dà thira nhàn ràng óng ta "khóng [biết] chắc 
chắn ai là người đã bắn đầu tiên”. Viết xã luận về vu rác rói, tó San 
Francisco Chronicle đã lên án các công ti đường sắt, tuyên bố rằng 
“Bat luận các quyền hợp pháp nghiêm túc của họ là gi, khóng thé 
chói cài là tát cà cóng lí đều ủng hộ những người dinh cư”. Sức mạnh 
vật lí cũng đã ở vê phía những người định cư. Các quan chức đã ước 
lượng để trục xuất họ cần từ 200 đến 1.000 lính tinh nhué.”’ 

Những nỗ lực của chính phủ liên bang dë xây dựng một hệ thống 
đất đai có trật tự đã không thể thắng nổi ý chí của người dân thường 
muốn kháng định quyền của họ đối với đất đai quốc gia. Một người 
chiếm đất có khả năng phát biću lưu loát đã lập luận: “Tôi xác nhận 
rằng cả loài người, những người có thể thống nhất với mọi hiến pháp 
được thiết lập ở Mĩ, đều có một quyền không thé bị nghi ngờ dé đi 
qua mọi quận hạt bị bỏ không và... Quốc hội không được trao quyền 
dé cám ho”.” Trong vài tháp ki đầu của thé kỉ thứ mười chín, các 
nhà chính trị và những người chiếm đất đã chiến đấu về các quyền sở 
hữu sẽ được chuyển nhượng ra sao. Giữa các nhà chính trị, “đã nói 
lên câu hỏi: “Phải làm gi với nó?” “Cho những người lính" một số 
người yêu cầu. ‘Dung nó dé trả nợ quốc gia’, những người khác nói. 
“Giữ nó dé sử dụng sau”, còn những người khác thì đã khuyên, và đã 
có những người cho rằng bất ké ai muốn đều phải có quyền chiếm 
hữu định cư trên nó". 


Vô Trật tự hoặc Xung đột của các Hệ thống Pháp luật 


Vào đầu thế kỉ thứ mười chín, hệ thống quyền sở hữu của Hoa Kì đã 
ở trong tình trạng lộn xộn. Luật quyền sở hữu hiện hành và các nhà 
lập pháp đối kháng chỉ đã làm nghiêm trọng cuộc khủng hoảng đối 
mặt với những người nhập cư của quôc gia. Trong nghiên cứu có ảnh 
hưởng sâu xa về những người chiếm đất và các luật đất đai ở 
Virginia và Kentucky, Paul Gates lập luận rằng luật chính thức đã 
góp phần vào “sự gia tăng liên tục các chi phí tranh tung dé làm sáng 


128 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


tó các chúng thu quyén sở hữu, dé đuổi những người có những yêu 
sách kình địch, và dë bảo vệ đất đai khỏi sự xâm phạm và cướp bóc”. 
Kết hợp “với án phí và lãi cao của các khoản vôn vay”, sự không 
thoả đáng của luật chính thức đã là một “mối đe doạ thường xuyên 
đối với sự an toàn của các khoản đầu tư và dé những người đi kiện bị 
rối ren liên tục "."* 

Có thể đoán trước, những người nhập cư đã định cư trên những 
vùng đất này, thường xuyên hơn là không, đã không có chứng thư sở 
hữu chính thức đối với đất đai của mình và thường đi đến kết thúc là 
phải đàm phán về chứng thư quyền sở hữu với không chỉ một mà là 
hai người chủ; và rồi thậm chí sau khi ho đã mua dat và tiến hành cải 
thiện, họ vẫn có thé phải đối mặt với các thủ tục bị trục xuất do 
những người khác đưa ra các quyền trước nữa đối với những dai đất 
của họ. ° Một khách nước ngoài đi khắp Kentucky năm 1802 đã nhận 
xét rằng ở mọi nhà mà ông ta dừng lại, người chủ nhà đã nêu lên sự 
nghỉ ngờ về tính đúng đăn của các chứng thư sở hữu của những 
người hàng xóm của mình. ° 

Giữa 1785 và 1890, Quốc hội Hoa Kì đã thông qua hơn năm trăm 
luật khác nhau dé cái cách hệ thống quyền sở hữu, có vẻ như dựa trên 
cơ sở ý tưởng của Jefferson vé đưa quyền sở hữu vào chính tay 
những người tư nhân. Các thủ tục phức tạp liên quan đến các luật 
này, tuy vậy, thường đã ngăn trở mục tiêu này. Làm cho vấn đề mơ 
hồ thêm nữa, từng bang lại đã phát triển các qui tắc về quyên sở hữu, 
về phân chia đất chủ yếu có lợi và bảo vệ chỉ cho tầng lớp ưu tú giàu 
có của riêng bang mình. Kết quả là, những nỗ lực cải cách hệ thống 
quyền sở hữu chỉ làm tăng thêm những khó khăn về đất đai của quốc 
gia trong khi làm cho những người nhập cư cực kì lo ngại về mát cái 
giống như chứng thư quyền sở hữu mà họ đã có thể có. Bình luận về 
cải cách ở Kentucky, một người đương thời đã nhấn mạnh rằng 

“nhiều người cư trú tìm thấy nguồn góc vé sy an toàn cho co ngoi 
của ho từ su mơ hồ này... [và nhu thế] nhiều người đã không dám 
khẳng định các quyền của mình, do lo sợ rằng sẽ buộc phải trả các 
khoản bồi thường đáng kể”. ” Trong thế kỉ thứ mười tám và đầu thế 
kỉ thứ mười chín, “khi các vấn đề cũ được giải quyết, lại nói lên các 
van đề mới. Đã có những khó khăn kinh niên trong việc xác định 
quyền sở hữu...[khi quyền sở hữu trở thành một] khái niệm mung 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 129 


lung khó nám bát hon là khái niém kinh tuyén, mo hó hon mót góc 
cây hoặc một dòng suối. Quyền sở hữu trở thành một chủ đề phiền 
phức và khó trị như luật chiếm hữu đã bị bài bó". Các dinh chế 
pháp lí của Hoa Kì đã hoàn toàn thất bại, một cách căn bản, trong 
việc giải quyết một cách hiệu quả với dân số nhập cư gia tăng. 

Vào năm 1820, hệ thống quyền sở hữu ban đầu của Hoa Kì đã ở 
trong tình trạng lộn xộn đến mức Thâm phán Toà Tối cao Joseph 
Story đã viết: “Có lẽ hàng thế kỉ sẽ trôi qua trước khi những vụ kiện 
tung dựa trên [các luật quyền sở hữu của Hoa Ki] sẽ được đóng lại... 
Nó sẽ vẫn mãi mãi là đạo luật không ,được biết đến, giống như luật 
học ở một số quốc. gia nước ngoài”.” Sự mia mai đã không mát ở 
Thám phán Story ráng Hoa Ki dà “khóng là mót xá hói già nua báo 
thủ mà lại là một quóc gia mới ở ngoai vi pháp luật”. Sở 

Các luật của Hoa Kì đã trở nên nặng nề phức tạp đến mức chúng 
tạo thành trở ngại chính đối với những người định cư muốn đảm bảo 
các quyền sở hữu của mình và thoát khỏi địa vị “những kẻ chiếm 
đất”. Họ bị bỏ rơi và chẳng có lựa chọn khả dĩ nào ngoài việc bắt đầu 
tạo ra những “luật” riêng của mình, đặc biệt là những cái liên quan 
đến quyền sở hữu, pha trộn luật Anh và các truyền thống pháp lí Mĩ 
tự gây dựng với lẽ thông thường của riêng họ. Kết quả đã là đưa 

“một đội các quyền sở hữu bát di bát dich"?! vào hai hệ thống pháp lí 
và kinh tế, một được soạn thành luật lệ đưa vào trong các cuón sách 
luật, và hệ thống khác hoạt động trong thực tiễn. Và như thế Hoa Kì 
tự thấy mình với một hệ thống pháp luật đa nguyên trong đó nhiều 
quyền đối với tài sản và dàn xếp chủ sở hữu được xác định bởi luật 
ngoài pháp luật. 

Các tô chức chính trị và pháp luật đã bị kẹt giữa lòng trung thành 
với luật chính thức và thiện cảm của họ với nhu cầu của những người 
định cư nhằm tạo ra những dàn xếp riêng tư. Như bài phát biểu của 
Thomas Jefferson đã lột tả được một cách hoàn hảo tính nước đôi mà 
các nhà chính trị đã luôn luôn cảm nhận đối với những dàn xếp ngoài 
pháp luật giữa họ. “[Những dàn xếp này] đã phong phú đến mức.. 
chẳng có những nguyên tắc được xác lập nào của luật hoặc của công 
lí có thé được áp dụng cho sự quyết định của chúng; nhiều trong số 
ay được xây dựng trên các tập quán và thói quen những cái đã hình 
thành ở Quận hạt đó, được dựa trên các phương thức chuyên giao 


130 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


riêng biệt đối với bản thân họ, và những cái, đã đi vào hầu hết mọi 
quyên sở hữu, nên không thé bị bó qua một cách tuyệt đối”. 


Những Nỗ lực của Bang để Nhắc Lồng kính đi 


Các nhà chính trị Mĩ, như thé, đứng trước ba sự lựa chọn. Họ có thể 
tiếp tục có phá ngang hoặc bỏ qua những quyền ngoài pháp luật, 
miễn cưỡng đưa ra những nhượng bộ, hoặc trở thành các quán quân 
của các quyền ngoài pháp luật. Sự mở rộng của các luật chiếm hữu. — 
công nhận quyền đối với đất dựa trên những cải thiện đã được tiễn 
hành trên nó — ra khắp Hoa Kì trong sáu mươi năm đầu của thế kỉ 
mười chín gợi ý rằng các nhà chính trị Mĩ đã ngày càng theo chiều 
hướng cuối cùng. Lịch SỬ cua su chấp nhận các luật chiếm hữu ở 
Hoa Ki là lịch sử của sự nói lên của những người ngoài pháp luật như 
một lực lượng chính tri. 

Điểm ngoặt diễn ra ở Bang mới Kentucky mà hệ thống quyền sở 
hữu của nó, giống như nhiều bang khác, đã ở tình trạng hoàn toàn lộn 
xôn. Thống đốc bang phan nàn rằng tổng yêu sách về đất ở bang mới 
được cộng lại sẽ lên đến ba lần diện tích bang. Sử gia Paul Gates lập 
luận rằng điều này là do các nhà chính trị thông qua pháp luật phục 
vụ cho các cử tri ngoài pháp luật giữa 1797 và 1820. Các biện pháp 
này đóng góp cho “hai nguyên tắc vĩ đại của công lí trong luật [MI]: 
Quyền ‹ của những người chiếm hữu... đối với những cải thiện của họ 
và quyền của những người định cư trên đất sở hữu tư nhân, không bi 
bác bỏ cho bảy năm và trả tiền thuế trên đó, thành một quyền sở hữu 
vững chắc và rõ ràng đối với đất của họ bất luận các quyền sở hữu 
kình địch nào có thể còn tồn tai”. Tầm quan trọng của luật pháp 
Kentucky, tuy vậy, không nằm ở sự đóng góp của nó cho học thuyết 
luật mà ở sự phản ánh của nó về quyền lực ngày càng tăng của những 
người tiên phong. Đáng ké là, áp lực mà những người định cư ngoài 
pháp luật này đã ảnh hưởng lên các quan chức được bầu đưa chính 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 131 


quyén nhiều bang dén chó tir chói quyét dinh cüa Toà án Tối cao Hoa 
Ki đối kháng với số dân cư ngoài pháp luật đông đúc của quốc gia. 

Năm 1821, Toà đã tuyên 50 luật chiếm hữu Kentucky là vi hién.** 
Vụ kiện liên quan đến những người thừa kế của đại địa chủ, John 
Green, và Richard Biddle, một kẻ chiếm đất người đã định cư trên 
đất của Green một cách bất hợp pháp. Đất tranh chấp ban đầu thuộc 
Virginia nhưng nay đã là một phần của Kentucky. Trong vụ Green v. 
Biddle, Toà Tối cao đã phán quyết chống lại luật chiếm hữu 
Kentucky bằng cách dẫn chiếu đến “các qui tắc quyền sở hữu” được 
thiết lập dưới những tiền lệ của thông luật Anh.” 

Quyết định đã có lợi rõ ràng cho chỉ những người có chứng thư 
quyên sở hữu hợp pháp đối với đất họ đã chiêm. Theo Toà án, luật 
Kentucky “đã hoạt động một cách bất công và độc ác bởi vì người 
chủ hợp pháp bị buộc phải trả, không chỉ đơn thuần những sự cải 
thiện thực tế trên đất, không chỉ giá trị gia tăng của nó, mà cả phí tón 
mà người chiếm hữu đã phải chịu để tao ra những cải thiện giả VỜ, 
bất luận chúng đơn thuần là hữu ích hoặc tưởng tượng, và là vân đề 
sở thích hoặc hoa mĩ chỉ tuân theo tính thất thường và đồng bóng của 
anh ta". ^ Sau phiên toà Green v. Biddle, Toa án Tối cao, vào năm 
1823, đã tái khẳng định quyết định trước đó của mình, nhấn mạnh 
rằng các luật chiếm hữu đã tước đoạt “người chủ hợp pháp của đất 
khỏi địa tô và lợi nhuận mà những người chiếm hữu đã nhận được”. 

Các nhà chính trị, những người đã nuôi dưỡng sự ủng hộ của các 
cử tri ngoài pháp luật của mình đã sỉ vả Biddle như “gây tai hại nhất” 
và gây ra “kích động lớn” đối với người dán Kentucky." Toà án Tối 
cao đã có thé lãng quên thực té chính trị — và pháp lí — mới đang hình 
thành ở miền biên cương đang mở rộng nhanh chóng, nhưng các nhà 
chính trị Miền Tây chỉ cần nhìn ra khỏi cửa số của họ dé thấy đất 
nước đã biến chuyền nhanh đến nhường nào. Vào thời ấy, hàng chục 
ngàn người nhập cư gan dạ đã lê bước về phía tây từ các thuộc địa 
ban đầu vượt qua Dãy núi Appalachian để định cư trên những vùng 
đất hoang màu mỡ trong những thập niên đầu của thế kỉ mười chín. 
Dân số Hoa Kì cứ hai mươi năm lại đã tăng gấp đôi. Năm 1620, có 
khoảng gần 5.000 người định cư ở toàn bộ Bắc Mĩ thuộc Anh. Năm 
1860, dân số Hoa Kì đã hơn 30 triệu. Năm mươi phần trăm dân số 
Mĩ đã sống ở phía tây dãy núi Appalacian. 


132 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Những người nhập cu này đã muốn các toà an công nhận các 
quyên của ho. đối với đất đai mà họ đã kiếm duoc." * Nhu váy su phán 
ứng dữ đội vé chính trị và pháp lí đối với quyết định của Toà án Tối 
cao trong vu Green v. Biddle ở Kentucky đã là một thắng lợi to lớn 
đối với những người ngoài pháp luật, và họ đã nhanh chóng chuyên 
sang tấn công. Trong tâm trí của nhiều chính trị gia và các chủ bút 
của các tờ báo địa phương, thì kẻ bất lương lại là Toà án Tối cao Hoa 
Ki. Một tờ báo địa phương đã nói về “tư cách xảo trá” của các thẩm 
phán đã de, doa “huy diét" сас quyën của “những người không cư trú 
và xa la". Giữa sự giận dù chán động vé thâm quyền của Toà án, 
ông Richarch M. Johnson một người có thế lực ở Kentucky đã tuyên 
bố trong một bài phát biểu trước Thượng viện rằng quyết định те 
toà] “së làm дао lón chính sách có cán nhác [cüa Kentucky]... và, 
néu cú có cháp, thi nó sé tạo ra những hậu quà rất tai hại trong việc 
gây ra nhiều tranh chấp về những vấn đề đã được giải quyết từ nhiều 
năm trước, và làm cho mọi sự tôn trọng điền sản lâm vào tình trạng 
hết sức hỗn loạn”.”” Một thượng nghị sĩ Hoa Kì khác của Kentucky, 
người thậm chí có ảnh hưởng hơn, ông Henry Clay, một người từ lâu 
đã chống đối các quyền được tự do mở rộng của người chiếm đất, đã 
thừa nhận: “Họ xây nhà cửa, trồng cây ăn quả, rào đồng ruộng, canh 
tác đất, và nuôi dạy con cái. Giữa chừng, làn sóng di cư ập lên họ, và 
các trang trại do họ cải thiện tăng giá trị, có cầu đối với chúng, họ 
bán chúng cho những người mới đến với một giá tăng cao, và đi tiếp 
sang phía tây... Bằng cách này, hàng ngàn và hàng chục ngàn người 
hàng ngày đang cải thiện hoàn cảnh của mình và làm cho các điều 
kiện của họ được tốt hơn”. э! Са Thóng dóc 1йп co quan láp pháp 
Kentucky cũng đã lén tiếng phản đối quyết định của Toà án Tối 
cao.” 

Từ khi thành lập, Toà án đã là mục tiêu của các nhà chính trị phê 
phán thám quyền của một nhóm ưu tú các thâm phán chang được ai 
lựa chọn. Nhưng trong một bước ngoặt đặc biệt của các sự kiện, các 
thám phán Kentucky cũng đã từ chối quyết định của Toà án Tối cao. 
Trong một vụ tương tự hai năm sau, một thám phán Kentucky dà luu 
ý răng vụ Green v. Biddle không thé được theo đuổi bởi vì vụ này 
“đã được quyết định chỉ bởi ba trên bảy thám phán tạo thành Toà Tối 
cao Hoa Kì; và do ý kiến không đạt đa số của các thâm phán nên 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 133 


khóng thé duoc coi là dà giái quyét duoc mót nguyén tác hop 
hién".? Năm 1827, một thâm phán Kentucky khác đã từ chối vụ 
Biddle, nhân mạnh rằng luật về những yêu sách chiếm hữu đã là hợp 
hiến trong * “quá nhiéu truóng hop có thé được dẫn chiéu".?^ 

Tiếp sau việc tranh cãi sôi nổi về vụ Green v. Biddle, các nhà 
chính trị miền tây và những đảng viên đảng Dân chủ ở khắp nước bắt 
đầu nhìn nhận những cử tri chiêm đất với số lượng ngày càng đông 
này theo một lăng kính khác. Họ đã không còn bị coi là những kẻ tội 
phạm bán thiu, hớt váng của đất đai quốc gia, mà là “những người đi 
tiên phong cao quí” giúp phát triển đất nước. Tắt nhiên, họ cũng đã là 
những cử tri tiềm tàng đi bỏ phiếu. ” Các nhà chính trị có thiện cảm 
bắt đầu tấn công hệ thống quyên sở hữu. Một nghị sĩ từ Kansas đã 
nhấn mạnh, “trên khắp bang của ông, những người định cư đã chiếm 
đất công, tiễn hành cải thiện, trả phí, và muộn hơn bị bắt phải rời 
khỏi đất mà không có bài thường bởi các quyết định của Bộ trưởng 
Bộ nội vụ, vì lí do này hay lí do khác". "^ 


Những Nỗ lực của Liên Bang để Nhắc Lồng kính đi 


Giữa cuộc tranh luận về vụ Green v. Biddle, Andrew Jackson, một 
anh hùng của cuộc Chiến tranh 1812 chống Anh và một người ủng 
hộ lớn tiếng của những người tiên phong, gân như đã thắng cử tổng 
thống. Bốn năm sau, cuôi cùng Jackson đã trở thành tổng thống. 
Trong hai nhiệm kì chính quyền của ông, do các tiêu chuẩn trước đó 
về tài sản để được đi bầu và ứng cử vào chức vụ chính trị đã biến 
mát, do các trường công đã tăng nhanh, do các bang đã làm cho các 
luật hình sự có tính người và đóng cửa các nhà giam người mắc nợ, 
sự đồng cảm với các quyên của những người chiếm đất đã tăng lên. 
Sự oán hận đối với các thám phán và các luật sư đã cũng vậy, những 
người được cảm nhận như những đặc vụ hăm hở của những người 
giàu và quyên thé." 


134 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Đến năm 1830 mười ba bang đầu tiên đã thành hai mươi bón, bao 
gồm bảy bang ở miền Tây mà những người đại diện của họ ở 
Washington đã hoàn toàn cam kết cho các chính sách bênh vực 
những người chiếm đất. Để được sự ủng hộ của khối ngày càng có 
ảnh hưởng này, các bang miền Bắc và miền Nam đã tranh đua nhau 
dé tỏ ra minh ủng hộ miền Tây ra sao." Các bang miền Tây và 
những người chiếm đất những người chi phối vùng đất này đã bắt 
đầu biểu lộ sức mạnh chính trị ngày càng tăng của mình, và kết quả 
thật ấn tượng. Gitta 1834 và 1856 các bang Missouri, Alabama, 
Arkansas, Michigan, Iowa, Mississippi, Wisconsin, Minnesota, 
Oregon, Kansas, và California tất cá đã đều chấp nhận các luật chiếm 
hữu tương tự như luật của , Kentucky dà bi Toà án Tối cao từ chối 
trong vụ Green v. Biddle.” Paul Gates lập luận rang “chang có vụ 
nào được quyết định bởi Toà án Tối cao lại bị lật lại hoàn toàn bởi 
các cơ quan lập pháp và toà án bang, bởi sự thất bại của các toà án 
liên bang nhằm sử dụng vụ kiện, và cuối cùng bởi đạo luật không bị 
bác bỏ của Quốc hội mở rộng phạm vi của các toà án liên bang đối 
với những người chiếm hữu, như vụ Green v. Biddle. 

Washington cuối cùng đã bắt đầu nhận thông điệp. Trong khi vào 
năm 1806, Uỷ Ban Đất đai Công cộng đã trách móc những kẻ chiếm 
đất cho sự gian khó của họ, thì đến 1828 cũng chính uỷ ban ấy đã 
báo cáo cho Hạ nghị Viện rằng người Mĩ chiếm đất đã thực hiện một 
dịch vụ công ích có giá tri và vì việc ay anh ta dáng duoc dàn bü.” 
Kẻ chiếm đất khiếp đảm một thời nay đã thành một người “do tính 
táo bạo và siêng năng của mình đã tạo cho bản thân và gia đình mình 
một chỗ ở giữa nơi hoang vu, [và] phải có quyền được thưởng công. 
Anh ta đã cung cấp các phương tiện cho việc bán đất công, và đưa 
đất đai vào cạnh tranh, những khoảnh đất mà khác đi thì sẽ chăng 
đáng giá nào và như thế sẽ chăng có ai mua, nếu không có sự cải 
thiện của anh ta”.'°! 

Các nghị sĩ bắt đầu dự thảo luật pháp dé giúp làm dé dàng cách dé 
cho những dàn xếp của những người nhập cư được hấp thu vào hệ 
thông pháp luật. "” Cốt lõi của nó là công cụ pháp lí, cái đã là sự cứu 
rỗi của những người chiếm đất trong thời kì thuộc địa (và là cái mà 
Quốc hội Hoa Ki đã chóng đối một cách cứng rắn) — quyền ưu tiên 
mua trước. Năm 1830, một liên minh giữa các nghi sĩ miên Tây và 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 135 


miền Nam đã thông qua một đạo luật chung được áp dụng “cho mọi 
người định cư trên hoặc người chiếm hữu đất công... những người 
hiện đang chiếm giữ, và canh tác bất Кё phần đất nào, trong năm một 
nghìn tám trăm hai mươi chín”. 103 Một người chiếm đất có thé yêu 
sách 160 mẫu đất, bao gồm cả đất do anh ta cải thiện, với giá 1,25 $ 
một mẫu. Cần phải thanh toán trước khi đất được đưa ra bán đấu giá 
công khai, và chuyên nhượng hoặc bán quyền ưu tiên mua trước bị 
cắm nghiêm ngặt. 

Năm 1832, 1838, và 1840, Quốc hội đã 401 mới luật chung về 
quyền ưu tiên mua trước của năm 1830. Mỗi lần nó có gắng củng có 
thêm nữa các quyên cua người chiếm đất thấp nhất, trong khi cố 
ngăn cản một số lạm dụng nguyên tắc quyền ưu tiên mua trước. Thí 
dụ, đạo luật năm 1832 đã hạ mức đất tối thiêu mà một người chiếm 
đất phải mua từ 160 mẫu xuống 40 mẫu. 

Vào năm 1841, nguyên tắc quyền ưu tiên mua trước đã được xác 
lập vững chắc đến mức Quốc hội đã thông qua một luật chung về 
quyên ưu tiên mua trước trong tương lai. Đạo luật 1841 không chỉ 
bao gôm những người chiếm đất hiện thời mà cả “mọi cá nhân.. 
người từ nay sẽ tiến hành định cư trên đất công”. ^ Dat được định cư 
phải được đo đạc, nhưng thậm chí điều khoản này cuối cùng cũng đã 
bị đánh đồ. ^ 


Những Nó lực Ngoài pháp luật dé Nhắc Lồng kính đi 


Thường bị cô lập về mặt địa lí khỏi các cuộc tranh luận chính їп và 
hiến pháp về quyền sở hữu, nhiều người chiếm đất đã làm mọi thứ 
mà họ có thé làm dé đảm bảo cho đất mà họ đã chiếm; một số thậm 
chí đã trả tiền hai lần cho cùng một miếng đất, trong khi những người 
khác đã trả các khoản phí lớn cho các luật sư đề giúp họ làm cho đất 
của mình hợp pháp. "^ Nhiều người đã không có đủ phương tiện dé 
dám bảo các chi phí của hệ thông pháp lí chính thức, vì thế họ đã 
thiết lập những dàn xếp ngoài pháp luật của riêng mình, như vậy tạo 
ra các hành lang mới để tiếp cận và chiếm giữ đất đai ở miền biên 


136 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


cuong Mi. Trén thuc té, ho dà nám láy luát vào trong tay riéng cúa 
ho - và dá buóc các thé luc pháp luật phải theo sự dàn dát cüa ho. Dà 
càn mót só thói gian trước khi các nhà chính tri được làm thức tỉnh 
bởi sự thực rằng bên cạnh luật chính thức, các khế ước xã hội ngoài 
pháp luật về quyền sở hữu đã hình thành và chúng tạo thành một 
phần quan trọng của hệ thống quyền sở hữu quóc gia. Dé thiết lập 
một hệ thống pháp lí toàn điện có thể thực thi trên toàn quốc gia, họ 
phải bắt kip cách mà người dân đã định nghĩa, sử dụng, và phân phối 
các quyền sở hữu. 

Hai thí dụ quan trong được dùng dé minh hoạ cho sự nói lên của 
các tô chức ngoài pháp luật để bảo vệ các quyền sở hữu đã đạt được 
một cách phi chính thức: các hiệp hội đòi quyền [yêu sách] đất đã 
nảy nở khắp Trung Tây Mĩ trong nửa đầu của thé ki thứ mười chín, 
và các khu khai mỏ tràn ngập miên Tây nước Mi sau khi phát hiện ra 
vàng ở California. Đối với nhiều sử gia Mi, các hiệp hội đòi quyền 
đất và các qui chế khai mỏ đã biểu hiện “sự biểu thị năng lực của 
những người ở miền biên cương cho hoạt động dân chi", 77 Nhüng 
người khác lập luận rằng các tó chức này đã hoạt động “như một bức 
màn khói để che lấp việc ăn cắp đất của những người chủ thành 
шаг”, Đó không phải là cuộc tranh luận của tôi. Cái tôi quan tâm 
về các hiệp hội đòi quyền đất và các tổ chức khai mỏ là chúng chỉ ra 
rằng các nhóm ngoài pháp luật đã đóng một vai trò quan trọng trong 
xác định các quyền sở hữu ở Hoa Kì và trong việc làm tăng giá trị 
cho đất. Mặc dù về mặt kĩ thuật họ là những người lán chiếm đất 
công, những người chiếm đất này, theo lời của sử gia Donald Pisani, 
đã có “đầu óc luật được bén rễ vào niềm tin rằng... “người dan’ có 
một quyền lớn hơn để định nghĩa và lí giải các qui tắc so với các 
chuyên gia pháp 1i”.' Dé đạt mục dich này, các tô chức ngoài pháp 
luật đã thực hiện một loạt các chức năng, từ đàm phán với chính phú 
để đăng kí các tài sản và các quyền sở hữu mà những người chiếm 
đất đòi. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 137 
Các hiệp hội đòi quyên đât 


Các hiệp hội đòi quyền đất ở Trung Tây Mĩ ban đầu được lập ra bởi 
những người định cư đề bảo vệ các quyền của họ chống lại những kẻ 
đầu cơ và những kẻ nhảy dù đòi quyền đất. Hai hiệp hội ở Iowa, thí 
dụ, đã thống nhất trong các điều lệ của mình để bảo vệ đòi hỏi đất 
của các thành viên cho một giai đoạn hai năm sau khi bán đất. ''9 
Allan Bogue lưu ý rằng “người chiếm đất có thể kì vọng rằng các 
bạn hữu của minh trong câu lac bộ sẽ giúp mình néu những kẻ nhảy 
dù đe doạ ruộng đất của anh ta và ...các bạn của anh ta sẽ hăm doa 
những kẻ đầu cơ những người có thể tìm cách trả giá cao hơn anh ta 
trong bán dau giá đất công khai". Một nha sử hoc địa phương Iowa 
đã ghi lại rằng “khi một người định cư thật sự - người muôn có một 
miếng đất dé ở và dé chiếm hữu ngay... dinh cư trên một phần đất 
[của hiệp hội], anh ta ngay lập tức bị chó săn tấn công, và được yêu 
cầu hoặc phải từ bỏ đòi hỏi [dat] һойс phái tra tién cho ho cái ma ho 
cho rằng là quyền của ho”. Nếu “người dinh cư tỏ ra nghi ngờ về 
việc họ đã chiếm đất trước đây, thì [hiệp hội] luôn luôn sẵn có một 
hay nhiều nhân chứng dé chứng nhận sự hop lệ của quyền lợi mà họ 
đã khang định”. '' 

Các hiệp hội này đã tạo ra công lí nghiêm ngặt và thô sơ của riêng 
họ. Một bộ trưởng địa phương một lần đã hỏi một thành viên hiệp 
hội cái gì sẽ xảy ra nếu một kẻ nhảy dù nào đấy thành công trong 
việc mua các miếng đất mà anh ta đòi. Người chiếm đất trả lời, “Sao, 
tÔI sẽ giết anh ta; và, theo thoả thuận của những người định cư, tôi 
phải được bảo vệ, nêu xét xử, chang người định cư nào dám, néu trên 
hội thâm đoàn tìm thấy một lời phán quyết chống lại tôi”. ы Tuy vay, 
dién hinh hon, các hiép hói doi quyén dát cung cáp ít nhát mót ào 
tưởng của một thủ tục pháp lí đúng, bằng cách lập hội thám đoàn — 
gồm các bạn chiếm đất — dé tham gia xử các vụ của những kẻ nhảy 
dù. Ó một hat tại Iowa, một kẻ nhảy dù người đã thử chiếm một dải 
đất trong do một thành viên cua một hiệp hội làm chủ, chỉ “trong 
vòng một giờ” đã bị “hai chục người đàn ông kiên quyết và dàn đữ” 
lôi đến trước một hội thâm đoàn định си. 


138 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Nhung chức năng của hiệp hội đòi quyền đất cũng mở rộng vượt 
quá sự bảo vệ chống lại những người thứ ba suốt hành trình đến luật 
chính thức. Thí dụ, các thành viên của các hiệp hội, “thường là 
những người chiếm đất, những người đầu tiên đã chiếm hữu đất 
trong vùng, đã thoả thuận không đặt giá chống lại lẫn nhau tại các 
cuộc bán đấu giá đất và ngăn chặn những người người khác đặt giá 
chống lại các thành viên [của hiệp hội]”.''Ÿ Lời nói đầu của điều lệ 
của một hiệp hội đòi đất mô tả sứ mạng của nó một cách thang than: 


Xét rang, chúng ta, theo sự thừa nhận của Chính phú, đã trở thành 
những người định cư trên đất của nó [Chính phủ], và đã dùng thời 
gian và tiền bạc để cải thiện đất, chúng ta cảm thấy được quyền 
một cách công bằng dé mua đất với giá đúng mức. Và xét rang có 
thể có những cá nhân có ý muốn can thiệp vào các quyền của 
chúng ta, và như thế gây ra sự không tin cậy, kích động, và lo sợ; 
Chính vì vậy Quyết nghị rằng, trong trường hợp của chúng ta sẽ có 
an toàn, chỉ khi trong Liên hiệp — và có quyết tâm dé giải quyết 
một cách hữu hảo bất Кё tranh chấp nào giữa chúng ta, để đền đáp 
lại những nhượng bộ lẫn nhau, và tránh mọi thứ, những cái có thê 
có khuynh hướng gây ra sự nghi ngờ và kích động - dé tôn trọng 
một cách dứt khoát sự giám hộ của một số uy ban, và bảo vệ các 
uỷ ban ay trong việc thực hiện các nghĩa vu da duoc qui định cho 
chúng. 


Tài liệu này đặc biệt nói bật ở chỗ nó giống với “các hợp đồng định 
cư” mà các nhóm chiếm đất thực hiện ở khắp Thế giới Thứ ba ngày 
nay. 

Mỗi hiệp hội đòi đất đều đã thảo ra điều lệ và các qui chế riêng 
của mình, bầu chọn các quan chức điều hành, thiết lập các qui tắc đề 
phân xử các bất đồng, và thiết lập một thủ tục đăng kí và bảo vệ 
những quyền về đất. '” Điều lệ của hiệp hội đòi quyền đất của Hạt 
Johnson, Iowa, thí dụ qui định có một chủ tịch, phó chủ tịch, thư kí, 
và người ghi và giữ sô sách; qui định bầu chọn ra bảy trong. tài, bát 
ké nám trong bảy người ấy tao thành một toà và giải quyết tranh 
chấp; qui định chọn hai cảnh sát trưởng có nhiệm vụ thực thi các qui 
tắc của hiệp hội; và qui định các thủ tục định rõ các quyền sở hữu về 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 139 


đất.''” Theo Allan Bogue, một sử gia của các “cáu lac bó dói quyén 


dát" Iowa này, thi hàu hét * các qui ché bao góm qui mó dát cho phép 
duoc dói quyén; huóng dàn tién hành, dáng kí, và chuyén giao quyén 
dói dát; và thü tuc càn tuán theo khi các thành vién cáu lac bó tranh 
cài dát ván dé nghi ngó quyén cüa nhau, khi các thành vién bi nhüng 
nguói пһау dü de doa, và khi thói diém bán dát đến”. 19 

Các hop đồng dinh cư của các hiệp hội đòi quyền đất rõ ràng đã 
lam tăng giá trị của đất mà những người chiếm dat đòi quyên. Tại các 
hạt Poweshiek, Johnson, và Webster ở lowa, các hiệp hội đòi quyền 
đất đã thảo “các qui chế riêng qui định mức độ mà người chiếm đất 
phải cải thiện đất mà anh ta đòi quyền”.!?0 Các hiệp hội cũng đặt ra 
các giới hạn trên và giới hạn dưới của đất được bảo vệ, và hầu hết 
các hiệp hội cho phép các thành viên bán dat mà họ đòi quyền dé thu 
được giá trị của tài sản. Nhiều thành viên, tuy vậy, “đã không hài 
lòng với só luong dát mà luát cho quyën ho làm nhu vày, mà lai dua 
ra những đòi hỏi khai 401 về một phần quá lớn của vùng lãnh thổ đến 
mức, trong một số trường hop, đã rất khó cho một người mua dé tim 
thấy một lô đất chưa bị ai đòi quyền”. '“' Tập quán này đã nhận được 
sự ủng hộ ngầm định của hầu hết các thành viên hiệp hội. Mặc dù các 
thành viên của các hiệp hội đòi quyền đất lên án những kẻ đầu cơ 
lớn, bản thân họ, như Bogue đã chỉ ra, đã là “những kẻ đầu cơ 
nhỏ”. “2 Các hiệp hội đòi quyền đất của lịch sử Mĩ đã là nhiều hơn so 
với chỉ là một sơ đồ dé bảo vệ chỗ ở đơn thuần; chúng đã cũng được 
dùng dé bảo vệ việc buôn bán quyền đòi đất. 2 

Và như vậy các hiệp hội đòi quyền đất đã giúp đỡ tạo ra “một loại 
thông luật... được thiết lập bởi sự ưng thuận chung, và bởi sự cần 
thiết chung”. 124 Như một sử gia của những người định cư đã chỉ ra, 

“mặc dù luật-đòi quyền đất không phải là luật được dẫn ra từ [luật] 

Hoa Ki, hoặc từ sách luật của lãnh thổ, nhưng tuy thế nó là luật, được 
làm ra bởi và có xuất xứ từ chính bản thân những người có chủ 
quyền, và các lệnh của nó là đầy quyền uy". ? Những người định cư, 
tuy vậy, đã không thải luật chính thức ra một cách hoàn toàn. Những 
dàn xếp ngoài pháp luật của họ được dùng như các trạm dừng chân 
tạm thời trên con đường dẫn tới sự tôn trọng pháp luật. 


140 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Các Tổ chức của Những Người Khai mỏ 


Ngày 24 tháng Giêng năm 1848, James Marshall và một nhóm của 
những người da đỏ [Indian] và người Mormon đã phát hiện ra vàng 
đọc theo sông phía Mĩ của California. Mặc dù những người khai mỏ 
đã thé giữ bí mật, trong vòng bốn tháng, tin về sự khám phá của ho 
đã tới các báo ở San Francisco. Sự phát hiện này “đã gây ra sự bùng 
nó, có lẽ lớn nhất trong lịch sử thế giới cho đến lúc đó, về di cư tự 
nguyện 6 ạt đến California dé tìm vàng". "^ Tác động trực tiếp là rất 
sâu sắc. “Những người nông dân bỏ cày bừa của họ trên đồng ruộng. 
Binh lính và thuỷ thủ đảo ngũ. Các chủ cửa hàng từ bỏ công việc 
buôn bán của mình. San Francisco biến thành một thành phố ma qua 
một đêm”. '“” Trong vòng một năm, đã có 100.000 người khai mỏ ở 
California; hai năm sau nữa đã có gần 300.000. 

Khi những người tim vàng day hi vong này 40 đến California dé 
làm giàu, họ “chang thấy hàng rào, chang thấy các cột móc do 
đạc”. 2° Tuy nhiên, về mặt pháp lí, ho đã là những kẻ lán chiếm bởi 
vì hầu hết đất mà họ đào tìm đã có hàng trăm quyền lợi xung đột 
nhau.” Vào thời kì dó xô đi tim vàng, hầu hết đất thuộc vé chính 
phủ liên bang, các khoản cấp đất [cho những người tham gia chiến 
tranh] Mexico chiếm đến 9 phần trăm toàn bộ diện tích California, 
trong khi phần lớn của phần còn lại là sa mạc, núi non, hoặc cách 
khác không thé tiếp cận được. ° Và bat chấp sự thật là Chính phủ 
liên bang đã, như chúng ta đã thấy, nặn ra hàng trăm qui chế dé điều 
tiết việc sử dụng đất, Hoa Kì đã chăng có luật nào điều tiết việc bán 
hoặc cho thuê những khoảnh đất liên bang chứa các quặng quí 
hiém."' Hơn thé nữa, Quốc hội đã loai trir một cách dứt khoát “đất 
đai có quặng” ra khỏi Đạo luật Chung năm 1841 về Quyền Ưu tiên 
Mua trước. 

Mối liên hệ dë kích động của các khoản cấp đất Mexico, các chủ 
vắng mặt, những người định cư khát đất, và sự thiếu vắng luật liên 
bang có thể được thực thi đã tạo ra nhu cầu trực tiếp đối với những 
dàn xếp ngoài pháp luật. Các sử gia như Pisani đã cảm thấy những 
người định cư đã chẳng. có máy lựa chọn. Nếu “họ định cư trên một 
miếng đất [theo câp đất] Mexico với hi vọng nó sẽ không được 
[người được cấp] nhận, họ phải đối mặt với triển vọng bị mát các 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 141 


khoán cái їмёп mà ho tién hành. Nhung néu ho dà mua dát tir mót 
người đòi quyền mà ranh giới của anh ta sau đó bị hiệu chinh, họ có 
thể mất giá thành của đất cũng như giá trị của những cải thiện của 
họ”. “ Trong khi những người dinh cu đưa ra những dàn xếp riêng 
của họ, chính phủ đã thử tìm một giải pháp dựa trên luật chính thức 
hiện hành. Vấn đề là chính phủ đã quá chậm chạp. Năm 1851, Quốc 
hội thiết lập một uỷ ban để xét xử về tính hợp lệ của các khoản cấp 
đất Mexico và Tây Ban Nha. Mặc dù thời hạn chính thức của uỷ ban 
kéo đến tận 1856, các toà án và Tổng cục Đất đai đã hoãn công việc 
cuối cùng cho đến các năm sau nữa. Kết quả là những người định cư 
đã ngày càng phải dựa vào luật ngoài pháp luật dé duy trì một trật tự 
nào đó. Họ đã buộc phải làm vậy, bởi vì, theo lời của một sử gia 
pháp luật, “quá trình xác nhận càng kéo dài, thì nguy cơ tranh tụng 
và bạo lực càng lớn”.'3 

Giống như những người chiếm đất, các thành viên câu lạc bộ đòi 
quyền đất, ở Trung Tây, những người khai mỏ có hai tiền lệ đứng về 
phía họ: quyên ưu tiên mua trước và quyền. của người chiếm hữu đối 
với những cải thiện của ho.'** Và như thé ho lap cac tổ chức của 
mình để điều chỉnh các quyền ngoài pháp luật của họ và qui định 
những nghĩa vụ mà những người khai mỏ phải làm với đất được 
chiếm. Các hợp đồng định cư này được biết đến như “những qui chế 
khai mỏ của vùng mỏ”. Những người khai mỏ biết rằng nếu họ thảo 
các qui chế của mình một cách thận trọng, chú ý đến mức có thê tới 
luật hiện hành, thì sớm hay muộn chính phủ cũng sẽ đi tới thoả thuận 
được với họ. 

Những người khai mỏ chang dé máy chỗ cho may rủi. Hầu hết các 
qui chế vùng mỏ thường bao gồm chín giai đoạn tách bạch. Thứ nhất, 
những người khai mỏ trương các thông báo hoặc tuyên bố bằng lời 
trong một cuộc tụ hội đông người ở một địa điểm được nhiều Tười 
biết về việc thành lập một vùng mỏ mới. Thứ hai, như điểm đầu tiên 
của chương trình họp, những người khai mỏ xác định ranh giới và 
quyên hạn của khu mỏ va đặt tên cho nó (thường lay một đặc điểm 
địa lí nào đó của khu vực, lay khoảnh mỏ được đóng mốc chiếm đầu 
tiên, hoặc lấy tên dé tỏ lòng tôn kính người tổ chức ra vùng mỏ). Thứ 
ba, những người khai mỏ đưa ra những hạn chế về chủ sở hữu đối 
với số dat đòi quyền được định vị và đất được mua. Trong hầu hết 


142 SU BÍ АМ CÚA TU BÁN 


các vüng mó, su phát hién ra mach mó thuóng duoc cho phép dói 
quyén kép trong khi các vùng khác chi cho phép một cho một cá 
nhân. Không có hạn chế về số đất được mua, với điều kiện việc mua 
được tiến hành “một cách trung thực cho những cân nhắc có thể đánh 
giá được với các chứng thư và chứng nhận về quyền sở hữu được 
người lưu giữ số sách cấp”. 

Thứ tư, các vùng mỏ hạn chế thành viên và các quyền cho các 
công dân Hoa Kì hoặc cho những người có quyền trở thành công dân 
theo luật định. Những người Mexico và Á châu như thế nói chung bị 
loại ra bởi những định kiến chủng tộc của ngày ấy. Những người 
khai mỏ Mexico và Á châu thậm chí đã bị tố cáo là đã “chăng đóng 
góp gì cho sự thịnh vượng của những người mà của cải được làm ra 
một cách khó nhọc của họ bị những người ấy [Mexico và Á châu] 
chiếm đoạt cho bản thân mình” và gây nguy hiểm cho đạo đức của 
“các thanh niên [Mi]...khóng chịu ảnh hưởng của gia đình”. Thứ 
năm, các qui chế có định các kích thước của bản thân đất mỏ dài từ 
150 đến 300 bộ [45,75 m đến 91,5 m] đối với các khoản đòi đất lớn, 
đến dài bằng cái xẻng của người khai mỏ cho việc đào bới nhỏ. Một 
con đường để cho quyền đi qua thường được cho ở mỗi bên của 
miếng dat dé chạy đường hàm hay các đường hàm ngang với bắt кё 
khoáng cách nào mién là chúng khóng ành huóng dén các quyén của 
người hàng xóm. Thứ sáu, các qui chế đưa ra các hướng dẫn về việc 
những người khai mỏ phải xác định các ranh giới của mình ra sao. 
Thường, một sự đòi quyền đất được khởi đầu băng yết thị một thông 
báo có ghi ngày tháng về yêu sách đất với tên của người qui định 
ranh giới, vùng mỏ, và hạt. 

Thứ bảy, các qui chế xác lập một văn phòng ghi và lưu số sách, ở 
nơi các hồ sơ chính thức của vùng mỏ được lưu giữ, và qui định rõ 
các khoảnh đất được ghi số sách thế nào. Thường những thủ thư 
được bầu ra cho một năm. Thậm chí quan trọng hơn, các qui chế yêu 
cầu những người khai mỏ “phải lập hồ sơ các thông báo hành động 
của họ với người giữ hồ sơ trong vòng năm đến ba mươi ngày kế từ 
ngày yết thị quyền đòi đất, và người giữ hồ sơ phải lập số ghi các hồ 
sơ như vậy và cũng ghi chép những chuyên nhượng của các quyền sở 
hữu trong phạm vi vùng mỏ”. Thứ tám, các qui chế đã thiết lập 
những yêu cầu cho phát triển đất mỏ bằng cách cung cấp “thời gian, 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 143 


mức độ, và tính chát" công việc phải được tiến hành dé giữ được 
quyền đòi đất. RU phat dói vói su khóng tuân thủ luôn luôn là khả 
năng bị tước quyền”. Сиб cùng, các qui chế xác lập một hệ thống 
giải quyết tranh chấp. °° 

Đối mặt với một chân không trong luật khai khoáng liên bang, 
những người khai mỏ, với sự nhạy bén pháp lí, đã tạo ra một loại luật 
thay quyên cho luật khai mỏ. Thoả thuận giữa họ với nhau, ho đã tién 
hành dé bảo vệ các quyền của mình và làm tăng giá trị tài sản của họ 
cho đến khi chính phủ có thể ra tay dé hợp thức hoá những quyền đòi 
đất của họ. Tạo ra các quyền sở hữu thông qua các phương tiện ngoài 
pháp luật đã cháng hé là một sự hiếm có. Tính ngoài pháp luật đã là — 
như nó là hiện nay ở Thế giới Thứ ba- phổ biến rộng rãi. Trong 
những năm ngay sau việc phát hiện ra vàng, California đã có khoảng 
tám trăm phạm vi quyền tài phán riêng biệt, mỗi cái lại có qui chế 
riêng của mình. 2° Mỗi phạm vi quyền han phán xử đã nhận được 
tính hợp pháp và sức mạnh ban đầu của nó từ sự đồng thuận của các 
thành viên của nó. Nhà sử học Charles Howard Shinn lưu ý rằng 
“không một alcalde [thị trưởng], không một hội đồng, không một 
thám phán hoà giải nào đã bị áp đặt lên một vùng mỏ bởi quyền lực 
từ bên ngoài”. Vùng mỏ đã là một đơn vị của tổ chức chính trị, ở 
nhiều khu vực, trước xa sự ra đời của bang; và các đại biểu của các 
vùng mỏ tiếp giáp nhau thường gặp gỡ thảo luận với nhau về các 
đường ranh giới, hoặc về các vấn đề chính quyền địa phương, và báo 
cáo cho các cử tri của mình trong các cuộc gặp mặt công khai ngoài 
trời ở sườn núi hay bờ sông”. у 

Hầu hết các nhà chính trị đã di đến ủng hộ các quyền đòi đất của 
những người khai mỏ, và các toà án đã tiến hành thừa nhận những 
dàn xép ngoài pháp luật của họ. Năm 1861, một thám phán của Toà 
án Tối cao California đã bình luận vé tính hợp pháp của những dàn 
xếp ngoài pháp luật của những người khai mỏ trong vụ Gore v. 
McBreyer: “Là đủ khi những người khai mỏ đồng ý — bất luận trong 
cuộc họp công khai hoặc sau thông cáo — về các luật địa phương của 
họ, và rằng các luật này được công nhận như các qui tặc của hàng 
xóm, trừ khi một số gian lận được chỉ ra, hoặc nguyên nhân khác 
giống thế dé bác bỏ các luật này”. s 


144 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Mót lí do cho su cháp nhán dé dàng các qui ché vüng mó dà là 
chúng thường được thảo ra trên cơ sở của các nguyên lí, y tưởng, và 
các thủ tục không khác mấy so với những cái của luật chính thức 
hiện hành. Lacy đã chỉ ra rằng các qui chế vùng mỏ “đã phản ánh sự 
thông thái và tập quán được tích luy của... Hội nghi Stannary của 
những người khai mỏ thiếc ở Cornwall; các tập quán của Vùng mỏ 
High Peak và Toà án Barmote ở Derbyshire; tổ chức và các tập quán 
của Burgermeister ở Saxony; các sắc lệnh Thuộc địa Tây Ban Nha về 
các tổng trấn của Tây Ban Nha mới ở Peru; và một số tập quán các 
vùng mỏ ở vành đai chi Missouri”. ° Thí dụ, “ở nơi một người khai 
mỏ đưa ra quyền đòi đất theo các qui tắc và tập quán khai mỏ, thực tế 
chiếm hữu một phần đất với các ranh giới xác định thì có quyền 
chiếm hữu cả lô đất. Điều này Xem ra chẳng hơn gi việc áp dụng... 
[một khía cạnh] của luật về chiếm hữu đối dich". Một luật sư của 
những người khai mỏ đã thảo luận về luật của họ tương đồng và đơn 
giản hoá hệ thống quyền sở hữu ra sao: 


Theo luật của người khai mỏ, thì người vạch ranh giới là quan 
chức thừa hành của riêng anh ta dé lấy đất, cáp cho anh ta chứng 
thư chiếm hữu, xác định ranh giới, và tuyên bố anh ta là 
chủ...Thông báo thay cho đơn xin bằng văn bản; vạch ranh giới 
thay cho việc đo đạc; luật khai mỏ là quyền khai thác, và ghi hồ sơ 
với viên chức địa phương là đăng kí. Quan chức duy nhất có trách 
nhiệm là đại chúng, mà những người khai mỏ đại diện, và luật của 
những người ấy là không thé lay chuyên được. "^! 


Sự tong hop này của các mô hình pháp lí hiện hành và phi chính thức 
đã lap đầy khoảng trồng của luật chính thức trên đất mỏ mênh mông 
của Mĩ — hệt như các tổ chức chiếm đất ngày nay Ở Thế giới Thứ ba. 
Trong các năm 1850, Quốc hội đã không có nô lực nào dé chiếm các 
nguồn khoáng sản Miền Tây. Các sử gia suy đoán rằng có lẽ sự thành 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 145 


công trong tự cai trị của những người khai mó đã hấp dẫn triết lí 
chính trị của thời đó, hoặc có thể là quốc gia đã quá bận với vấn đề 
nô lệ và sự đe doa li khai của các bang miên Nam. Có thé những 
luật sư trong số các nhà lập pháp Hoa Kì đơn giản đã nhận ra việc 
làm luật tốt khi họ nhìn thấy nó. Một điều, tuy vậy, là rõ ràng: Sự 
thiếu vắng hành động của Quốc hội chỉ làm tăng sự tín nhiệm cho 
khế ước xã hội mà bản thân những người khai mỏ không chỉ đã nghĩ 
ra mà còn đã làm cho nó hoạt động. '° 
Vào các năm 1860, tuy vậy, cuộc Nội Chiến, nhu cầu về ngân qui 
để tiến hành chiến tranh, và những lo ngại của nhà đầu tư ở 
California, Nevada, và Colorado đã buộc Quốc hội xem xét đưa hàng 
ngàn luật khai mỏ vào một hệ thống hợp nhất. Những mối lo ngại của 
các nhà đầu tư về quyền sở hữu đất đã đóng một vai trò nói bật trong 
cuộc tranh luận này. Một người đương thời đã lưu ý rằng do thiếu 
một hệ thống chuẩn về các chứng thư sở hữu, “các nhà tư bản đã 
không sẵn lòng chi tiêu tiền của họ để đào giếng mỏ tốn kém, và để 
dựng máy móc và nhà xưởng, để thử một mạch mỏ cái mà, theo luật 
khai mỏ, có thé bị chia nhỏ đến vô tận phù hợp với tính phong phú 
của nó [luật]”. "^ Chính phủ liên bang đã bắt đầu xem xét nghiêm túc 
những cách thức mà nó có thể điều tiết việc khai mỏ trên đất liên 
bang. ' Theo Lacy, một trong những lo ngại chính của các đại biểu 
Quốc hội từ miền Tây đã là “sự kêu la ầm ï về tính an toàn của chứng 
thư sở hữu và khả năng mua đất mỏ với giá phải chăng”. HR 
Năm 1866, Quốc hội làn đầu tiên đã công bó rằng đất mỏ của liên 
bang chính thức được mở cho khai thác đối với công dân Hoa Ki - 
mười tám năm sau khi hàng trăm ngàn người khai mỏ đầu tiên đã thử 
khai thác vàng trên đất liên bang ở California. Đạo luật 1866 đã nêu 
dứt khoát rằng tất cả việc khai thác quặng sẽ phải tuân theo những 
“tập quán hoặc qui tắc địa phương của những người khai mỏ ở nhiều 
vùng mỏ” những thứ không mâu thuẫn với luật của Hoa Ki. ! Mục 
đích của luật đã không phải để phá huỷ các quyên nảy sinh ngoài 
pháp luật mà là dé tăng cường chúng “với một số qui chế như cách 
thức duy trì và vận hành chúng, những cái không mâu thuẫn với các 
luật khai mỏ hiện hành, mà đơn giản tạo ra tính qui củ và nhất quán 
cho toàn hệ thống”. 148 Một khía cạnh quan trọng khác của luật khai 
mỏ đầu tiên này đã là “nội dung của luật láy trực tiếp từ những qui 


146 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


ché khai mach mó cüa Vüng mó Grass Valley cüa Hat Nevada, 
California... và Vùng mó Gold Mountain của Hat Storey, 
Nevada", !? Trong thóng qua dao luát, Quóc hói dà di xa hon dé ca 
ngợi thiên tài Mi đã tao ra những dàn xếp ngoài pháp luật: 


Điều quan trọng là hệ thống vĩ đại này đã được thiết lập bởi nhân 
dân trong những năng lực căn bản của họ, và là bằng chứng với 
chứng cớ cao nhất có thé về thiên tài đặc biệt của nhân dân Mĩ để 
xây dung dé ché và trật tự, sẽ được bảo tồn và kháng định. Sự tự 
chủ của nhân dân là đây, được thé hiện ở một trong những khía 
cạnh vĩ đại nhất của nó, và đơn giản lôi cuốn chúng ta, không đi 
phá huỷ, mà là đặt ấn chỉ của quyền lực quốc gia và quyền lực 
không thé nghi ngờ lên nó. ° 


Và như vậy đạo luật 1866 đã không chỉ thừa nhận tính hợp pháp 
của các khế ước xã hội được sinh ra ở bên ngoài luật chính thức mà 
cũng hợp nhất các nguyên lí và các quyền mà những người định cư 
đã giành được trong những yêu sách vê đất định cư và quyên ưu tiên 
mua trước. Luật cũng đã mở rộng quyền sở hữu cho bát ké cá nhân 
hoặc hiệp hội nào đã chi tiêu 1.000 $ bằng công sức và cải thiện trên 
đất đòi quyền, đã được đo đạc hay không. Đây là một sự công nhận 
dứt khoát rằng giá trị gia tăng vào các tài sản là cái gì đó mà luật cần 
khuyến khích và bảo vệ. 

. Ngày 10 tháng năm, 1872, Quốc hội đã thông qua luật khai mỏ 
tổng quát, thiết lập một cơ cấu hình thức cơ bản cho luật khai mỏ Mĩ 
cái được tiếp tục cho đến ngày nay. Luật này giữ lại hai nguyên lí 
quan trọng nhất của đạo luật 1866: công nhận các luật của những 
người khai mỏ, và quyền của bát ké người nào người đã cải thiện một 
mỏ dé mua quyền sở hữu nó từ chính phủ với một giá phải chăng. p 
Trong khoảng thời gian hai mươi năm, các quyền được phát sinh một 
cách ngoài pháp luật và những dàn xếp ngoài pháp luật của những 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 147 


người khai mó đã được tích hợp vào một hệ thống chính thức mói. 
Ngay cả Toà án Tối cao, mà thái độ thù địch của nó với các quyền 
phi chính thức đã châm ngòi cho sự phản ứng dữ dội ủng hộ những 
người chiếm đất, đã tái khẳng định sự hợp lệ của các luật khai mỏ 
liên bang năm 1866 và 1872 trong vụ Jennison v. Kirk. Theo Toà án, 
hai dao luật “đã cho sự thừa nhận của chính phủ đối với các quyền 
chiếm hữu chiếm được theo các tập quán địa phương, các luật, và 
những quyết định của các toà án... [và] đã công nhận nghĩa vụ của 
chính phủ tôn trọng các quyền tư nhân những quyền đã nảy sinh dưới 
sự ưng thuận và chấp thuận ngầm của nó. Nó không kiến nghị một hệ 
thống mới, mà là thừa nhận, điều tiết và phong ban một hệ thống đã 
được thiết lập rồi, hệ thống mà nhân dân đã găn bó với”. 152 Vào các 
năm 1880, các qui tắc và tập quán vùng mỏ ngoài pháp luật đã được 
tích hợp vào một hệ thống nhất quán của luật quyền sở hữu chính 
thức. 


Vào cuối thế kỉ thứ mười chín, các nhà chính trị và các thâm phán Mĩ 
đã đi một con đường dài trong lĩnh vực luật quyền sở hữu — và chính 
những người chiếm đất là những người đã dẫn họ đến đó. Điều này 
cũng đã đúng với nhà ở: Trong năm 1862, khi Quốc hội thông qua 
“Luật Trang Ар” nỗi tiếng cấp 160 mẫu đất miễn phí cho bất Кё 
người định cư nào mong muốn sống trên đất ấy trong năm năm và 
phát triển nó, đã chỉ là sự thừa nhận cái mà những người định cư đã 
tự làm rồi. °* Bat chấp tiếng tăm huyền thoại của Luật Trang Ấp, hau 
hết việc định cư đã xảy ra trước khi nó được ban hành. “Giữa 1862 
và 1890, dân số Hoa Kì tăng 32 triệu người — nhưng chỉ có khoảng 2 
triệu trong số đó định cư ở 372.649 trang trại được cấp đất thông qua 
Luật Trang Ap”.'° 5 Cho đến khi Quốc hội cuối cùng đã chuẩn y nó, 
những người định cư đã có ròi nhiều lựa chọn pháp lí khả di khác 
cho việc nhận được quyền sở hữu đối với đất công. > Về mặt lịch sử, 
tuy vậy, Luật Trang Ấp đúng là có giá trị tượng trưng lớn lao, nó 
đánh dấu sự chấm dứt của cuộc đấu tranh kéo dài, mệt mỏi, và cay 
đẳng giữa luật của giới ưu tú có thế lực và một trật tự mới mang lại 


148 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


bói su di cu hàng loat và nhu càu cüa mót xà hói mó và bàn vüng. 
Bằng cách cuối cùng chấp nhận theo nhiều dàn xếp ngoài pháp luật 
của những người định cư, luật chính thức đã hợp pháp hoá chính 
mình, trở thành qui tắc của đại đa số nhân dân ở Hoa Kì chứ không 
phải là qui tắc ngoại lệ. 


Tầm Quan trọng đối với các Quốc gia 
Thê giới Thứ ba và Nguyên Cộng sản 


Đối với các nước Thé giới Thứ ba và nguyên cộng sản đang có gắng 
thực hiện quá độ tư bản chủ nghĩa, kinh nghiệm Mi là vô cùng quan 
trọng. Sự công nhận và tích hợp các quyền sở hữu ngoài pháp luật đã 
là nhân tó then chốt trong việc biến Hoa Kì trở thành nền kinh tế thị 
trường và nhà chế tạo ra tư bản quan trọng nhất trên thế giới. Như 
Gordon Wood nhắn mạnh, trong thời gian này “có cái gì đó trọng đại 
đã xảy ra trong xã hội và văn hoá, cái đã giải phóng những khát vọng 
và năng lực của những người dân thường điều chưa hề từng có trong 
lich sử Mĩ”. ^" 

Cái “trọng đại” gì đó chính là một cuộc cách mạng về các quyền 
đối với các quyền sở hữu. Những người Mi, không phải luôn luôn 
hăm hở hoặc có chủ ý, đã dần dần hợp pháp hoá những tiêu chuẩn và 
những dàn xếp ngoài pháp luật về quyền sở hữu do những người Mĩ 
nghèo nhất tạo nên và tích hợp chúng vào luật của xứ này. Vào đầu 
thế kỉ thứ mười chín, thông tin về quyền sở hữu và các qui tác. điều 
chỉnh nó là tản mác, manh mún, và không được kết nối. Nó đã sẵn có 
trong các số cái thô sơ, số sách cá nhân, các điều lệ phi chính thức, 
các qui chế của quận [hạt], hoặc lời chứng ở mọi trang trại, hầm mỏ, 
hoặc khu định cư đô thị. Như ở các nước Thế giới Thứ ba và nguyên 
cộng sản ngày nay, hầu hết những thông tin này liên quan chỉ đến 
cộng đồng địa phương và không sẵn có trong khuôn khó của bất Кё 
mạng lưới nhất quán nào của những biểu diễn được hệ thống hoá. 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CÚA LICH SÚ HOA Ki 149 


Mặc dầu các quan chức Mĩ có lé cũng đã chăng có chủ ý hoặc nhận 
ra nó, khi họ xây dựng các luật quốc gia như các đạo luật về quyền 
ưu tiên mua trước và luật khai mỏ, họ đã tạo ra các hình thức biểu 
diễn, những cái đã tích hợp tất cả những dữ liệu long léo và biệt lập 
về quyền sở hữu vào một hệ thống quyên sở hữu chính thức mới. 

Nó đã không phải là một việc dë hoặc một việc có thể làm nhanh; 
nó cũng. chẳng phải là đã không có bạo lực. Nhưng kinh nghiệm Mĩ 
là rất gióng cái đang diễn ra ngày nay ở các nước Thế giới Thứ ba và 
nguyên cộng sản: Luật chính thức đã không có khả năng theo kịp 
sáng kiến của nhân dân, và chính phủ đã mát kiém soát. Két quà là, 
người dân ở ngoài Phuong Tây ngày nay sống trong một thế giới đầy 
những nghịch lí không khác cái mà sử gia G. Edward White đã mô 
tả: “Khi người khai mỏ rời lán của mình và đi làm, anh ta sử dụng 
công nghệ công nghiệp mới nhất. Khi người nông dân bước ra khỏi 
căn lều tài tàn của mình, thường anh ta sử dụng máy móc nông 
nghiệp hiện đại nhất”. ^? Những người Thế giới Thứ ba cũng sống và 
làm việc trong các lán và nhà ó chuột cùng với các TV và bàn tính 
điện tử. Họ cũng được tô chức lại trong các câu lạc bộ đòi quyền đất. 
Và các chính phủ của họ cũng đã bắt đầu cho họ các quyền ưu tiên 
mua trước. 

Nhưng cái mà họ vẫn chưa có là quyền hợp pháp được thảo ra một 
cách hữu hiệu để tích hợp quyền sở hữu của họ vào một hệ thống 
pháp luật chính thức — cái cho phép họ dùng nó dé tạo tư bản. Thông 
qua chiếm hữu, quyền ưu tiên mua trước, cấp đất dựng nhà ở, các 
luật của người khai mỏ, và như thế, những người Mĩ đã xây dựng 
một khái niệm mới về quyền sở hữu, “ khái niệm nhắn mạnh các khía 
cạnh năng động của quyên sở hữu, liên kết nó với tăng trưởng kinh 
tế”, và cái thay thế khái niệm “nhân mạnh tính chất tĩnh gắn kết nó 
với sự an toàn khói thay 401 quá nhanh”. '”” Quyền sở hữu ở Hoa Ki 
đã thay 401 từ chỗ là các phương tiện dé duy trì một trật tự kinh tế cũ 
sang, thay vào đó, thành một công cụ hùng mạnh để tạo ra một trật tự 
MỚI. Kết quả đã là, các thị trường được mở rộng và tư bản cần thiết 
dé cấp nhiên liệu cho tăng trưởng bùng nó về kinh té. 

Cuối cùng, các bài học về quá độ của Hoa Kì sang tính chính thức 
[hình thức] sẽ không chỉ thấy trong những chỉ tiết kĩ thuật mà cả ở sự 
thay 401 thái độ chính trị và ở các xu hướng pháp lí phóng khoáng. 


150 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Bằng việc thông qua các luật tích hợp dân cư ngoài pháp luật vào hệ 
thống, các nhà chính trị Mi đã bày tỏ ý tưởng cách mạng rằng, các 
định chế pháp lí có thé sóng sót chỉ khi chúng đáp ứng các nhu cầu 
xã hoi.’ Hệ thống pháp luật Mĩ nhận được sinh lực của mình bởi vì 
nó được xây dựng trên kinh nghiệm của những người Mi bình 
thường và trên những dàn xếp ngoài pháp luật mà họ đã tạo ra, trong 
khi từ chối một số học thuyết thông luật Anh những cái đã chàng 
mấy thoả đáng đối với các vẫn đề riêng của Hoa Ki. Trong quá trình 
kéo dài và gian khổ đề tích hợp các quyền sở hữu ngoài pháp luật các 
nhà lập pháp và luật gia Mĩ đã tạo ra một hệ thống mới hướng nhiều 
hơn tới một nền kinh tế thị trường có kết quả và năng động. Quá 
trình này tạo thành một cuộc cách mạng được sinh ra từ những mong 
đợi chuẩn tắc của những người dân binh thường, những cái mà chính 
phủ đã phát triển thành một cấu trúc hình thức được hệ thống hoá và 
chuyên nghiệp. 

Điều này không có nghĩa rằng các quốc gia đang phát triển và 
nguyên cộng sản phải bắt chước một cách mù quáng quá độ của Hoa 
Ki. Có rất nhiều hệ quả tiêu cực trong kinh nghiệm của Hoa Kì mà 
chúng cần phải được loại trừ một cách thận trọng. Nhưng như chúng 
ta vừa thấy, có nhiều cái để học. Bài học căn bản là, sự giả bộ như 
những dàn xếp ngoài pháp luật là không tồn tại hoặc có gắng nghiền 
nát chúng, mà không có một chiến lược để hướng chúng vào khu vực 
hợp pháp, là một việc vô ích - đặc biệt ở thế giới đang phát triển, ở 
nơi, như chúng ta đã thấy ở Chương 2, khu vực ngoài pháp luật hiện 
nay bao gồm đại đa số dân cư của các nước đó đang nắm giữ hàng 
ngàn tỉ đôla tư bản chết. 

Các nỗ lực tạo ra một cuộc cách mạng quyền sở hữu ở các nơi 
khác trong các nước Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản sẽ đối mặt 
với những đòi hỏi, những trở ngại, và những cơ hội riêng duy nhất 
của họ. Chúng ta phải tranh đua với các cuộc cách mạng khác đang 
xảy ra về truyền thông, công nghệ thông tin, và đô thị hoá nhanh 
chóng. Nhưng tinh trạng cán ban van nhu thế. Ngày nay, trong nhiều 
quốc gia đang phát triển và nguyên cộng sản, luật quyên sở hữu 
không còn thoả đáng đối với cách đại đa số nhân dân sống và làm 
việc thế nào. Làm sao mà một hệ thống pháp luật có tham vọng là 
hợp pháp và thích đáng nếu nó cắt bỏ 80 phân trăm dân số của nó? 


V. NHÜNG BÀI НОС BI QUÉN CUA LICH SU HOA КЇ 151 


Thách thức là chinh sửa thất bại pháp lí này. Kinh nghiệm Mi cho 
thấy rằng đây là một nhiệm vụ ba lần: Chúng ta phải tìm được các 
khế ước xã hội thực về quyền sở hữu, tích hợp chúng vào luật chính 
thức, và vạch ra một chiến lược chính trị — cái làm cho cái cách có 
thể thực hiện được. Làm cách nào các chính phủ có thể thoả mãn 
những thách thức này là chủ đề của chương tiếp theo. 


152 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


CHUONG 6 


Sw Bí án сйа Thát bai Pháp lí 


Cuộc sóng của luật không phải ở lógic; mà ở kinh nghiệm. 


-Thám phán Toà án Tối cao Hoa Kì Oliver Wendell Holmes 


GẦN NHƯ MỌI quốc gia đang phát triển và nguyên cộng sản đều có 
một hệ thống quyền sở hữu chính thức. Vấn đề là ở chỗ hầu hết các 
công dân không thé tiếp cận tới nó. Họ đã đụng phải lồng kính 
Fernand Braudel, cái cơ cấu vô hình đó trong quá khứ của Phương 
Tây là cái đã hạn chế chủ nghĩa tư bản chỉ cho một khu vực rất nhỏ 
của xã hội. Sự lựa chọn khả dĩ duy nhất của họ, như chúng ta đã thấy 
ở Chương 2, là rút lui với tài các sản của họ vào khu vực ngoài pháp 
luật nơi họ có thé sóng và làm ăn, kinh doanh — nhưng chăng bao giờ 
có khả năng chuyên các tài sản của mình thành tư bản. 

Trước khi chúng ta có thé nhac lồng kính di, thật quan trọng dé 
biết rằng chúng ta sẽ không phải là những người đầu tiên thử làm 
vậy. Như chúng ta sẽ thấy ở chương này, các chính phủ ở các nước 
đang phát triển đã thử suốt 180 năm dé mở các hệ thống quyền sở 
hữu của họ cho những người nghèo. 

Vì sao họ đã thất bại? Lí do là họ thường hoạt động dưới năm 
quan niệm sai cơ bản: 


154 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


° tất cả những người ân núp trong các khu vực ngoài pháp luật 
hoặc khu vực ngầm đều làm vậy dé trốn thuế; 

e các bat động sản không được nám giữ một cách hợp pháp bởi 
vì chúng đã không được đo đạc, vẽ bản đồ, và đăng kí một 
cách phù hợp; 

e ban hành luật bắt buộc về quyền sở hữu là đủ, và các chính 
phủ có thê bỏ qua các chỉ phí để tuân thủ luật đó; 

° những dàn xếp ngoài pháp luật hoặc “các khế ước xã hội” có 
thể được bỏ qua; 

° có thể thay đối cái gì đó căn bản như qui ước của người dân về 
việc họ năm giữ tài sản, cả hợp pháp và ngoài pháp luật, của 
họ thế nào, mà không có người lãnh đạo chính trị cấp cao. 


Dé giải thích các nền kinh tế ngầm của các nước này, điển hình là 
50 đến 80 phần trăm dân số hoạt động trong đó, bằng khái niệm trốn 
thuế may mắn lắm là không đúng một phần. Hầu hết người dân sử 
dụng đến khu vực ngoài pháp luật không phải bởi vì đó là một thiên 
đường về thuế mà bởi vì luật hiện hành, bất luận được hành văn tao 
nhã đến đâu, không đáp ứng các nhu cầu hay khát vọng của họ. Ở 
Peru, nơi nhóm của tôi đã thiết kế một chương trình để đưa các 
nghiệp chủ nhỏ ngoài pháp luật vào hệ thống hợp pháp, khoảng 
276.000 của những nghiệp chủ ấy đã đăng kí việc kinh doanh của 
mình một cách tw nguyện tại các văn phòng đăng kí mới mà chúng 
tôi đã dựng lên để giúp đỡ họ — không hé có hứa hen giảm thuế. 
Công việc kinh doanh ngầm của họ đã chẳng nộp một đồng tiền thuế 
nào. Bốn năm sau, thu nhập thuế từ các công ti ngoài pháp luật trước 
đây tông cộng đã lên đến 1,2 tỉ USD. 

Chúng tôi đã thành công bởi vì chúng tôi đã sửa đổi luật công ti 
và luật quyền sở hữu dé thích ứng với những nhu cầu của các nghiệp 
chủ đã quen với các qui tắc ngoài pháp luật. Chúng tôi cũng đã cắt 
giảm một cách đầy kịch tính các chi phí cho tệ hành chính quan liêu 
để gia nhập kinh doanh. Điều này không có nghĩa rằng người dân 
không quan tâm đến hoá đơn thuế của họ. Nhưng các nhà sản xuất và 
chủ cửa hiệu ngoài pháp luật — những người hoạt động với lãi góp 
mỏng như lưỡi dao cạo, tính bằng cent chứ không phải bằng đôla — 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 155 


biết rõ số học căn bản. Tất cả những cái mà chúng tôi phải làm là 
đảm bảo rang cac chi phi cua hoat dong hop phap thap hon cac chi 
phi dé sóng sot trong khu vuc ngoài pháp luát, là tao thuan loi cho 
cóng viéc giáy tờ dé hợp pháp hoá, là thật có gắng tuyên truyền 
những ưu điểm của chương trình, và sau đó là nhìn hàng trăm ngàn 
nghiệp chủ vui sướng từ bỏ khu vực ngầm. 

Ngược với sự thông thái phó bién, hoat dóng trong khu vuc ngàm 
chüng hé khóng có chi phí. Các hoat dóng kinh doanh ngoài pháp 
luật bị mệt mỏi bởi sự thiếu vắng của luật quyền sở hữu tốt và bởi 
việc liên tục phải che dau hoat dóng cua ho truóc các nha chúc trách. 
Bói vi ho khóng duoc thành láp nhu cóng ti, các nghiép chú ngoài 
pháp luát khóng thé quyén rü các nhà dàu tu bàng cách bán có phàn; 
ho khóng thé tim duoc tín dung chính thüc có lài suát tháp bói vi ho 
thám chí chàng có các dia chi hop pháp. Ho khóng thé giám rüi ro 
bằng cách tuyên bó trách nhiệm hữu hạn hoặc nhận được bảo hiểm. 
Khoản “bảo hiểm” duy nhất sẵn có cho họ là cái được cung cấp bởi 
hàng xóm của họ và sự bảo vệ mà bọn đầu gáu hoác mafia dia 
phương sẵn lòng bán cho ho. Hon thé nữa, bởi vi các nghiệp chủ 
ngoài pháp luật sống trong sự sợ hãi liên miên về sự phát hiện của 
chính quyền và sự tống tiền từ các quan chức tham những, họ buộc 
phải chia tách và ngăn chia các phương tiện sản xuất của họ ra nhiều 
địa điểm, và nhu thé hiếm khi dat được tính kinh tế nhờ qui mô. Ở 
Peru, 15 phần trăm của tổng thu nhập từ chế tác ở khu vực ngoài 
pháp luật được trả ở dạng đút lót, từ “hàng mẫu miễn phí” và “các 
món quà” đặc biệt đến toàn tiền mặt. Với một con mắt luôn luôn ngó 
xem có cảnh sát không, các nghiệp chủ ngoài pháp luật không thể 
quảng cáo công khai dé tập hợp khách hàng hoặc tién hành giao hàng 
cả lô với ít chi phí cho các khách hàng. 

Nghiên cứu của chúng tôi ở các nước mà chúng tôi đến làm việc 
đã xác nhận rằng thoát khỏi các chi phí và phiền toái của khu vực 
ngoài pháp luật thường bù đủ cho việc đóng thuế. Bất luận bạn ở 
trong hay ở ngoài lồng kính, bạn đều bị đánh thuế. Cái quyết định 
liệu bạn vẫn ở lại bên ngoài là chi phí tương đối dé được là hợp pháp. 

Quan niệm sai lầm chủ yếu khác là các bất động sản không thể 
được đăng kí một cách hợp pháp trừ khi chúng đã được đo đạc, vẽ 
bản 40, và làm hồ sơ với công nghệ thông tin bản đồ hiện đại. Điều 


156 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


này, cüng vày, may mán nhát là chi đúng một phan. Những người 
châu Âu và người Mĩ đã tìm được cách dé lập hồ sơ tất cả các bất 
động sản của họ nhiều thập kỉ trước khi các máy tính và các hệ thống 
thông tin bản đồ, GIS, được sáng chế ra. Nhu chúng ta đã thấy ở 
chương trước, suốt thế kỉ thứ mười chín việc đo đạc đất mới được 
định cư ở Hoa Kì đã tụt lại nhiều năm sau việc chuyển nhượng các 
quyền sở hữu. Ở Nhật Bản, tôi đã khảo sát hồ sơ có tại các văn phòng 
đăng kí và đã thấy một số hồ sơ tài sản đất đai đã được lập sau Chiến 
tranh Thế giới lần thứ hai sử dụng các bản đồ từ thời Edo - ba đến 
bón thé ki trước khi chup ánh tü trén khóng và các hé thóng dinh vi 
toàn càu, GPS, duoc sáng ché ra. 

Diéu này khóng có nghia ráng máy tính hién dai và các hé thóng 
thông tin bàn đồ GIS là khóng vó cüng quan trong dói vói bát ké nó 
lực nào của chính phủ dé mở hệ thống quyền sở hữu của nó cho 
những người nghèo. Cái nghĩa chính của nó là sự tư bản hoá thấp 
phó biến, việc lán chiếm đất và xây nhà cửa bat hop pháp ở khắp thé 
giới ngoài Phương Tây hắn không phải do thiếu công nghệ thông tin 
và công nghệ bản 40 hiện đại gây ra. 

Lòng kính Braudel được làm không phải bằng thuế, ban 40, và 
máy tính, mà là bằng luật. Cái ngăn hầu hết dân chúng ở các quốc gia 
đang phát triển và nguyên cộng sản không sử dụng được quyên sở 
hữu chính thức hiện đại để tạo tư bản chính là một hệ thống pháp luật 
và hành chính tồi. Bên trong lồng kính là những người ưu tú nắm giữ 
quyền sở hữu sử dụng luật được vay mượn từ Phương Tây. Bên 
ngoài lồng kính, nơi hầu hết dân chúng sống, quyền sở hữu được sử 
dụng và bảo vệ bởi đủ loại dàn xếp ngoài pháp luật bám rễ chắc vào 
sự đồng thuận phi chính thức phân tán qua những vùng rộng lớn. Các 
khế ước xã hội này là hiện thân của những hiểu biết tập thể về cách 
thức mà các thứ được sở hữu và các chủ sở hữu quan hệ với nhau ra 
sao. Tạo dựng một khế ước xã hội quốc gia về quyền sở hữu cần đến 
sự hiểu biết các quá trình tâm lí và xã hội — những niềm tin, khát 
vọng, ý định, tập quán, và các qui tắc — những cái được chứa đựng 
trong các khế ước xã hội này và sau đó dùng các công cụ mà luật 
chuyên nghiệp cung cấp dé khâu chúng lại thành một khế ước xã hội 
quôc gia chính thức. Đây cũng là cái mà các quốc gia Phương Tây đã 
đạt được chưa thật lâu lăm. 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 157 


Điểm máu chốt dé hiểu là quyền sở hữu không phải là thứ tự 
nhiên mang tính vật lí cái có thể được chụp ảnh hay vẽ bản đồ. 
Quyên sở hữu không phải là một dai lượng cơ bản cua các tài sản mà 
là sự phát biểu pháp lí của sự đồng thuận có ý nghĩa kinh tế về các tài 
sản. Luật là công cụ dé có định và thực hiện tu bản. Ó Phương Tây, 
luật ít quan tâm hơn đến biéu diễn thực tại vật lí của các toà nhà hoặc 
của bất động sản so với cung cấp một quá trình hoặc các qui tắc 
những cái sẽ cho phép xã hội rút giá trị thặng dư tiềm tàng từ các tài 
sản ấy. Quyền sở hữu tài sản không phải là bản thân các tài sản mà là 
một sự đồng thuận giữa những người dân về cách thức mà các tài sản 
ấy phải được nắm giữ, sử dụng, và chuyển nhượng thế nào. Thách 
thức ngày nay ở hầu hết các nước phi-Phương Tây không phải là đưa 
tất са đất và nhà cửa của quốc gia vào một bản 40 như nhau (điều có 
lẽ đã được tiến hành rồi) mà là tích hợp các qui ước pháp lí chính 
thức trong lồng kính với các qui ước ngoài pháp luật ở bên ngoài nó. 

Chàng có só luong do dac và vé bàn dó nào së hoàn tát уїёс này. 
Chang có khói lượng tính toán nào sé chuyển đổi các tài sản sang 
một dang mà nó cho phép chúng gia nhập các thị trường mở rộng và 
trở thành tư bản. Như chúng ta đã thấy ở Chương 3, bản thân các tài 
sản chang có ảnh hưởng gi lên ứng xử xã hội: Chúng chang tạo ra 
các khuyến khích, chúng chẳng biến ai thành người có trách nhiệm, 
chang lam cho cac hop đồng có thể được thực thi. Một cách nội tại 
các tài sản là không “thay thê nhau được: fungible” — khả năng có thể 
được chia ra, kết hợp lại, hoặc huy động cho phù hợp với bát Кё giao 
dịch nào. Tất cả các tính chất này đã nảy sinh ra từ luật quyền sở hữu 
hiện đại. Chính luật là cái bóc tách và có định tiềm năng kinh tế của 
các tải sản như một giá trị tách khỏi bản thân các tài sản vật chất và 
cho phép con người khám phá và thực hiện khả năng đó. Chính luật 
là cái kết nối các tài sản với các mạng lưới tài chính và đầu tư. Và 
chính sự biểu diễn của các tài sản được có định lại trong các tải liệu 
quyền sở hữu hợp pháp là cái cho chúng năng lực dé tạo giá tri tháng 
dư. 


Hơn sáu nươi năm trước, sử gia pháp luật lỗi lạc C. Reinold 
Noyes đã việt: 


158 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Tiền đồng trong trò chơi kinh tế ngày nay chủ yếu không phải là 
các hàng hoá vật chất và các dịch vụ thực sự những cái hầu như 
được xem xét một cách riêng biệt trong các sách giáo khoa kinh tẾ, 
mà là sự sửa soạn kĩ lưỡng của các quan hệ pháp lí cái mà chúng ta 
gọi là quyền sở hữu... Cái đã dẫn đến, bằng cách nghiên cứu sự 
phát triển của nó, hình dung sự thực xã hội như một web [mạng 
lưới] của các mối quan hệ không thể sờ thấy được - một web phụ 
của các sợi dây vô hình — những cái bao quanh và lôi cuốn cá nhân 
và do đó là những cái tő chức xã hội...Và quá trình đi đến thấu 
hiểu thé giới thực mà chúng ta sống trong đó là quá trình khách thê 
hoá các mối quan hệ này. 


Nhác lồng kính di, do уду, vé nguyén lí là mót thách thüc pháp lí. 
Trật tự pháp luật chính thống phải tương tác với các dàn xếp ngoài 
pháp luật ở bên ngoài lồng kính để tạo ra một khế ước xã hội vé 
quyền sở hữu và tư bản. Đề đạt được sự tích hợp này, tat nhiên cần 
đến nhiều ngành học khác nữa: Các nhà kinh tế phải làm cho các chỉ 
phí và các con số là đúng; các nhà qui hoạch đô thị và các nhà nông 
học phải định ra các ưu tiên; những người lập bản đồ và các nhà trắc 
địa, và các chuyên gia tin học là không thể thiếu được dé làm cho các 
hệ thống thông tin hoạt động. Nhưng. rốt cuộc, một khế ước xã hội 
quốc gia được tích hợp sẽ được cụ thé hoá chi trong các luật. Tất cả 
các ngành khác chỉ đóng một vai trò hỗ trợ. 

Liệu điều đó có nghĩa rằng các luật gia phải lãnh đạo quá trình 
tích hợp? Không! Thực hiện sự thay đổi pháp lí trọng đại là trách 
nhiệm chính trị. Có nhiều lí do cho điều này. Thứ nhất, luật nhìn 
chung liên quan tới bảo vệ các quyền sở hữu. Tuy vậy, nhiệm vụ 
thực sự ở các nước đang phát triển và nguyên cộng sản chủ yếu 
không phải là đi hoàn thiện các quyền hiện hành mà là cấp cho mọi 
người các quyền đến các quyên sở hữu — hoặc nếu bạn thích “các 
siêu quyền”. Ban cho các quyên như vậy, giải phóng nhân dân khỏi 
luật tôi, là một công việc chính trị. Thứ hai, các nhóm có quyền được 
ban cho tuy rất nhỏ nhưng đầy quyền uy — hầu hết được đại diện bởi 
các luật gia thương mại giỏi nhất đất nước — chắc sẽ phản đối thay 
đổi trừ phi họ được thuyết phục khác đi. Lôi kéo những người có 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 159 


nhiều mối quan hệ và tiền bạc theo phong trào cần đến không phải 
những nhà tư ván cam kết phục vụ khách hàng của ho mà là những 
nhà chính tri tài năng cam kết phục vụ nhân dân họ. Thứ ba, tạo ra 
một hệ thống được tích hợp không phải là việc thảo ra các luật và qui 
chế xem ra tốt trên giấy mà đúng hơn là thiết kế các tiêu chuẩn 
những cái đã bén rễ trong niềm tin của nhân dân và như thế có nhiều 
khả năng hon dé được tuân theo và thực thi. Việc tiếp xúc với những 
con người thực là một nhiệm vụ chính trị. Thứ tư, kích thích các nền 
kinh tế ngầm trở thành hợp pháp là một công việc bán hàng chính trị 
trọng đại. Các chính phủ phải thuyết phục những công dân nghèo 
hơn — những người không tin chính phủ và sống sót trên những dàn 
xếp thiển cận hạn hẹp — và một số тайа bảo vệ họ để mua một vé 
tham gia vào một trò chơi lớn hơn và bừa bãi hơn nhiều. Các chính 
phủ cũng phải thuyết phục những người cánh tả có ảnh hưởng, những 
người trong nhiều nước là gần gũi với những người dân thường, cho 
phép các cử tri của họ tạo ra tư bản là cách tốt nhất dé giúp họ. Các 
công dân ở bên trong và bên ngoài lồng kính cần chính phủ để tiến 
hành bênh vực mạnh mẽ sao cho hệ thông quyền sở hữu được thiết 
kế lại và được tích hợp là ít tốn kém, có hiệu quả hơn, và tốt hơn cho 
quốc gia so với những dàn xếp hỗn loạn hiện hành. 

Không có thành công trên các mặt trận pháp lí và chính trị này, 
chẳng quốc gia nào có thể khắc phục được chủ nghĩa phân biệt pháp 
lí giữa những người có thể tạo tư bản và những người không thê. 
Không có quyên sở hữu chính thức, bất ké họ tích tụ được nhiêu tài 
sản thế nào hoặc họ làm việc vất vả ra sao, hầu hết người dân sẽ 
không có khả năng phát đạt trong một xã hội tư bán chủ nghĩa. Họ sẽ 
tiếp tục nằm ngoài tầm ngăm của các nhà hoạch định chính sách, 
không với tới được các hồ sơ chính thống, và như vậy là vô hình về 
mặt kinh tế. 

Các chính phủ Phương Tây đã thành công trong việc nhác lồng 
kính đi, nhưng nó đã là một quá trình thất thường, không được ý 
thức, kéo dài hàng trăm năm. Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã tổng 
hợp cái, mà chúng tôi nghĩ họ đã làm đúng, thành một công thức mà 


160 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


HÌNH 6.1 


ОЧА TRINH TU BÁN HOÁ : CHUYÉN TÜ TU BÁN CHÉT SANG TU BÁN SÓNG 


A. CHIÉN LUQC KHÁM PHÁ 

A.1 Nhận diện, định vi và phân loại các tài sản ngoài pháp luật (tư bán chết) 

A.1.1 Lên những yêu cầu tuyến dung địa phương dé thâm nhập khu vực ngoài pháp luật 

A.1.2 Xác định những nguyên nhân cho tích tụ các tài sản ngoài pháp luật dé phát triển các loại hình dé dùng 
A.1.3 Định vị các khu vực kinh tế và các khu vực địa lí ở nơi các hoạt động ngoài pháp luật thịnh hành nhất 
A.2 Lượng hoá giá trị thực và tiềm năng của các tài sản ngoài pháp luật (tư bản chết) 

A.2.1 Phát triển các phương pháp phủ hợp dé ước luong giá trị của các tài sản ngoài pháp luật sử dụng thông tin hiện có trên thực địa 
A.2.2 Lập các tiêu chuẩn dé thu tháp và xử lí thông tin và xác minh kết quà 

A.2.3 Thiết lập tầm quan trọng của giá trị của các tài sản ngoài pháp luật 

A.3 Phân tích tương tác của khu vực ngoài pháp luật với phần còn lại của xã hội 

A.3.1 Tìm kiếm các mối liên kết thoả đáng giữa chính phủ và các tài sản ngoài pháp luật 

A.3.2 Tìm kiếm các mối liên kết thoả đáng giữa các doanh nghiệp hợp pháp và các tài sản ngoài pháp luật 
A.3.3 Nhận diện các quá trình nơi mà chính phủ đã giải quyết các tải sản ngoài pháp luật thành công 

А.4 Nhận diện các tiêu chuẩn ngoài pháp luật cai quản các tài sản ngoài pháp luật 


ААЛ Phát hiện và giải mà các tiêu chuẩn ngoài pháp luật xác định cách thức trong đó các quyền sở hữu được nắm giữ và thử với các 
cộng đồng ngoài pháp luật khác nhau ở trong nước 

A.5 Xác dinh các chi phí cúa tính ngoài pháp luát đối với đất nước 

A.5.1 Các chỉ phí của khu vực ngoài pháp luật 

A.5.2 Các chi phí cúa khu vuc kinh doanh hop pháp 

A.5.3 Các chi phí cúa chinh phú 


B. CHIÉN LUQC CHÍNH TRI VÀ PHÁP LÍ 

B.1 Dam bảo rằng cáp chính tri cao nhất giữ trách nhiệm đối với việc tư bản hoá của những người nghèo 

B.2 Đưa các cơ quan sẽ cho phép thay đối nhanh chóng vào hoạt động 

B.2.INhận diện các định chế khác nhau hiện tại cai quản các quyền sở hữu hoặc ảnh hưởng xấu đến khả năng của chúng để tạo giá trị gia tăng và 
liên kết chúng với quá trình tư bản hoá 

B.22 Thiét ké, xin phép cho, và dua vào hoat dóng các co quan nhüng cái sé cho phép dua nhanh nhüng thay dói trong các quá trinh khác nhau 
càn thiét cho tu Бап hoá. Néu có thé, tao ra mót tó chüc duy nhát vói mót sy uy nhiém duy nhất là tư bản hoá các tài sản và phân tán các văn 
hóng dé cung cáp các dich vu kháp dát nuóc. 

B.2.3 Đảm bảo ràng quá trinh tư bàn hoá cả kết hợp chặt chẽ những ưu tiên chính trị của chính phủ lẫn phản ánh một sự đồng thuận trong pham vi 
xã hội cái làm cho quá trình có thé thực thi dé dàng. 

B.3 Loại bỏ những thắt cỗ chai về hành chính và pháp lí 

B.3.1 Tính toán các chỉ phí của tư bản hoá các tài sản ngoài pháp luật, bao gồm: 

B.3.1.1 Những đòi hỏi vé giấy | phép ở mọi cấp 

В.3.1.2 Những đòi hỏi. về và số tiền chỉ trả cho các giấy phép này 

B.3.1.3 Số các biểu mẫu và các hồ sơ bị đòi hỏi 

B.3.1.4 Những đòi hỏi không thể thoả mãn trong thực tiễn 

B.3.1.5 Tất cả các chi phí giao dịch, ké cả thời gian trễ 

B.3.2 Loại bỏ những thắt cổ chai về hành chính và pháp lí bằng cách nhận diện và loại bỏ hoặc sửa đổi các định chế, qui chế và các tập quán 
những cái tạo ra thói quan liêu không cần thiết. 

B.4 Xây dựng sự đồng thuận giữa các khu vực hợp pháp và ngoài pháp luật 

B.4.1 Xác định các điểm ở nơi các chuẩn mực ngoài pháp luật trùng với luật sao cho có khả năng thảo ra các qui chế công nhận những bằng chứng 
của quyền sở hữu ngoài pháp luật có thể chấp nhận được với sự ủng hộ của các cộng đồng ngoài pháp luật. 

B.4.2 Đảm bảo rằng các chuẩn mực pháp lí được dự thảo, những cái bao hàm quyên sở hữu ngoài pháp luật, được thảo sao cho không làm tón hại 
đến mức độ an toàn mà trật tự pháp lí hiện hành cung cáp hiện nay cho quyền sở hữu đã được đăng kí hồ sơ đầy đủ và được kiểm soát hiệu quả dé 
nhận được sự đồng ý của khu vực hợp pháp. 

B.5 Thảo các qui chế và các thủ tục làm giảm các chỉ phí của việc giữ các tài sản một cách hợp pháp xuống dưới các chi phí giữ chúng 
ngoài pháp luật 

B.5.1 Ban hành các qui chế cần thiết cho mọi quyền sở hữu trong nước được điều chỉnh bởi một bộ luật và một tập các thủ tục nhất quán. 

B.5.2 Mở rộng định nghĩa của các bằng chứng của quyền sở hữu cho phủ hợp với qui trình mới, và củng có vào một gói có thể quản lí được về 
mặt hành chính của các qui chế và thủ tục điều chỉnh quá trình tư bản hoá. 

B.5.3 Củng cố các luật lệ rải rác vào một luật duy nhất. 

B.5.4 Phát trién các dinh ché và thủ tục cho phép tính kinh tế theo qui mô cho tat ca các hoạt động tạo thành quá trinh tạo tư bản 

B.5.5 Tạo ra một lựa chọn khả di thuận tiện và ít tốn kém cho chiếm đất và các dạng khác của chiếm hữu ngoài pháp luật. Củng cố qui trình và sự 
tôn trọng pháp luật bằng cách thiết lập những khuyến khích và phản khuyến khích nhằm khích lệ việc chuyển nhượng hợp pháp và ngăn cản việc 
chuyên nhượng bát hợp pháp [ngoài pháp luật]. 

B.5.6 Thiết kế và thực hiện các qui trình hành chính hoặc tư nhân để thay thế các quá trình pháp lí ở nơi có thể để khuyến khích giải quyết bất 
đồng trong phạm vi pháp luật. 

B.6 Tạo ra các cơ chế làm giảm các rủi ro liên quan đến đầu tư tư nhân, bao gồm sự tin cậy của các chứng thư sở hữu và khóng-thanh 
toán cho các dịch vụ công cộng 


VL SU BÍ AN CÚA ТНАТ BAI PHÁP LÍ 161 


HÌNH 6.1 (tiếp) 


QUÁ TRÌNH TƯ BẢN HOÁ : CHUYÊN TỪ TƯ BẢN CHÉT SANG TƯ BẢN SÓNG 


C. CHIẾN LƯỢC HOẠT DONG 
C.1 Thiết kế và thực hiện chiến lược hoạt động thực địa, các thủ tục, nhân sự, thiết bị, văn phòng, đào tạo và cám nang những thứ cho 
phép chính phủ để công nhận và xử lí các quyền sở hữu riêng biệt trong khu vực ngoài pháp luật 
C.1.1 Thiết kế các cơ ché để nhận được sự tham gia hàng loạt của các thành viên định cư ngoài pháp luật cho mục đích giảm các chi phí của tư 
bản hoá 
C.1.2 Tiến hành các cua đào tạo cho tó chức của các đội tư bản hoá phản ánh các loại ngoài pháp luật mà họ sẽ gặp 
C.1.3 Phát triển các cám nang giải thích cho các nhà lãnh dao và những người dinh cư ngoài pháp luật những cách mà ho có thể tham gia trong 
chọn lọc và sưu tim các bằng chứng của quyền só hữu. 
C.1.4 Chuẩn bị cho các cộng đồng ngoài pháp luật 
C.1.4.1 Nhận ra và đào tạo những người xúc tiến địa phương trong phạm vi mỗi cộng đồng 
С.1.4.2 Thực hiện một chiến dịch xúc tiến địa phương trong pham vi mỗi cộng đồng 
C.1.4.3 Giáo dục mỗi cộng đồng về các bằng chứng mà quyên sở hữu đòi hỏi 
C.1.4.4 Đào tạo các nhà lãnh đạo địa phuong dé ghi chép thông tin quyền sở hữu vào biểu mẫu đăng kí 
C.1.4.5 Nhận ra và đào tạo những người thám tra tư nhân dé xác nhận thông tin được cộng đồng thu thập 
С.1.5 Thu thập và xử lí thông tin về các tài sản vật lí 
C.1.5.1 Nhận hoặc chuẩn bị các bản 40 chỉ ra ranh giới của các miếng đất riêng lẻ (ở nơi cần thiết chuẩn bị các bản đồ số đề ghi nhận thông tin 
ranh giới) 
C.1.5.2 Tham tra các bản đồ chỉ rõ các miếng đất riêng lẻ tương ứng với thực địa 
C.1.5.3 Đưa bản đồ vào hệ thống máy tín! 
C.1.6 Thu thập và xử lí thông tin vé quyền sở hữu 
C.1.6.1 Thu thập thông tin quyền sở hữu và ghi vào các biểu mẫu 
C.1.6.2 Xác minh ràng các quyên sở hữu là hợp lệ dưới luật mới 
C.1.6.3 Đưa thông tin quyền sở hữu vào hệ thông máy tính 
С.1.6.4 Dang kí chính thức các quyền sở hữu 
C.1.6.5 Phát chứng nhận quyền sở hữu cho những người hưởng trong một buổi lễ công khai 
C.2 Thực hiện các chiến lược truyền thông dùng các phương tiện thích hợp để khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài pháp luật, sự 
“пр hộ trong cộng đồng doanh nghiệp và khu vực chính phú, sự ưng thuận giữa những người có lợi ích gan chặt với hiện trang. 
C.2.1Tién hành một chiến dịch cho mỗi loại cộng đồng trong khu vực ngoài pháp luật dé dóng vién ho tham gia vào quá trinh 
C.2.2 Nghi ra các co ché chi ró cho nhüng nguoi thu huóng cüa quá trinh tu bàn hoá rüng các tài sán cüa ho duoc báo vé bói cüng khung khó pháp 
lí như cái bảo vệ các quyền của các nhà đầu tu tư nhân cả trong nước lẫn nước ngoài. Điều này sẽ cho các chủ sở hữu lí do dé tôn trọng các hợp 
đồng được điều chỉnh bởi trật tự pháp lí 
C.2.3 Tién hành một chiến dich cho mỗi cộng đồng pháp lí các cộng đồng có thể cảm thấy bị tón thương 
С.2.4 Thiết kế các biện pháp truyền thông cho khu vực hợp pháp về những lợi ích của tư bản hoá, nhấn mạnh đến giảm rủi ro và làm rõ rằng tư 
bản hoá sẽ chẳng ảnh hưởng đến các quyền sở hữu hiện hành cũng không làm tón hại đến quyền của người thứ ba 
C.2.5 Tiến hành một chiến dịch cho các nhà chuyên môn có quyên lợi trong định nghĩa quyên sở hữu, giải thích vai trò tương lai của họ và sự dính 
líu được tăng lên trong phạm vi một khu vực hợp pháp mở rộng sau tư bản hoá. 
C3 Tái tổ chức các tó chức lưu trữ hd sơ và qui trình đăng kí dé chúng có thé hoà hợp với nhau tất cả những mô tả hữu ích về mặt kinh 
tế về các tài sản ngoài pháp luật của đất nước và tích hợp chúng vào một hệ thống máy tính có cơ só tri thức dữ liệu 
C.3.1 Cáu trúc lai tó chúc dáng kí và các luu dó công việc nội bộ của nó, đơn gián hoá qui trình đăng kí, thiết lập các đặc tả cho thông tin tự động, 
thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng, chọn và đào tạo nhân viên, và thiết lập các thủ tục để đảm bảo ràng sở đăng kí có thể xử lí 
một chương trình quốc gia tư bản hoá dé só 
C.3.2 Xây dựng các hệ thống trên cơ sở GIS đề cung cấp các tính năng phân tích không gian 
C.3.3 Thiết lập các cơ chế kiểm tra dé dám bảo rằng chi phí tham gia và các dịch vụ đăng kí là đủ hiệu quả và sinh lợi sao cho những người dùng 
của nó không có động cơ trượt lại vào ngoài pháp luật. 
C.3.4 Đưa các mô tả của những đặc điểm của các tài sản ngoài pháp luật vào các biểu mẫu được tuỳ biến, thân thiện với người dùng ở nơi chúng 
có thé được khu biệt, ghi lưu và quản lí trong một hệ thống máy tính 
C.3.5 Phân rã thông tin thường được chứa một cách truyền thống trong các chứng thư thành các phạm trù đơn giản có thể đưa vào máy tính và 
được hệ thống hoá cho tiếp cận dễ dàng, sau khi đã thực hiện việc hợp lí hoá được chuẩn y về mặt pháp lí của các thủ tục thu thập thông tin hiện 
hành. 
C.3.6 Tạo thuận tiện cho việc cập nhật thông tin máy tính về quyền sở hữu bằng cách đặt các trung tâm vào dữ liệu gần những người thụ hưởng. 
Mục đích là cắt giảm các chỉ phí vận tải và giao dịch của việc đăng kí quyền sở hữu và của việc kinh doanh liên quan đến đất đai và giữ tinh trạng 
của chúng duoch hợp pháp. 

D. CHIẾN LƯỢC THƯƠNG MẠI 
D.1 Thực hiện các cơ chế thông tin và thực thi những cái sé cho phép cung cấp: 


D.1.1 Ngân hàng/Thé cháp/Tín dung D.1.5 Các sán phám báo hiém (Hu hóng tài sán, 
D.1.2 Các dich vu cóng cóng báo hiém nhàn tho, bào hiém tín dung, siét tài 
(Dién, nuóc, nuóc thài, vién thóng) sàn, báo hiém chúng thu só hiru) 

D.1.3 Các hệ thống nhờ thu D.1.6 Các hệ thống chứng minh thư quốc gia 
(Tín dụng, thuế địa phương, thuế) D.1.7 Xây dựng nhà ở và hạ tầng 


D.1.4 Cơ sở đữ liệu/Dịch vụ thông tin D.1.8 An ninh quốc gia 


162 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


chúng tôi gọi là “quá trinh tư bán hoá”, với nó chúng tôi dang giúp 
đỡ nhiều chính phủ trên khắp thế giới. Công thức được phác hoạ 
trong Hình 6.1. Giải thích các chi tiết không phải là phần của cuốn 
sách này, nhưng những độc giả muốn một mô tả kĩ thuật của toàn bộ 
kế hoạch, được mời tham khảo hồ sơ không được công bố ở văn thư 
lưu trữ của Viện vì Tự do và Dân chủ, ILD. Trong phần còn lại của 
chương này tôi sẽ tập trung vào hai thành phần không thể thiếu được 
của công thức: thách thức pháp lí và thách thức chính trị. 


Phần I: Thách thức Pháp lí 


Cứ tình hình này, thì việc tạo ra một hệ thống quyền sở hữu được 
tích hợp trong các quốc gia phi-Phương Tây là không thé làm được. 
Những dàn xêp quyên sở hữu ngoài pháp luật bị phân tán giữa hàng 
chục, đôi khi hàng trăm cộng đồng; các quyền và những thông tin 
khác chỉ những người trong nội bộ hoặc hàng xóm biết được. Tat cả 
những dàn xép ngoài pháp luật riêng lẻ, câu thả về quyền sở hữu đặc 
trưng cho hau hết các quốc gia Thé giới Thứ ba và nguyên cộng sản 
phải được đan kết lại vào một hệ thống duy nhất mà từ đó các 
nguyên tắc chung của luật có thể được rút ra. Nói tóm lại, bao nhiêu 
khế ước xã hội “ở ngoài đó” đều phải được tích hợp vào một khế ước 
xã hội bao quát-toàn bộ. 

Việc này có thể được hoàn tất thế nào? Làm sao mà các chính phủ 
có thé tìm ra những dàn xếp ngoài pháp luật về quyền sở hữu là 
những gì? Đó chính xác đã là những câu hỏi đặt ra cho tôi bởi năm 
thành viên của nội các Indonesia. Tôi đã ở Indonesia để giới thiệu 
bản dịch sang tiếng Bahasa Indonesia của quyên sách trước của tôi, 
và họ đã nhân dịp ау mời tôi nói chuyện vé làm thé nào họ có thé tim 
ra ai sở hữu cái gì giữa 90 phần trăm dân số Indonesia những người 
sóng ở khu vực ngoài pháp luật. Sợ rằng sẽ mất những người nghe 
nếu tôi đi vào giải thích kĩ thuật kéo dài về làm sao dé cấu trúc một 
chiếc cầu giữa các khu vực hợp pháp và ngoài pháp luật, tôi đã tìm ra 
một cách khác, theo kiểu Indonesia, dé trả lời câu hỏi của ho. Trong 
cuộc đi giới thiệu sách của tôi, tôi đã bỏ ra vài ngày dé thăm Bali, 
một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế giới. Khi tôi đi tản bộ qua 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 163 


những cánh đồng lúa, tôi đã chang hé có một ý tưởng nào vé các ranh 
giới đất đai nằm ở đâu. Nhưng các con chó đã biết. Mỗi lần tôi đi qua 
từ trang trại này sang trang trại khác, một con chó khác đã sủa. 
Những con chó Indonesia có thể ngu đốt về luật chính thức, nhưng 
chúng đã tỏ ra chắc chắn về các tài sản nào mà các ông chủ của 
chúng đã kiểm soát. 

Tôi đã nói với các bộ trưởng rằng các con chó Indonesia đã có 
những thông tin co bản cần thiết dé thiết lập một hệ thống quyền sở 
hữu chính thức. Bằng cách đi lại trên các con đường trong thành phố 
của họ và ở vùng nông thôn và lắng nghe chó sủa, họ có thể dần dần 
tiến hành từ đưới lên, thông qua cây leo của những biểu diễn ngoài 
pháp luật tản mác khắp đất nước của họ, cho đến lúc họ tiếp xúc với 
khế ước xã hội đang thống trị. “À”, một trong số các bộ trưởng đáp 
lại, “Jukum Adat (luật của nhân dân)!” 

Khám phá ra “luật của nhân dân” chính là cách mà các quốc gia 
Phương Tây đã xây dựng các hệ thống quyền sở hữu chính thức của 
họ. Bất ké chính phủ nào nghiêm túc về việc tái cấu trúc các thoả 
thuận phi chính thức đang thống trị vào một khế ước xã hội quốc gia 
về quyên sở hữu cần phải lắng nghe những con chó sủa. Đề tích hợp 
tất cả các dạng của quyền sở hữu vào một hệ thống thống nhất, các 
chính phủ phải tìm ra các qui ước địa phương hoạt động thế nào và vì 
sao, và chúng thực sự mạnh đến mức nảo. 

Sự thất bại để làm như vậy là cái giải thích vì SaO Các nỗ lực quá 
khứ về thay 401 pháp luật ở các nước dang phát triển và nguyên cộng 
sản đã không hoạt động. Người ta có xu hướng nhìn “khế ước xã 
hội” như cái gì đó trừu tượng vô hình chỉ có trong đầu của các bậc 
hiền triết nhìn xa trông rộng như Locke, Hume, và Rousseau. Nhưng 
các đồng nghiệp của tôi và tôi đã phát hiện ra rằng các khế ước xã 
hội của khu vực ngoài pháp luật không phải đơn thuần là các nghĩa 
vụ xã hội được hàm ý những cái có thể được phỏng đoán từ ứng xử 
xã hội; chúng cũng là những dàn xếp những cái được những con 
người thực ghi lại bằng tư liệu một cách rõ ràng. Kết quả là, các khó 
ước xã hội ngoài pháp luật này thật sự có thể sờ mó được, và chúng 
có thé được ráp lại dé xây dựng một hệ thống quyền sở hữu và tạo tư 
bản, hệ thống sẽ được công nhận và thực thi bởi bản thân xã hội. 


164 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Chuyén tir Hé thóng Quyền sở hữu Tiền Tu bản chủ nghĩa 
sang Hệ thông Quyên sở hữu Tu ban chủ nghĩa 


Không có một hệ thống quyền sở hữu chính thức được tích hợp, một 
nền kinh tế thị trường là không thể tưởng tượng ra được. Giả như các 
quốc gia tiên tiến Phương Tây đã không tích hợp tất cả các biểu diễn 
vào một hệ thông quyền sở hữu được tiêu chuẩn hoá và dé cho tat cả 
moi người có thé tiép cán nó, thi ho dà khóng thé chuyén món hoá và 
phân công lao động dé tạo ra mang lưới thị trường được mở rộng và 
tư bản, những cái đã tạo ra sự giàu có hiện nay của họ. Tính không 
hiệu quả của các thị trường phi-Phương Tây liên quan nhiều đến sự 
manh mún của những dàn xếp quyền sở hữu của họ và việc không có 
những biểu diễn chuẩn. Sự thiếu tích hợp này giới hạn giao dịch 
không chỉ giữa khu vực hợp pháp và khu vực ngoài pháp luật mà cả 
giữa bản thân những người nghẻo nữa. Các cộng đồng ngoài pháp 
luật có trao 401 với nhau, nhưng chỉ với rất nhiều khó khăn. Họ giống 
như những đội tàu nhỏ chỉ giữ thông tin bằng cách định hướng tàu 
với sự tham khảo lẫn nhau chứ không phải tham chiếu đến một số 
chuẩn chung và khách quan, như vị trí các vì sao hoặc la bàn từ. 

Các tiêu chuẩn chung trong một bộ luật là cần thiết dé tạo ra một 
nền kinh tế thị trường hiện dai.” Nhu C. Reinold Noyes đã chi ra: 


Bản chất con người đòi hỏi sự qui củ và điều chắc chắn và đòi 
hỏi này yêu cầu rằng những phán xét thô sơ này phải nhất quán 
và như thế cho phép kết tinh lại trong những qui tắc nhất định — 
vào “bộ giáo lí này hoặc sự dự đoán được hệ thống hoá cái mà 
chúng ta gọi là luật”... Sự tiện lợi thực tế của công chúng... dẫn 
đến những nỗ lực tái din déu dán dé hé thóng hoá các bó luát. 
Su đòi hỏi luật hoá là một đòi hỏi của nhân dân dé được giải 
phóng khỏi sự bí án và bát trắc của luật bát thành văn hoặc thậm 
chí của luật án lệ." 


Tiến hành quá độ từ hoàn cảnh mà người dân đã dựa trên sự đa 
dạng của các tập quán ngoài pháp luật được thiết lập rồi bởi sự thoả 
thuận lẫn nhau, sang một hệ thống pháp lí được luật hoá là một thách 
thức gây nản lòng. Như chúng ta đã thấy, đây là cái mà các quốc gia 
Phương Tây đã phải làm để chuyên từ “những phán xử thô sơ” tiền 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 165 


tư bán chủ nghĩa sang những bộ luật duoc hệ thống hoá. Đó là cách 
họ đã nhắc lông kính đi ra sao. Tuy vậy, cho đù các quốc gia ay da 
thành công đến thé nào, ho đã không luôn luôn ý thức được cái mà 
họ đã làm và đã chang dé lai mót ké hoach ró rang nào. Ngay cả ở 
Anh, háo hüc dé mó róng nhüng loi ích cüa Cách mang Cóng 
nghiép, các nó luc cái cách dà trài qua hàu nhu tron mót thé ki (tü 
1829 dén 1925) truóc khi chính phú dà ó vào vi thé dé dám bào chác 
chán rằng các bát động sản có thé được ghi chép hồ sơ một cách tập 
trung và được chuyền nhượng một cách dé dang. John C. Payne tóm 
tắt về cải cách quyền sở hữu đã khó khăn và thất thường ra sao đối 
với nước Anh: 


Rất nhiều luật đã được thông qua, và luật quyền sở hữu Anh đã 
được thay đổi từ ngọn tới góc. Phần lớn của cuộc cải cách này đã 
là ngẫu hứng đột xuất, và ta có cảm tưởng rằng những người lãnh 
đạo phong trào đã không phải lúc nào cũng có ý tưởng rõ ràng về 
cái mà họ đang làm hoặc vì sao họ lại tién hành làm. Luật đất dai 
Anh đã trở thành kĩ thuật đến mức và đã được tăng thêm lên qua 
hàng thế kỉ nhiều đến mức nhiệm vụ phải tỏ ra lúc ban đầu là lớn 
đến choáng ngợp. Sự khó khăn đã là có quá nhiều chỉ tiết phải chú 
ý tới đến mức đã thật khó tìm ra được trọng tâm của vấn đề. Như 
thế những nhà cải cách Anh đã bắt đầu tìm ra chúng với tất cả 
thiện ý nhưng với nhiều sức lực hơn là sự sáng rõ của khái niệm. 
Về tầm dài hạn họ đã làm tốt công việc của mình, nhưng họ đã tốn 
cả một thế kỉ dé làm việc йу, và giữa chừng ho đã thử bao nhiêu thí 
nghiệm một cách không thành công và đã buộc phải chấp nhận 
nhiều thoả hiệp." 


Sự Thất bại của Luật Bắt buộc 


Có thể giả thiết rằng ngày nay sẽ tương đối dễ cho các quốc gia đang 
phát triển và nguyên cộng sản dé nhác những lồng kính di. Rốt cuộc 
thì quyền tiếp cận phổ quát đến quyền sở hữu bây giờ đã được công 


166 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


nhàn bói gàn nhu moi hiến pháp quốc. gia trên thế giới và bởi nhiều 
hiệp định quoc tế. Các chương trình dé cấp quyền sở hữu cho những 
người nghèo tồn tại ở hầu như tất cả các nước đang phát triển và 
nguyên cộng sản. Trong khi các nhà cải cách Phương Tây ở thế kỉ 
mười tám và mười chín đã gặp phải sự kháng cự trí tuệ và đạo đức 
rộng rãi chóng lai phán chia các quyền sở hữu chính thức, tiếp cận 
đến quyền sở hữu ngày nay được coi là một bộ phận và một phần của 
những quyên căn bản của loài người. Một dai rộng của các hiệp ước 
quốc tế đương thời, từ Tuyên bố Phổ quát về Nhân Quyền năm 1948 
và sách giáo lí van đáp của Nhà thờ Thiên chúa Giáo đến Thoả ước 
thứ 169 của Liên đoàn Lao động Quốc tế (ILO) năm 1989 về Người 
Bản xứ và Bộ lạc ở các Nước Độc lập, đều nhấn mạnh đến quyền sở 
hữu như một quyền con người cơ bản và ón định. Ó những mức độ 
khác nhau, các toà án và các luật khắp thế giới đều xem quyền này 
như một nguyên tắc pháp lí quan trọng. Phong tục lâu đời của quân 
đội xâm chiêm đi chiếm đoạt tài sản đã bị câm dứt khoát bởi Hiệp 
định Quốc tế Hague năm 1899. Luật quốc tế như Vậy coi các quyên 
sở hữu của các cá nhân là thiêng liêng hơn các quyên tự chủ của các 
quốc gia, qui định rằng thậm chí nếu các chính phủ mất đất, thì các 
chủ sở hữu ở chính những lãnh thổ ấy sẽ không mắt đất của họ. 

Hoa Kì, Canada, Nhật Bản, và Châu Âu — hai mươi lăm quốc gia 
đã phát triển trên thé giới — đã thịnh vượng nhiều hơn nhiều các nước 
không có các hệ thống quyền sở hữu chính thức được tích hợp, có thê 
tiếp cận được của mình đến mức ngày nay chẳng ai đi kiến nghị một 
cách nghiêm túc các giải pháp kinh tế những giải pháp coi thường sự 
cần thiết của quyền sở hữu chính thức. Đó là lí do vì sao hầu hết các 
quốc gia đang phát triển và nguyên cộng sản ngày nay công nhận 
nguyên tắc tiếp cận phó quát đến các quyên sở hữu như một sự cần 
thiết chính trị cũng như một thành phần ngầm định của các chương 
trình kinh tế vĩ mô và cải cách thị trường của họ. 

Chủ ý chính trị để hợp pháp hoá các tài sản của những người 
nghèo đã được tôn thờ trong luật Mĩ Latin gần hai thế kỉ nay. Hiến 
pháp đầu tiên của Peru, được viết năm 1824, đúng hai năm sau độc 
lập khỏi Tây Ban Nha, đã tuyên bố rõ ràng rằng những người nghèo, 
khi đó hầu hết là thổ dân Peru, là chủ hợp pháp của đất của mình.Tuy 
nhiên khi trở nên hiển nhiên là các tầng lớp ưu tú của Peru đã dần 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 167 


dàn tước quyén chiếm hữu của những người nghèo bản xứ, thi chính 
phủ đã ban hành trong nhiều năm một loạt các luật tái kháng định ý 
định của hién pháp Peru. Chang cái nào trong số đó hoạt động cả. 
Những người bản xứ đã nhận được chế độ xác nhận chung răng các 
tài sản của họ là của họ một cách hợp pháp. Cái mà họ đã không 
nhận được là các cơ chế cho phép họ có định các quyền về kinh tế 
của các tài sản của họ trong những biểu diễn được pháp luật bảo vệ. 

Lí do bây giờ thật rất rõ: Ở Peru (và nhiều nước ngoài-Phương 
Tây), các thủ tục pháp lí để tạo ra quyền sở hữu chính thức không 
được hướng tới dé xử lí các bằng chứng ngoài pháp luật của quyên 
sở hữu những cái thiếu bất Кё chuỗi mắt xích nào của chứng thư sở 
hữu — những cái, tất nhiên, là loại bằng chứng duy nhất mà những 
người nghèo có được. Luật hiện hành cũng chẳng thé theo dõi và ghi 
chép lại những thay đổi tiếp theo trong chứng thư sở hữu của một tài 
sản khi các giao dịch tiếp tục thay đổi các mối quan hệ sở hữu với 
thời gian. Như chúng ta đã thấy ở Chương 2, ngày nay, trong các 
điều kiện đốt nhất, với các bản đồ hiện đại, máy tính, và các tổ chức 
nhân quyền đứng cạnh, và với tất cả ý định tốt nhất trên đời, các thủ 
thục để ghi chép các chứng thư sở hữu và những thay đổi đối với 
chúng có thê tốn mất hai mươi năm. Từ những chứng cớ mà chúng 
tôi đã khám phá ra, dường như những thổ dân Peru ở thé kỉ mười 
chin đã đối mặt với những sự chậm trễ không khá hơn và có lẽ tồi 
hơn. Đối với người dân đứng trước những trở ngại như vậy, thì việc 
tạo ra các qui tác ngoài pháp luật dé bảo vệ các tài sản của họ đã là 
việc hợp lí duy nhất dé làm. 

Khi đã trở nên rõ ràng rằng các luật bắt buộc đã không giúp những 
người dân bản xứ Peru cụ thể hoá các quyền của họ, giới ưu tú kinh 
té đã lại hành động nhanh chóng, tưởng tượng ra các mánh khoé và 
mưu mẹo mới dé lách chủ ý của các luật. Ở nơi các chứng thư sở hữu 
chính thống không tồn tại, những người có mối quan hệ tốt và các 
luật sư của họ bắt đầu sáng chế ra chúng, làm lại các chứng cớ hồ sơ 
và khiến các nhà chức trách địa phương và công chứng cấp các 
chứng thu sở hữu hop pháp có lợi cho họ (títulos supletorios, như 
chúng được gọi). Một lân nữa giới ưu tú lại tước đoạt quyền chiếm 
hữu của những người bản xứ Peru hoặc buộc họ bán với giá ré. 
Chính phủ, thay cho việc khảo sát vì sao mà những người nghèo đã 


168 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


không có khả nàng sử dung luật một cách hữu hiệu, lai đã giả thiết 
rằng luật không có vấn đề mà vấn đề là những người nghèo là thấp 
kém một cách có hữu. Như thế thay cho việc cải thiện luật, họ lại đã 
kéo một số người nghèo ra và xây dựng những bức tường lửa xung 
quanh đất của họ. Năm 1924, Peru đã ban hành một luật chính dé bảo 
vệ thổ dân khỏi các thủ đoạn mánh khoé pháp lí tiếp nữa bằng cách 
dồn hàng ngàn người thé dán vào các cóng dóng nóng nghiép nóng 
thôn ở noi chuyên nhượng các quyền vé đất dà bị cám một cách dứt 
khoát. Trong cách bảo vệ thổ dân khỏi giới ưu tú có mưu đồ và mánh 
khoé lừa bip, thì họ, mặc dù không chủ ý, cũng đã tước đoạt các công 
cụ cơ bản của thé dân dé tạo tư bản. 

Các vùng đất này, tuy vậy, chỉ có thé chứa một phần nhỏ của dân 
cư thé dân. Vào cuối „сас năm 1960 va đầu các năm 1970, đa số 
những người còn lại van dé bi tón thuong va bat hanh va, vi vay, la 
một giai tang bat ón tiềm tàng, đặc biệt VỚI su nổi lên đột ngột của 
các phong trào cánh tả manh và được tổ chức tốt. Dé tháo ngòi nó 
của mối đe doạ mới này, chính phủ Peru, giống như các chính phủ 
của nhiều nước Thế giới Thứ ba, đã tiến hành các chương trình cải 
cách nông nghiệp chiếm đoạt hàng loạt đất từ các trang trại lớn và 
các trại chăn nuôi (haciendas) дё lập ra hơn sáu trăm hợp tác xã nông 
nghiệp do chính phủ quản lí cho những người nông dân. Lại một lần 
nữa mục đích là cao thượng: đảm bảo chắc chắn rằng những người 
thô dân có tiếp cận đến bất động sản. Cái thậm chí làm cho các nỗ 
lực này thành thất bại là nhiều người dân bản xứ đã không thích làm 
việc ở trong các bộ máy quan liêu được áp đặt. Họ phá vỡ các hợp 
tác xã thành các miếng đất tư nhỏ hơn và quay lại các dàn xếp ngoài 
pháp luật quen thuộc hon và mềm déo hon dé bảo vệ các quyên mới 
được thiết lập của họ. Cái mà chính phủ đã không tính đến là khi 
người dân cuôi cùng kiếm được tài sản, họ có ý tưởng riêng của mình 
vë sử dụng và chuyên nhượng nó ra sao. Nếu hệ thống pháp lí không 
tạo thuận tiện cho các nhu câu và khát vọng của nhân dân, thì họ sẽ 
thoát hàng loạt ra khỏi hệ thống. 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 169 


Lich sử Peru cung cấp một bài hoc quan trong cho những nhà cái 
cách thuộc moi loai chính kiến. Các chương trình của chính phủ cấp 
đất đai cho những người nghèo đã đều thất bại trong suốt 150 năm 
bất luận họ thiên theo cánh hữu (các quyền sở hữu tư nhân thông qua 
luật bắt buộc) hoặc cánh tả (bảo vệ dat của những người nghéo trong 
các hợp tác xã do chính phủ điều hành). Các chương trình hành động 
chính trị méo mó về “tả đối lập với hữu” nhìn chung chẳng liên quan 
gì tới các nhu cầu của hầu hết người dân ở các nước đang phát triển. 
Những người dân này thoát ra khỏi luật không phải bởi vì luật đã tu 
nhân hoá hoặc tập thé hoá họ, mà đơn giản là bởi vì luật không đề 
cập cái mà họ muốn. Những mong muốn của họ có thê thay đôi. Đôi 
khi họ cần kết hợp các quyên sở hữu của mình và đôi khi họ cần chia 
chúng ra. Nếu luật không giúp họ, thì họ sẽ tự giúp mình ở bên ngoài 
luật. Cái đặc trung cho những kẻ thù của quyền sở hữu và tạo tư bản 
ở các nước đang phát triển và nguyên cộng sản không phải là liệu họ 
theo cánh tả hay cánh hữu, mà là phải chăng họ là những người bạn 
của hiện trạng. Các chính phủ ở các nước đang phát triển cần phải 
cham dứt vương van với những định kiến của những người Phương 
Tây lo âu về sự tàn bạo của việc khoanh vùng và tạo quyên sở hữu ở 
Anh Quốc hàng thế kỉ trước hoặc sự chiếm đoạt vây máu những 
người tổ dân Mĩ ở khắp Bắc Mĩ. Những món nợ đạo đức ấy phải 
được trả ở Phương Tây, chứ không phải ở nước ngoài. Cái mà các 
chính phủ ở các nước đang phát triển phải làm là lắng nghe những 
con chó sủa ở các cộng đồng riêng của họ và tìm ra cái mà luật của 
họ phải tuyên bó. Chỉ khi đó người dân sẽ cham dứt sóng ngoài pháp 
luật. 

Luật chính thức ngày càng mát tính hop pháp của nó do người dân 
tiép tuc tao quyén só hüu ngoài tầm với của nó. Số liệu của chúng tôi 
từ nước ngoài đã chi ra rằng từ các năm 1960 đến các năm 1990, khu 
vực ngoài pháp luật đã tăng lên lớn hơn không chỉ ở Peru mà cả ở 
các quóc gia dang phát triển và nguyên cộng sản khác. Đoán chừng 
là sự thất bại của luật bắt buộc đã không chỉ là một hiện tượng của 
Peru, năm 1994 tôi đã tụ tập một nhóm nghiên cứu đặc biệt dé tìm 
xem nếu trong ba mươi năm qua các tó chức tài chính quốc tế đã báo 
cáo thực hiện bát ké chương trinh “chính thúc hoá, hình thức hoá” 
nào thành công và hàng loạt không ở Thế giới Thứ ba — một chương 


170 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


trình trong đó tất cả các tài sản được biéu diễn một cách thích hợp và 
được tích hợp vào một hệ thống dë tạo tư bản. Bất chấp hàng tháng 
trời xem xét sàng lọc có phương pháp các hồ sơ của Bộ Ngân khó 
Hoa Kì và các tổ chức quôc tế, chúng tôi chăng tìm thấy gi thậm chí 
có một chút xíu giống với thành công của các quốc gia tiên tiến. 

Cái mà chúng tôi thực đã tìm thây là trong vòng bốn thập kỉ qua 
nhiều chính phủ đã bắt đầu nhiều chương trình như vậy bằng cách 
dành riêng hàng tỉ đôla đề tài trợ cho hàng loạt hoạt động liên quan 
đến quyền sở hữu như đo đạc, vẽ bản đồ, và các hệ thống hồ sơ tin 
học hoá. Các đề án này có hai nét đặc trưng chung: Một só luong dác 
biệt nhiều của chúng bi bó dó sớm do kết quà kém (“rất nhiều bản đồ 
và máy tính, nhưng ít chủ sở hữu chính thức mới” một giám đốc đề 
án chính phủ đã báo cáo ở Brazil); và với ngoại lệ của một số chương 
trình cấp giấy chứng nhận đất dai nông thôn ở Thái Lan, chang nó 
lực nào trong sô những nỗ lực này đã thành công trong việc chuyên 
các tài sản ngoài pháp luật thành các tài sản hợp pháp. Chúng tôi 
chắc chắn chẳng tìm thấy bằng chứng nào rằng các tài sản được 
chuyền thành tư bản. 

Phải chăng như thế bởi vì các chính phủ đã không quan tâm thực 
sự? Chắc hàn là không. Ó Peru, thí dụ, chính phủ đã có thử hình thức 
hoá, chính thức hoá quyền sở hữu ít nhất hai mươi hai lần trong bốn 
trăm năm kë từ khi Tây Ban Nha xâm chiếm. Tỉ lệ thành công của 
họ: zêrô, một con só khóng! Chúng 101 dà hói các nhà chúc trách cáp 
quyền sở hữu của các nước đang phát triển khác và đã nhận được 
những trả lời tương tự: Các chương trình lớn đã thất bại hoặc đã chỉ 
có một tác động không đáng Кё. Lại một lần nữa, và rất có ý nghĩa, 
chẳng ai mà chúng tôi đã trò chuyện với ở các nước ấy có thê nhận là 
đã có số lượng đáng ké của các chứng thư quyền sở hữu đã được cấp 
có thé thay thế lẫn nhau và được có định theo cách dé trở thành một 
phần của một mạng lưới được tích hợp ở nơi sự tạo thành tư bản có 
thể xảy ra. 


Băng chứng là quá mạnh, quá áp đảo: Bât luận các quôc gia đang 
phát triên và nguyên cộng sản đã nỗ lực đên thê nào, bât kê chủ ý của 
họ tót дёп đâu, уап còn khoảng cách không lô giữa cái mà luật bát 


VI. SU BÍ АМ CUA ТНАТ BAI PHÁP LÍ 171 


buộc đòi hỏi và cái cần phải làm dé cho luật hoạt động. Luật bát buộc 
là chưa đủ. Nhu Andrzej Rapaczynski đã chỉ ra: 


Quan điểm rằng đơn giản lập ra một chế độ pháp lí thích hợp sẽ 
thiết lập một tập các quyền sở hữu những cái có thể ủng hộ một 
hệ thống kinh tế hiện đại là hết sức khó tin, bởi vì hầu hết các 
quyền sở hữu chỉ có thé thực thi một cách không đáng kể bởi hệ 
thông pháp luật. Cốt lõi của thé chế quyền sở hữu là một van dé 
của các tập quán xã hội và kinh tế không bị nghi ngờ và chủ yếu 
vô thức, những cái phải có nguồn gốc trong những tiến triển phi- 
luật pháp. Đây là vấn đề Hobbesian cũ: khi hầu hết mọi người 
tuân thủ luật, chính phủ có thể thực thi luật một cách hữu hiệu và 
[tương đối] rẻ chống lại số ít cá nhân vi phạm luật. Nhưng khi sự 
tuân thủ luật bị vi phạm ở mức độ đủ lớn, không nhà chức trách 
nào là đủ mạnh đề kiểm soát tất cả mọi người. Trong tình trạng 
như vậy, với sự thực thi trở thành ngày càng kém hiệu quả, các 
cá nhân có một khuyến khích để theo đuôi những lợi ích riêng 
của mình, bất chấp bất Кё các ràng buộc trên giấy nào." 


Suốt lịch sử gần đây, các nước đang phát triển và nguyên cộng sản 
đã không thiếu ý chí chính trị, ngân sách, các tuyên bố quốc tế, "hoặc 
luật bắt buộc được thảo ra với mục đích rõ ràng để cấp các quyền tài 
sản cho đại đa số công dân. Vấn đề là khi các chính phủ bắt đầu đảm 
bảo các quyền sở hữu của những người nghèo, thì họ ứng xử giả như 
ho du hành ở nơi có một chân không vé quyền sở hữu, giả như họ 
đáp xuống mặt trăng. Họ cho răng tat cả cái mà họ phải làm là lap 
dày chân không quyền sở hữu này bang luật bắt buộc. Trong hau hết 
các trường hợp, tuy vậy, không có chân không. Người dân đã nắm 
giữ một khói lượng tài sản không 16 thông qua những dàn xếp ngoài 
pháp luật. Mặc dù các tài sản của những người nghèo có thể nằm 
ngoài luật chính thống, các quyền của họ đối với các tài sản ấy tuy 
thế được điều chỉnh bởi các khế ước xã hội do chính họ làm ra. Và 
khi luật bắt buộc không hợp với các qui ước ngoài pháp luật này, các 
bên của các qui ước ấy sẽ bực tức và từ chối sự xâm nhập [của luật 
bắt buộc]. 


172 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Dé Luật Bén ré vào Khê ước Xã hội 


Các khé ước xã hội về quyền sở hữu làm cơ sở cho hau như tất cả các 
hệ thống quyền sở hữu và là phần của thực tại ở mọi nước, ngay cả ở 
Hoa Ki ngày nay.” Nhu Richard Posner nhắc nhở chúng ta, quyền sở 
hữu được xây dựng mang tính xã hội.” Điều này có nghĩa là những 
dàn xếp quyền sở hữu hoạt động tốt nhất khi người dân đã tạo ra một 
sự đồng thuận về quyền sở hữu của các tài sản và các qui tắc cai 
quản việc sử dụng và chuyên nhượng chúng. Bên ngoài Phương Tây, 
các khế ước xã hội thịnh hành có lí do chính đáng của nó: Chúng 
được sử dụng tốt hơn nhiều so với luật chính thức để xây dựng sự 
đồng thuận thực sự giữa những người dân về việc các tài sản của họ 
phải được cai quản ra sao. Bất ké có gắng nào dé tạo ra một hệ thống 
quyền sở hữu thống nhất mà không tính đến các khế ước tập thể, 
những cái trụ đỡ cho những dàn xêp quyên. sở hữu hiện hành, sẽ đâm 
sâm vảo chính gốc rễ của các quyên mà hầu hết người dân dựa vào 
để nắm giữ tài các sản của họ. Các nỗ lực để cải cách các quyền sở 
hữu thất bại bởi vì các quan chức chịu trách nhiệm soạn thảo các qui 
tắc pháp luật mới không nhận ra rằng hầu hết các công dân có các qui 
tắc riêng được thiết lập một cách vững chắc của họ bởi các khế ước 
xã hội. 

Quan niệm rằng các khế ước xã hội làm nền tảng cho các luật 
thành công truy nguyên suốt về đến tận Plato, người đã nghĩ rằng sự 
hợp pháp phải dựa trên một loại khế ước xã hội nào đó. Ngay cả 
Immaunel Kant, trong phát biểu của mình chống lại Locke, đã viết 
rằng một khế ước xã hội phải có trước quyền sở hữu thực; tất cả các 
quyền sở hữu xuất phát từ sự công nhận xã hội về tính hợp pháp của 
một yêu sách. Dé là hợp pháp, một quyền không nhất thiết phải được 
định nghĩa bằng luật chính thức; một nhóm người ủng hộ mạnh mẽ 
một qui ước cá biệt nào đó là đủ dé nó có thé được xác nhận như một 
quyền và được bảo vệ chống lại luật chính thức. 

Đó là lí do vì sao luật quyền sở hữu và các chứng thư sở hữu được 
áp đặt mà không tham khảo các khế ước xã hội hiện hành lại liên lục 
thất bại: Chúng thiếu tính hợp pháp. Để nhận được tính hợp pháp, 
chúng phải kết nối với các khế ước xã hội ngoài pháp luật những cái 
xác định các quyền sở hữu hiện hành. Vấn dé, tất nhiên, là những khế 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 173 


ước xã hội này tan mác khắp hang trăm quyền phán xử ngoài pháp 
luật nằm rải rác ở các làng mạc và vùng lân cận thành phó. Cách có 
hệ thống duy nhất dé tích hợp những khế ước xã hội này vào một hệ 
thống quyền sở hữu chính thức là xây dựng một cơ câu pháp lí và 
chính tri, một chiếc cầu, nếu bạn muốn, móc níu rất khéo vào những 
dàn xếp ngoài pháp luật riêng của người dân, sao cho họ vui lòng đi 
qua nó để bước vào khế ước xã hội chính thức, mới, và bao trùm toàn 
diện này. Nhưng chiếc cầu này phải vững chắc đến mức nó không 
thể gãy và xua mọi người chạy tán loạn trở lại với những dàn xếp 
ngoài pháp luật, một chiếc cầu rộng đến mức chăng ai rơi khỏi nó. 
Đó là cách, qua hàng trăm năm, Phương Tây đã làm. Harold Berman 
nhắc nhở chúng ta: 


Việc hệ thống hoá luật trong phạm vi các cộng đồng khác nhau.. 
đã có thê chỉ bởi vì trước đó đã hình thành một cơ cau phi chinh 
thức vé các quan hé pháp li ở các cộng đồng ấy rồi...Truyền 
thống pháp lí Phương Tây đã phát sinh ra, trong quá khứ, từ cơ 
câu của các môi quan hệ qua lại vê xã hội và kinh tế trong phạm 
vi và giữa các nhóm trong dân chúng. Các hình mẫu ứng xử của 
mối tương quan thu được các kích cỡ, chiều chuẩn tắc: việc sử 
dụng đã chuyền thành thói quen... và phong tục chuyên thành 
luật. 


Xây dựng một chiếc cầu pháp lí và chính trị từ các khế ước xã hội 
nằm rải rác trong dân chúng vào một luật quốc gia là cái Eugen 
Huber đã làm ở Thuy Sĩ vào giao điểm của thế kỉ hai mươi. Huber đã 
chỉnh sửa các học thuyết Roman của luật Thuy Sĩ cho phù hợp với 
các tập quán, qui tắc, và cách ứng xử tản mác khắp các thành phó, thị 
trần, và trang trại của đất nước ông. Ông đã tập hợp. tất cả các qui 
ước về quyền sở hữu vào một luật đảm bảo các quyên và nghĩa vụ 
của người dân sống phù hợp với các tiêu chuẩn địa phương những cái 
mà họ đã quen thuộc. Huber đã thích trích dẫn một ngạn ngữ Đức có, 
“Das Gesetz muss aus dem Gedanken des Volkes gesprochensein", 
duoc phóng dich là, “Luật phải đến từ kí ức cửa miệng của nhân 
dân”. Luật Mĩ, như chúng ta đã thấy ở Chương 5, cũng tôn trọng như 


174 SU BÍ АМ CÚA TU BÁN 


thé đối với các khế ước xã hội hiện hành. Sức manh của nó đã không 
phải là giáo lí hoặc sự nhất quán chuyên nghiệp vốn có mà là sự hữu 
dung cüa nó trong tay các nhà chüc trách, nhüng nguói dà muón 
chuyén các tài sán chua duoc phát triển thành các tài sản có hiệu quả. 

Quá độ chuyên tiếp từ các quan hệ ngoài pháp luật sang quyền sở 
hữu chính thức thống nhất ở các quốc gia tiên tiến đã không được 
xây bằng không khí loãng. Việc hệ thống hoá các luật, những cái trụ 
đỡ cho các hệ thống quyền sở hữu hiện dai, đã là có thé chỉ bởi vi các 
nhà chức trách đã cho phép các mối quan hệ ngoài pháp luật đã tồn 
tại trước giữa các nhóm dân chúng đôi lúc thay thế cho các luật chính 
thức: “Luật phát sinh cả từ 4401 lên từ các cơ cấu và tập quán của 
toàn xã hội”, Berman viết, “và cả từ trên xuống từ các chính sách và 
các giá trị của những người cai trị xã hội. Luật giúp tích hợp cả hai”. š 

Bàng cách làm cho luát quyén só hüu chính thúc bén ré vào các 
khé uóc xà hói nhüng cái mà nguói dán dà cam két rói, các chính 
phủ Phuong Тау dà dat được sự cháp nhận rộng rãi của dân chúng 
cần thiết để vượt qua bất kë sự kháng cự nào. Kết quả là một hệ 
thống pháp luật cho quyền sở hữu. Khi hệ thống ấy đã có, họ đã có 
khả năng bắt đầu tích hợp các quy ước tản mác vào một khế ước xã 
hội quốc gia. Và ở nơi một thời chỉ có chủ ngôi nhà và hàng xóm của 
anh ta mới có thể xác nhận phải chăng ngôi nhà thuộc vé anh ta, với 
sự hiện diện của quyền sở hữu chính thức са quốc gia đã biết anh ta 
là chủ. Các chứng thư quyền sở hữu chính thức đã cho phép người 
dân di chuyển những thành quả lao động của họ từ một dải hẹp của 
sự hợp thức hoá sang dải của một thị trường rộng mở. Các quôc gia 
Phương Tây như thé đã bồ trí thiết bị năng lượng dé cấp nguồn cho 
một thị trường hiện đại và hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

Chuyên sự công nhận quyền sở hữu từ các dàn xếp địa phương 
sang một trật tự lớn hơn của các mối quan hệ kinh tế và xã hội đã 
làm cho cuộc sống và công việc kinh doanh dễ dàng hơn nhiều. 
Người dân không còn phải dựa vào làm chính trị thiển cận phiền toái 
dë bảo vệ các quyền của họ đối với các tài sản. Quyền sở hữu chính 
thức đã giải phóng họ khỏi những dàn xếp địa phương tốn kém thời 
gian vốn gắn với các xã hội đóng kín. Bây giờ họ có thé kiểm soát 
các tài sán cüa minh. Thám chí tót hon, vói các biéu dién thoà dáng 
trong tay, ho có thé tập trung vào khả năng kinh tế từ các tài sản của 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 175 


minh. Và bói vi bát dóng sán và doanh nghiép cüa ho báy gió có thé 
duoc dinh vi dé dàng và được nhận diện trên toàn quốc, những người 
chủ mất sự ân danh của mình và trở nên có trách nhiệm giải trình. 
Dần dàn, các cơ chế này của quyền sở hữu hợp pháp làm cho các thị 
trường mở rộng và việc tao tư bản với 80 lượng không lồ người tham 
gia trở thành hiện thực. 


Tính Vững chắc của các Khê ước Xã hội Tiên Tu bản 


Các khế ước xã hội ngoài pháp luật đang thịnh hành ở các nước đang 
phát triển ngày nay là một nền tảng đủ vững đề tạo ra luật chính 
thức? Không nghi ngờ gì. Có cả núi bằng chứng rằng các quan chức 
chính phủ đông ý theo các КЪ ước xã hội ngoài pháp luật một cách 
ngầm định hoặc rõ ràng khi họ hoạt động trong khu vực tư bản hoá 
thấp. Các báo cáo của các tổ chức tài trợ quốc tế dẫn chiếu liên tục, 
mặc dầu một cách quanh co, đến các qui ước ngoài pháp luật. Làm 
thế nào các chính phủ đã phát triển các dự án nông nghiệp và đô thị 
trong các khu vực nghèo nhất của đất nước họ mà không đi đến thoả 
thuận với các tổ chức hưởng lợi ngoài pháp luật? Sự thực là các 
chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế giúp các khu định cư 
chiếm đất sử dụng các dịch vụ công cộng (đường sá, điện, nước, và 
trường học), bất chấp luật quyền sở hữu, là một sự công nhận ngầm 
định của những dàn xếp quyên sở hữu ngoài pháp luật. Như Robert 
Cooter và Thomas Ulen đã lưu ý, “các điều khoản [của các quyền sở 
hữu] thường là có hiệu lực hơn khi người dân đồng ý với chúng so 
với khi nhà làm luật áp đặt chúng”. 

Các khế ước xã hội ngoài pháp luật dựa trên một tó hop cua các 
tập quán, những tuy hứng nhất thời, và các qui tác được vay mượn có 
chọn lọc từ hệ thống pháp luật chính thống. Do thiếu vắng sự bảo vệ 
pháp lí từ nhà nước ở hầu hết các quốc gia đang phát triển, chính luật 
ngoài pháp luật là cái điều chỉnh các tài sản của hầu hết công dân. 
Điều này có thé nghe như nghịch tai hoặc thậm chí có tính phá hoại 
đối với các độc giả Phương Tây những người đi đến tin rằng chỉ có 


176 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


mót luát dé tuán theo. Nhung kinh nghiệm thám viéng và làm viéc 
cüa tói ó hàng chuc quóc gia dang phát triển đã làm rõ cho tôi rằng 
các luật hợp pháp và ngoài pháp luật cùng tồn tại ở tất cả các quốc 
gia áy. Như Margaret Gruter diễn đạt một cách súc tích: 


Luật không... đơn thuần là một tập của các qui tắc được nói ra, 
viết ra hoặc được hình thức hoá, cái mà người dân tuân theo một 
cách mù quáng. Thay vào đó, luật biểu diễn sự hình thức hoá của 
các qui tắc ứng xử, mà một tỉ lệ cao dân chúng đồng M về chúng, 
những cái phản ánh các thiên hướng ứng xử và cung câp những lợi 
ích tiềm tàng cho những người tuân theo chúng. (Khi người dân 
không nhận ra hoặc không tin vào những lợi ích tiềm tàng này, thì 
các luật thường bị coi nhẹ hoặc không được tuân theo). ' 


Một học giả về pháp luật đã lưu ý rằng “sự tín nhiệm hiện đại [của 
Phương Tây] vào chính phủ để làm luật và thiết lập trật tự không 
phải là tiêu chuẩn lich sir". Các luật khác nhau trong phạm vi một 
quốc gia chăng phải là gì mới. Đa nguyên pháp lí đã cai trị Châu Âu 
lục địa cho đến khi luật Roman [La Mà] duoc tái phát hiện ra ở các 
thé ki mười ba và mười bón và tất cả các chiều hướng luật đã dàn dàn 
được đưa vào một hệ thống được phối hợp. 

Vậy thì chúng ta chang cần ngạc nhiên dé thay rằng các hoạt động 
ngoài pháp luật ở các nước đang phát triển và nguyên cộng sản hiếm 
khi bừa bãi. Trong quá trình cấp chứng thư quyền sở hữu chính thức 
cho hàng trăm ngàn chủ gia đình và chủ doanh nghiệp ở Peru, tổ 
chức của tôi đã chẳng bao giờ thấy một nhóm ngoài pháp luật không 
tuân thủ với các qui tắc đồng thuận được thiết kế tốt. Mỗi lần chúng 
tôi đi thăm một khu vực được tư bản hoá thấp, bất luận ở Châu Á, 
Châu Mi, hoặc Trung Đông, chúng tôi đã chang bao giờ gặp phải sự 
hoang dã. Bằng cách quan sát cần thận, chúng tôi đã luôn có khả 
năng phân biệt các hình mâu của các qui tắc. Trong trường hợp xấu 
nhất, chúng tôi đã thấy một miếng vườn thiếu chăm sóc — chứ chang 
bao giờ thấy một rừng rậm. 

Giống như các khu vực ngoài pháp luật Phương Tây trước đây, 
các khu vực được tư bản hoá thấp ở các nước Thế giới Thứ ba và 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 177 


nguyên cộng sàn đã tạo ra một cách tự phát những biến thể riêng của 
chúng về các qui tắc quyền sở hữu. Dé bảo vệ các quyền sở hữu mới 
chớm nở của họ khỏi những người khác, họ đã buộc phải tự phát 
triển lấy các định chế ngoài pháp luật của riêng họ. Hãy nhớ, không 
phải đầu óc của riêng bạn là cái cho bạn những quyền riêng biệt nào 
đó trên một tài sản cụ thể, mà chính là đầu óc của những người khác 
nghĩ về các quyền của bạn theo cách như bạn nghĩ. Những cái đầu 
này vô cùng cân đến nhau dé báo vé và kiém soát các tài sàn cüa ho. 
Hon thé nữa, nguói dàn cần làm các khé ước xã hội thậm chí còn 
mạnh hơn luật chính thức dé né tránh những kẻ xâm nhập, đặc biệt là 
chính phủ. Bát Кё ai nghi ngờ sức mạnh của các khế ước xã hội chỉ 
cần thách thức một số của những quyền ngoài pháp luật này. Sự 
kháng cự sẽ là hết sức mãnh liệt. 

Những dàn xếp ngoài pháp luật đã trở nên phó biến một cách dáng 
kinh ngac hon bón muoi nám qua. Nhüng tin vé “khu vuc ngoài pháp 
luát moc lén nhu nám” xem ra binh thuóng nhu két quà bóng dá trén 
các báo ở hầu nhu mọi thành phó Thé giới Thứ ba. Lí do là luật 
chính thức đã không có khả năng làm cho phù hợp với những thoả 
thuận ngoài pháp luật diễn tiến rất nhanh. Trong bất động sản, thí dụ, 
các khé ước xã hội nảy sinh không chỉ từ việc chiếm đất rành rành 
bởi những người di cư mà cũng từ sự yếu kém của các chương trình 
xây dựng nhà ở và cải cách đô thị hoặc nông nghiệp, từ sự xấu di dàn 
dàn cüa các chuong trinh kiểm soát thuê mướn, và việc mua hoặc 
cho thuê đất bát hop pháp dé xây nhà ở và nhà xưởng cho mục đích 
công nghiệp. Hầu hết các khế ước xã hội được làm cho thuận tiện bởi 
các tác nhân tích cực: “những nhà môi giới bất động sản” có động cơ 
thương mại, chính trị hoặc tôn giáo, những người hoặc có cái gì đó 
dé nhận được từ các giao dịch này hoặc có cử tri dé báo vệ. Mẫu số 
chung giữa các khách hàng của họ là họ không thể trả các chi phí của 
việc nhận quyền sở hữu một cách hợp pháp. Trong một số nước mà 
tôi đã viếng thăm, các bộ phận của các lực lượng vũ trang chỉ định 
các sĩ quan để nhận bất động sản một cách ngoài pháp luật như các 
khu ở cho các hạ sĩ quan. Còn ngạc nhiên hơn, tôi đã thấy các nhà 
chức trách thành phố chịu trách nhiệm về cấp chứng thư quyền sở 
hữu bất động sản và về hoạt động đăng kí đi tổ chức chiếm đất phi- 
chính thức để cấp cho các thành viên của mình kha khá đất để làm 


178 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


nhà. Một khu định cư chiếm đất lớn mà tôi mới di thăm dà được khởi 
xướng bởi bản thân hội đồng thành phố dé cung cáp nhà cho khoáng 
7.000 gia dinh nhân viên của chính quyền. Ó mót nuóc khác, mót tó 
báo địa phuong, bị bằng chứng của chúng tôi về nắm giữ bát động 
sản ngoài pháp luật tràn lan gây tò mò, đã tiến hành kiểm tra xem 
liệu dinh thự chính thức của nguyên thủ quốc gia có chứng thư quyền 
sở hữu không? Không có! Tờ báo đó đã nói đùa rằng các luật của 
quốc gia được ban hành từ một địa điểm ngoài pháp luật. 

Một khi các quyền đối với đất đã được tạo ra một cách ngoài pháp 
luật, những người liên quan tạo ra các định chế dé quản lí khế ước xã 
hội mà họ đã xây dựng: Các doanh nghiệp phi-chính thức và các tó 
chức dán cư gặp nhau thường xuyên, ra các quyết định, nhận và giám 
sát đầu tư hạ tầng, theo dõi thủ tục hành chính, và cấp phát giây uỷ 
nhiệm. Điển hinh họ có các trụ SỞ nơi có thể thay các ban 40 và sô 
cái với những hồ sơ về quyền sở hữu. Nét nói bật nhất của các định 
ché này, ở khắp thé giới, là khát vọng của họ dé được tích hợp vào 
khu vực chính thức. Trong các khu đô thị, các toà nhà và các doanh 
nghiệp ngoài pháp luật tién trién vói thói gian cho dén khi chúng 
cháng phân biệt mây SO VỚI quyền : sở hữu hoàn toàn hợp pháp. Trong 
tất cả các quốc gia đang phát triển và nguyên cộng sản mà tôi đã 
thăm, có một ranh giới dài tách biệt cái hợp pháp khỏi cái ngoài pháp 
luát. Doc theo nó, có các diém kiém tra noi các tó chúc ngoài pháp 
luật liên hệ với các quan chức chính quyền, ở nơi các tô chức ngoài 
pháp luật đầu tranh để nhận được sự chấp thuận chính thống và các 
quan chức có gắng đạt một vẻ bé ngoài của trật tu. Thường, các tó 
chúc ngoài pháp luát së phái tim ra cách dé cüng tón tai vói mót só 
giai tàng cüa chính phủ, có lẽ ở cấp thành phố hay địa phương. Hầu 
hết các nhóm có thương lượng một địa vị thích hợp về pháp lí để bảo 
vê các quyền của mình, trong khi những nhóm khác đã đạt được một 
loại thoả thuận nào đó làm ón định vị thế của họ ở ngoài luật chủ 
đạo. Có một manh mối khác chỉ ra sự thực rằng những người ngoài 
pháp luật muốn đi vào đề khỏi bị cô lập: Những người lãnh đạo có tài 
thuyết phục và khéo xã giao mà họ chọn đi thương thuyết nhân danh 
ho chang hé hợp với hình mẫu [thô thién của] ông trùm đường phó 
chút nào. 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 179 


Láng nghe Chó süa 


Hầu hết các chính phủ của các quốc gia đang phát triển và nguyên 
cộng sản có lẽ sẵn sảng công nhận răng lí do vì sao các khu vực 
ngoài pháp luật của họ đang tăng nhanh theo hàm số mũ không phải 
bởi vì người dân đột nhiên đã từ bỏ sự tôn trọng của họ với luật pháp, 
mà bởi vì họ không có lựa chọn khả di nào khác dé bảo vệ quyên sở 
hữu và để kiếm sông. Một khi các chính phủ đã chịu chấp nhận sự 
thực này của cuộc sông hiện đại, họ sẽ phải đi đến thoả thuận. Mặc 
dù những người ngoài pháp luật đã sẵn sàng đi qua cầu rồi để sang 
với sự công nhận pháp lí, họ sẽ chỉ làm vậy nếu chính phủ của họ 
làm cho chuyến đi được dễ dàng, an toàn, và rẻ tiền. Những người 
chủ tài sản trong khu vực ngoài pháp luật đã được tó chức tương đối 
tốt rồi; họ cũng là những người “tuân theo luật”, mặc dầu các luật mà 
họ tuân theo không phải là luật của chính phủ. Chỉ tuỳ thuộc vào 
chính phủ dé tìm ra những dàn xếp ngoài pháp luật này là gì và sau 
đó tìm cách tích hợp chúng vào hệ thống quyền sở hữu chính thức. 
Nhưng họ sẽ không có khả năng làm điều đó bằng cách thuê các luật 
sư ở các văn phòng cao ngất ở Delhi, Jarkarta, hoặc Moscow đề thảo 
các luật mới. Họ phải đi ra phố, ra đường và lắng nghe chó sủa. 

Luật thịnh hành ngày nay ở Phương Tây đã không đến từ các bộ 
sách phủ đầy bụi hoặc từ các sách luật chính thức của chính phủ. Nó 
là một thực thể sống, được sinh ra trong thế giới thực và được nuôi 
dưỡng bởi người dân bình thường khá lâu trước khi nó rơi vào tay 
của các luật sư chuyên nghiệp. Luật phải được khám phá ra trước khi 
nó có thê được hệ thống hoá. Nhu học giả luật học Bruno Leoni nhắc 
nhở chúng ta: 


Những người Roman và người Anh đã chia sẻ ý tưởng rằng luật là 
cái gì đó phải được phát hiện ra hơn là phải được ban hành và 
rằng chăng al có uy quyén trong xã hội đến mức ở vào vi thé dé 
dóng nhát hoá y chí riéng cüa minh vói luát cüa dát nuóc. Nhiém 
vụ “phát hiện ra” luật đã được giao phó ở hai đất nước này cho luật 
gia tư vấn và cho các thám phán một cách tương ứng — hai loại 


180 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


người có thé so sánh, ít nhât ở một mức độ nào đây, với các 
chuyên gia khoa học ngày nay." 


“Phát hiện ra luật” chính xác là cái mà các đồng nghiệp của tôi và 
tôi đã làm ở nhiều nước khác nhau suốt mười lăm năm qua như một 
bước đầu tiên để giúp các chính phủ ở các nước đang phát triển xây 
dựng các hệ thống quyền sở hữu chính thức bao quát mọi người dân 
của họ. Khi bạn dẹp các hình mẫu do Hollywood tạo ra vê những 
người Thế giới Thứ ba và nguyên cộng sản như hỗn hợp sặc sỡ của 
những người bán hàng rong, các du kích quân có ria mép rậm rì, và 
bọn gangster gốc Slav sang một bên, bạn sẽ thấy ít khác biệt giữa các 
nên văn hoá Phương Tây với nơi khác khi phải bảo vệ các tài sản và 
tiến hành kinh doanh. Sau hàng năm nghiên cứu ở nhiều nước, tôi đã 
tin chắc răng hầu hết các khế ước xã hội vê quyền sở hữu là căn bản 
giống các khế ước xã hội quốc gia ở các nước Phương Tây. Cả hai 
đều có chiều hướng chứa một sô qui tắc rõ ràng hoặc ngầm định về ai 
có các quyền đối với cái gì, và về các giới hạn đối với các quyền ay 
va các giao dich; chung cüng bao gồm các điều khoản đê lập hồ sơ 
quyền sở hữu của tài sản, các thủ tục dé thực thi các quyên. sở hữu và 
các yêu sách, các biểu tượng để xác định các ranh giói nàm ó dáu, 
các qui pham dé quán lí các giao dich, các tiéu chuán dé xác dinh cái 
gi cán phái duoc chuán y và cái gi có thé được thực hiện mà không 
cân xin phép, những hướng dẫn dé xác định những biểu diễn nào là 
hợp lệ, các công cụ dé khuyến khích người dân thực hiện đúng các 
hợp đồng và tôn trọng luật, và các tiêu chuẩn dé xác định mức độ án 
danh được cho phép đối với mỗi glao dịch. 

Bởi vậy, là hợp lí để cho rằng, người dân đã được chuẩn bị để 
nghĩ về các quyền sở hữu theo những cách rất giống nhau. Điều này 
chẳng phải là một sự ngạc nhiên lớn; các qui ước dân gian luôn luôn 
lan truyền bằng phép tương tự từ một địa điểm này sang địa điểm 
khác một cách tự phát. Hơn nữa, sự di cư hàng loạt của bốn mươi 
năm vừa qua, chưa ké đến cách mạng toàn cầu trong truyền thông, có 
nghĩa là chúng ta đang chia sẻ ngày càng nhiều giá trị và khát vọng 
hơn. (Những người thuộc Thế giới Thứ ba cũng xem TV; họ cũng đi 
xem phim, sử dụng điện thoại, và mong muốn con em mình được 
giáo dục tốt và thoát mù máy tính). Không thể tránh khỏi là các khế 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 181 


uóc xà hói ngoài pháp luát riéng ré trong cüng mót nuóc sé gióng 
nhau nhiều hơn là khác biệt. ` 

Van đề với các khế ước xã hội ngoài pháp luật là những biểu diễn 
quyền sở hữu của chúng không được hệ thông hoá một cách đầy đủ 
và không thay thế nhau được dé có một dải rộng ứng dụng ngoài các 
tham số địa lí riêng của chúng. Các hệ thống quyền sở hữu ngoài 
pháp luật là ón định và có ý nghĩa với những người là bộ phận của 
nhóm, nhưng chúng hoạt động ở các mức có hệ thống thấp và không 
có những biêu diễn cho phép chúng tương tác dễ dàng với nhau. Lại 
một lần nữa, điều này giông với quá khứ của Phương Tây khi các 
chứng thư quyền sở hữu chưa tồn tại. Trước thé ki thứ mười lim ở 
Châu Au, thí dụ, mặc dù đã có một số cơ sở đăng kí biệt lập ở một só 
phàn cua vüng mà ngày nay là nuóc Dúc, hàu hét các qui tác chính 
thóng vé các giao dich quyén só hüu tài зап phái tiến hành ra sao dà 
không được viết thành văn và được biết chỉ thông qua các truyền 
thống truyền miệng. 

Nhiều người xem các nghỉ lễ và biểu tượng như những tiền thân 
biểu diễn của các chứng thư, cô phần, và hồ sơ chính thức ngày nay. 
Theo triết gia và sử gia Anh thế kỉ mười tám David Hume, ở một số 
phần nhất định của Châu Âu trong thời đại của ông, những chủ đất đã 
trao các cục đá và đất cho nhau dé làm vật kỉ niệm việc chuyên glao 
đất dai; các nông dân đã biểu tượng hoá việc bán lúa mì băng cách 
trao cho nhau chìa khoá của kho nơi lúa mì được lưu giữ. Các bản 
viết trên giấy đa làm bằng chứng cho các giao dịch quyên sở hữu về 
đất đai được ấn xuống đất một cách nghi lé dé biéu hién su thoá 
thuận. Tương tự, hàng thé kỉ trước ở dé quốc La Mã, Rome, luật 
Roman đã qui định rằng cỏ và cành cây đã phải được chuyền giao từ 
tay người này sang tay người khác để đại điện cho sự chuyên giao 
pháp lí của các quyền sở hữu. Cũng vậy, những người Nhật đã có 
những xác nhận mang tính nghi lễ của các giao dịch; thí dụ, ở vùng 
Gumma Kodzuke, trong thời đại Tokugawa từ thế ki thứ mười bảy 
đến thé ki thứ mười chín khi việc bán đất nông nghiệp bị luật cám, 
các chủ đất đã chuyền nhượng các tài sản của họ dù sao di nữa, xác 
nhận những thương vụ ngoài pháp luật này bằng các văn kiện thành 
văn được họ hàng của người bán và trưởng thôn niêm phong. 


182 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Dàn dàn, các hó so thành ván dà duoc thu tháp ó các só dáng kí. 
Đã cần có thời gian trước khi những biểu diễn này được dua vào 
dạng sách. Nhưng chỉ trong thế kỉ thứ mười chín thì các sở đăng kí 
quyên sở hữu khác nhau này và các khế ước xã hội điều chỉnh chúng 
mới được chuẩn hoá và được gom lại để tạo ra các hệ thống quyền sở 
hữu chính thức được tích hợp mà Phương Tây có ngày nay. 

Các quốc gia nguyên cộng sản và Thế giới Thứ ba hiện đang là 
chính xác như Châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kì đã là vài trăm năm 
trước. Giống như Phương Tây, họ phải nhận diện ra và gom những 
biểu diễn quyền sở hữu hiện hành bị tản mác khắp đất nước họ và 
đưa chúng vào một hệ thống được tích hợp để cho các tải sản của tất 
cả các công dân của họ có tính có thể thay thế nhau, có bộ máy quan 
liêu, và có mạng lưới cần thiết dé tạo tư bản. 


Giải Mã Luật Ngoài Pháp luật 


Khi các đồng nghiệp của tôi và tôi đầu tiên đối mặt với nhiệm vụ tích 
hợp những dàn xêp quyền sở hữu tiền tư bản chủ nghĩa vào một hệ 
thông quyền sở hữu hình thức tư bản chủ nghĩa, Phương Tây đã là 
khát vọng của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm 
thông tin về cách các quốc gia tiên tiến đã tích hợp những dàn xếp 
ngoài pháp luật của họ vào luật ra sao, đã chẳng có các kế hoạch nào 
dé chúng tôi sử dụng. Việc các quốc gia Phương Tây đã nhận biết ra 
sao các loại bằng chứng ngoài pháp luật nào của quyên sở hữu là các 
mẫu số chung của một hệ thống quyền sở hữu chính thức được tiêu 
chuẩn hoá, đáng tiếc được ghi lại rất sơ sài. John Payne giải thích 
tình trạng ở Anh: 


Bằng chứng hình thức của chứng thư sở hữu như một phần của 
các giao dịch thương mại về đất đai rõ ràng là một phát triển 
muộn trong luật Anh, nhưng thông tin hiện thời là ít đến mức làm 
cho một giả thuyết như vậy đơn thuần chỉ có tính thăm dò. Một 
nguồn làm sử gia bực bội là, trong khi các sự kiện lớn được ghi 
chép chỉ tiết, người dân hiem khi cam tháy càn thiét dé ghi lai 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 183 


bản kê khai những hoạt động dán di hàng ngày mà họ tiến hành. 
Làm nhu vậy có vé như thừa và vô vị, bởi vì cháng ai muốn bị 
nhắc nhở về những cái hién nhiên. Vì vậy cái mà mọi người cho 
là hiển nhiên phải vậy ở một thời đại lại không được biết đến ở 
thời đại sau, và việc dựng lại các thủ tục bình thường đòi hỏi phải 
tỉ man ráp các nguồn, được lưu lại cho một mục đích hoàn toàn 
khác, lại với nhau. Điều này chắc chắn là đúng với các tập quán 
của các luật sư chuyên thảo giấy chuyển nhượng tài sản, bởi vì, 
cho đến thế kỉ [mười chín] chúng ta chỉ có hiểu biết hạn chế về 
thực tế họ làm công việc của họ ra sao. ° 


Được hướng dẫn bởi ít hồ sơ lịch sử mà chúng tôi có thể tìm thấy 
và lấp các lỗ hông bằng nghiên cứu thực nghiệm riêng của minh, 
chúng tôi đã lần mò đường đi của mình qua các thế giới ngoài pháp 
luật và cuối cùng chúng tôi đã học được cách tiếp xúc Ta sao VỚI Các 
khế ước xã hội những cái tạo nền cho các quyên sở hữu ở đó. Khám 
phá ra những dàn xêp này chẳng có gì giông với tìm kiếm các bằng 
chứng của quyền sở hữu trong một hệ thống pháp lí chính thức, ở nơi 
có thé dựa vào một hệ thống lưu trữ hồ sơ đã nhiều năm tạo ra một 
dấu vết trên giấy, một “chuỗi xích chứng thư”, cái cho phép tìm ra 
nguồn gốc của nó. Trong khu vực được tư bản hoá thấp, chuỗi xích 
chứng thư, may nhất, là mập mờ đối với người ngoài. Khu vực được 
tư bản hoá thấp không có, giữa những thứ khác, bộ máy đăng kí, lưu 
trữ và theo dõi hồ sơ, cái nằm ở trung tâm của một xã hội có thể 
thức. Cái mà những người dân trong khu vực được tư bản hoá thấp 
thật sự có là những sự hiểu biết mạnh mẽ, rõ ràng, và chi tiết giữa họ 
với nhau về ai sở hữu cái gì ngày hôm nay. 

Vì vậy, cách duy nhất dé tìm ra khế ước xã hội ngoài pháp luật về 
quyền sở hữu ở một khu vực cụ thể nào đó là tiếp xúc VỚI những 
người sóng và làm việc ở đó. Nếu quyền sở hữu giống như một cái 
cây, thì hệ thống quyền sở hữu hình [chính] thức là có tính lịch đại 
(diachronic), với ý nghĩa rằng nó cho phép lần theo vết dé tim ra 
nguón góc cüa mói chiéc lá tir nhánh cüa cành dén thán và cuói cüng 
đến góc. Cách tiếp cận đến quyền sở hữu ngoài pháp luật phải là có 
tính đồng bộ: Cách duy nhất mà một người ngoài có thể xác định 
những quyền nào thuộc về ai là đi cắt lát cái cây ở một góc thích hợp 


184 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


với thân cây dé xác dinh trang thái của mỗi cành và lá trong quan hé 
vói xung quanh cüa nó. 

Dé nhận duoc thóng tin dóng bó càn diéu tra thuc dia: di truc tiếp 
đến các khu vực ở nơi quyền sở hữu không được đăng kí chính thức 
(hoặc được đăng kí và lập hồ sơ một cách tôi) và tiếp xúc với các nhà 
chức trách hợp pháp và ngoài pháp luật ở địa phương để tìm ra 
những dàn xêp quyên sở hữu là những gì. Điều này không khó như 
nó có vẻ vậy. Mặc dù các truyền thống truyền miệng có thé chiếm ưu 
thế ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh của một số nước, hầu 
hết người dân ở các khu vực đô thị được tư bản hoá thấp đã tìm ra 
những cách đề biểu diễn quyền sở hữu của họ bằng văn bản theo các 
qui tắc mà họ tôn trọng và chính phủ, ở một số cấp, buộc phải chấp 
nhận. 

Ở Haiti, thí dụ, không ai đã tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy các hồ 
sơ có định những biểu diễn của các quyền sở hữu. Haiti là một trong 
những nước nghèo nhất trên thế giới; 55 phần trăm dân số mù chữ. 
Tuy thế mà, sau một khảo sát chuyên sâu của các khu vực đô thị 
Haiti, chúng tôi đã không thấy một lô đất, lều, hoặc toà nhà ngoài 
pháp luật nào mà chủ của nó lại không có ít nhất một tài liệu dé bảo 
vệ quyền của mình — ngay cả “các quyền chiếm đất” của anh ta. 
(Xem Hình 6.2 về một phần của các chứng thư sở hữu phi chính thức 
ở Haiti). Ở mọi nơi chúng tôi đã đến trên thế giới, hầu hết những 
người phi-chính thức đều có một số vật nhân tạo nào đó dé biểu diễn 
và chứng minh cho yêu sách của họ đối với quyền sở hữu. Và chính 
trên cơ sở của những biểu diễn ngoài pháp luật này, cũng như các hồ 
sơ và các cuộc phỏng vấn, mà chúng tôi ở mọi nơi đều có khả năng 
chát lọc ra các khế ước xã hội trụ đỡ quyền sở hữu. 

Mặc dù các nguồn ngoài pháp luật của thông tin để nhận diện ra 
các qui ước về quyền sở hữu là quan trọng, cũng có các nguồn chính 
thức và hợp pháp. Các nhà chính trị ở trên cùng thường hiếm khi có 
ý thức vê mức độ mà theo đó những người ở các câp hành chính 
thấp hơn của chính quyền thường xuyên tiếp xúc với khu vực 


VI. SU BÍ ÁN СОА THÁT BAI PHÁP LÍ 185 


HINH 6.2 Các bằng chứng của Quyền sở hữu phi chính thức được dùng ó Haiti 
HINH 6.2. Các bằng chứng của quyển sở hữu phi chính thức được 
dùng ở Haiti 


de eee ime 


2. w. M 


^m 


= priae Pe Ta UA гч т han HAS Fue 
3626 
E LJ d 


Ta. 88 v. L. s. . жыйын эж 


‚= 
enc ӨК, э" г а РЕА 
wen P TENA. „„ io emm E but - 

(X MIL 

— .14 an 

i, 2. in < 
À5... 
—X Xe 


„= os 


——__ LÁ 
Uem. 

M w a лс 
—— чыӊ 


=e spm s. ,- sọ. 
— — + — 
— — не o 
—_—— —MÀ 


Z- — 
i Sm 


Wm AT 


186 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


ngoài pháp luật. Các nhà chức trách thành phó, các nhà qui hoạch đô 
thị, các quan chức vệ sinh y tế, cảnh sát, và nhiều người khác phải 
đưa ra đánh giá về mức độ bất hợp pháp của các nhóm định cư phi 
chính thức hoặc các nhóm doanh nghiệp mới, những thứ mọc lên liên 
tục khắp các quận của họ. Chúng tôi đã học được cách đọc các tư 
liệu chính thức ra sao dé nhận ra các vùng ở nơi các khế ước xã hội 
ngoài pháp luật thịnh hành. 

Một khi các chính phủ biết phải tìm các biểu diễn ngoài pháp luật 
ở đâu và nhúng tay họ vào, để mắt đến chúng, họ thấy sợi chỉ 
Ariadne dẫn tới khé ước xã hội. Các biểu diễn là kết quả của một 
nhóm người cụ thé đã đạt một sự đồng thuận được tôn trọng, như ai 
sở hữu tài sản nào và mỗi chủ sở hữu có thé làm gì với nó. Dé đọc 
bản thân các biểu diễn và chất lọc ra ý nghĩa từ chúng, không cần đến 
một học vị nào về khảo có học. Chúng không chứa các mã số bí án 
nào để phải giải mã. Những người dân với các chủ ý rất thăng thắn, 
thiết thực đã viết ra các tư liệu này để làm rõ một cách tuyệt đối cho 
tất cả những người có liên quan về những, quyền mà họ đòi trên các 
tài sản cụ thê mà họ kiểm soát. Họ đã muon thông báo tính hợp pháp 
của các quyền của họ và sẵn sàng cung cấp nhiều bang chứng ung hộ 
cho yêu sách của mình ở mức có thể. Các biểu diễn của họ chàng có 
gì để giấu giếm; chúng đã được thiết kë dé có thể nhận ra chúng là gì. 
Điều này không phải luôn luôn hiển nhiên như vậy bởi vì, thật đáng 
tiếc, khi chúng ta giao thiệp với những người nghèo chúng ta có xu 
hướng lẫn lộn sự thiếu một phương tiện lưu trữ hồ sơ tập trung với sự 
ngu dót. Như John P. Powelson kết luận một cách đúng đắn trong 
The Story of Land [Câu chuyện về Dat], là ngay ở các vùng nông 
thôn nguyên thuỷ của các quốc gia đang phát triển, bản thân những 
người dân đã là những người [luật sư] biện hộ hữu hiệu nhất cho 
chính mình và đã luôn luôn có năng lực biểu diễn bản thân mình một 
cách thông minh.” 

Khi các chính phủ nhận bằng chứng bằng tài liệu của các biểu 
diễn, sau đó họ có thể “tháo rời” chúng ra dé nhận diện các nguyên 
tắc và qui tắc, những cái tạo thành khế ước xã hội cái duy trì chúng. 
Một khi các nhà cải cách đã làm việc đó, họ sẽ có những miếng chính 
quan trọng của luật ngoài pháp luật. Nhiệm vụ tiếp theo là hệ thống 
hoá chúng - tổ chức chúng trong các qui chế hình thức [chính thức] 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 187 


tam thói sao cho chüng có thé được khảo sát và so sánh với luật 
chính thức hiện hành. Mã hoá các hệ thống lỏng lẻo cũng không phải 
là van dé. Thực ra, nó chang khác máy các thủ tục của chính phủ dé 
làm cho các văn bản luật thống nhất trong phạm vi cả nước (như 
Luật Thương mại Thống nhất của Hoa Ki) hoặc giữa các nước ở mức 
quốc tế (như nhiều qui tắc bắt buộc được tích hợp do Liên minh 
Châu Âu hay Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, đã tạo ra). Bằng 
cách so sánh các qui tắc ngoài pháp luật với các qui tắc của luật, các 
nhà lãnh đạo chính phủ có thể xem xét cả hai phải được hiệu chỉnh ra 
sao dé khớp với nhau và sau đó xây dựng một khung khổ điều chinh 
cho quyền sở hữu — một nën tảng chung về luật cho tất cả mọi công 
dân — cái thật sự hợp pháp và có thê thực thi được bởi vì nó phản ánh 
cả sự thực hợp pháp và ngoài pháp luật. Đó là con đường cho các 
quốc gia đang phát triển và nguyên cộng sản đáp ứng với thách thức 
pháp lí, và đó là cách căn bản mà luật Phương Tây đã được xây 
dựng: từng bước loại bỏ những cái không hữu dụng, không thể thực 
thi và hấp thu những cái có hiệu lực. 

Nếu tát cả những cái này nghe giống như một cuộc phiêu lưu nhân 
chủng hoc hơn là cơ sở cho cải cách pháp lí, chính là vì tri thức vé 
những người nghèo đã bị độc quyền hoá bởi các học giả, những kí 
giả, và các nhà hoạt động chính trị xã hội bị xúc động bởi lòng trắc 
ân hoặc tính hiếu kì trí tuệ, hơn là bởi những chi tiết thực tế cơ bản 
của cải cách pháp luật. Thế các luật sư ở đâu? Vì sao họ không xem 
xét nghiêm túc luật và trật tự do chính những người trong bọn họ tạo 
ra? Sự thật là các luật sư trong các nước này thường quá bận rộn 
trong việc học luật Phương Tây và làm thích nghi nó. Họ đã được 
dạy rằng các tập quán địa phương không phải là luật thật mà là một 
lĩnh vực nghiên cứu lãng mạn tốt nhất là để cho các nhà nghiên cứu 
dân gian. Nhưng nếu các luật sư muốn đóng một vai trò trong tạo ra 
các luật tốt, họ phải bước ra khỏi các thư viện luật của mình di vào 
khu vực ngoài pháp luật, nơi là nguồn duy nhất của thông tin họ cần 
để xây dựng một hệ thống pháp luật chính thức, thật sự hợp pháp. 
Bằng cách khảo sát “những luật của dân” này và hiểu lôgic của 
chúng, các nhà cải cách có thé có cảm giác vé cái mà họ cần làm dé 
tạo ra một hệ thống pháp luật tự-thực thi. 


188 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Khi ho dà làm xong viéc này, các chính phú düng dà cham vào 
khé uóc xà hói. Ho sé có thóng tin càn thiét dé tích hop nhüng nguoi 
nghèo và những vật sở hữu của họ vào một khung khó pháp luật, dé 
cho họ có thể cuối cùng bắt đầu có một khoản đặt cược trong hệ 
thống tư bản chủ nghĩa. Nhưng thực hiện cải cách pháp luật sẽ có 
nghĩa là phá rối hiện trạng. Điều đó làm cho nó trở thành một nhiệm 
vụ chính trị chủ yếu. 


Phan II: Thách thức Chính tri 


Đã chăng ai lên kế hoạch cho sự tiến hoá từ các hệ thống phong kiến 
và di sản sang các hệ thống quyền sở hữu hiện đại, những cái đang 
tồn tại ở Phương Tây ngày nay. Tuy vậy, trên con đường tiến hoá lâu 
dài đến sự hiện đại, trong những khoảng thời gian dài liên tục của 
cuộc hành trình khi các nhà cải cách bắt tay vào các chương trình có 
tính toán để làm cho quyền sở hữu có thể được tiếp cận nhiều hơn 
cho một diện rộng các công dân, các chương trình này đã thành công 
bởi vì chúng được trụ đỡ bởi các chiến lược chính trị được ái mộ. Đó 
là cái mà Thomas Jefferson đã làm ở Virginia cuối thế kí thứ mười 
tám, khi ông làm tăng tính có thể thay thế cho nhau của quyền sở hữu 
bằng cách bãi bỏ, cùng nhiều thứ khác, tập quán kế thừa theo thứ tự 
(không có khả năng chuyển nhượng tài sản ra ngoài gia đình). Khi 
Stein và Hardenberg đã làm cho các quyền sở hữu phó quát thành 
hiện thực ở Đức vào đầu thế ki thứ mười chín, và khi Eugen Huber, ở 
Thuy Sĩ vào đầu thé ki hai mươi, bắt đầu tích hợp tat cả các hệ thong 
quyên sở hữu rải rác khắp đất nước ông, họ cũng vậy đã sử dụng các 
chiến lược được lên kế hoạch một cách chu đáo dé tán công sâm sét 
vào các chướng ngại vật của hiện trạng. Họ đảm bảo chắc chắn rằng 
họ được trang bị bằng pháp chế nhắm đích một cách tinh ranh cái đã 
cho phép chính phủ tao ra những cuộc cách mạng không dó máu, 
được nhân dân ủng hộ, không thé dung lai duoc. 

Vi sao ngày nay càn dén mót chién luoc chính tri? Ai có thé sé 
chống đối việc xoá bỏ nạn phân biệt pháp luật cái là bát công một 


VI. SU BÍ ÁN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 189 


cách hiển nhiên đến như vậy? Một số ít, thực ra, sẽ tranh luận về sự 
cần thiết của cải cách. Nhưng một nhúm, thiểu số đầy quyền uy sẽ 
thấy bằng trực cảm rằng cải cách nhất thiết làm xáo trộn địa vị đặc 
quyên của họ, và họ sẽ chống lại một cách âm thầm và xảo quyệt. 
Cũng có một vấn đề liên quan: Nhiều qui chế, những cái ngăn сап 
đại đa số nhân dân khỏi tư bản, cũng có thé chứa các điều khoán bảo 
vệ các lợi ích sống còn của các nhóm có quyền lực. Mở cửa chủ 
nghĩa tư bản cho những người nghèo së khóng don gián nhu lái mót 
chiếc xe ủi qua đống rác. Nó giông hơn việc sắp xêp lại hàng ngàn 
cành và nhánh của một cái tó đại bàng không lồ — mà không chọc tức 
con đại bàng. Mặc dù việc sắp xếp lại này chỉ gây ra một ít bất tiện 
cho nhúm người thiểu số này, khi so sánh với những lợi ích toàn 
quốc gia về đưa tư bản đến cho những người nghèo, nhüng nguòi bi 
ảnh hưởng sé không thấy điều này trừ khi cải cách được tiến hành 
bởi một sáng kiến chính trị mạnh mẽ với thông điệp và các con số hỗ 
trợ nó. 

Rõ ràng, đây là một công việc cho những người hoạt động chính 
trị có kinh nghiệm với sự tinh tế để sắp đặt lại tổ chim đại bàng mà 
không để bị уб. Họ là những người duy nhất ở một vị thế dé đồng bộ 
hoá sự thay 401 cho đại đa số và sự ón định cho những thiểu số đầy 
cảnh giác. Một chiến lược để tư bản hoá những người nghèo phải 
tích hợp hai hệ thống quyền sở hữu rõ ràng là mâu thuẫn nhau vào 
một bộ luật. Nếu muốn nó thành công, thì một tông thống hay một 
thủ tướng, người là nhiều hơn một nhà kĩ trị, phải chịu trách nhiệm 
và tién hành [chính] hình thức hoá một cột trụ của chính sách của 
chính phủ. Chỉ ở cáp chính trị cao nhất thì cải cách mới có thé có sự 
ủng hộ áp đảo và quét sạch quán tính ương ngạnh của hiện trạng. Chỉ 
có cấp cao nhất của chính phủ mới có thể ngăn chặn sự đấu tranh nội 
bộ của các quan chức và những mâu thuẫn chính trị khỏi làm tê liệt 
quá trình cải cách. Mỗi khi một quốc gia bắt đầu tiến hành một sự 
thay đổi lớn, bất Кё để ón định hoá đồng tiền, tư nhân hoá các cơ 
quan chính phủ, hoặc mở cửa trường học cho mọi chủng tộc, nguyên 
thủ quốc gia tiến lên để lãnh trách nhiệm tiên phong. Giải phóng 
những người nghèo chắc chắn nằm trong những trách nhiệm của nhà 
lãnh đạo quốc gia. 


190 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Kinh nghiệm lich sử và cá nhân đã dạy chúng ta rang dé tién hành 
một cuộc cách mạng về quyền sở hữu, một nhà lãnh đạo phải làm ít 
nhất ba việc cụ thể: nhìn bàng con mát cúa nhüng người nghèo, thâu 
nạp tầng lớp ưu tú, và đối xử với bộ máy quan liêu về pháp lí và kĩ 
thuật những người chăm sóc hiện thời của lồng kính. 


Nhìn băng con mắt của những người nghèo 


Mọi người đều sẽ được lợi từ chủ nghĩa tư bản đang toàn cầu hoá 
trong phạm vi một nước, nhưng người hưởng lợi hién nhiên nhất và 
lớn nhất là những người nghèo. Với những người nghèo ở bên mình, 
một nhà lãnh đạo có ý muôn cải cách đã chiến thắng ít nhất nửa cuộc 
chiến rồi. Bát cứ người đối lập nào đều sẽ bị đuôi sát trong cuộc 
thách đố với nguyên thủ quốc gia và đa số nhân dân. Nhưng dé 
tháng, ông ta hay bà ta sẽ phải thu tháp các sự thật đủ để biện hộ. 
Điều này liên quan đến tiến hành nghiên cứu sáng tạo: Các nhà cải 
cách phải đặt mình vào tình cảnh của những người nghèo và di dạo 
qua những con đường của họ. Các số liệu thống kê chính thức không 
chứa những thông tin họ cần. Những sự thực và các con số có thé 
được nhìn thay chi từ ngoài lồng kính. 

Khi tôi bắt đầu nghiên cứu khả năng cho những người nghèo tiếp 
cận đến quyền sở hữu chính thức ở Peru trong các năm 1980, mọi 
văn phòng luật sự lớn mà tôi đã tham khảo đều đảm bảo với tôi rằng 
lập một doanh nghiệp chính thức đề tiếp cận đến tư bản sẽ chỉ tốn vài 
ngày. Tôi đã biết rằng điều này đúng với tôi và các luật sự của tôi, 
nhưng tôi đã linh cảm rằng nó không đúng với đại đa số người Peru. 
Vì thế các đồng nghiệp của tôi và tôi đã quyết định lập một nhà máy 
may có hai máy khâu trong khu ó chuột ở Lima. Dé trải nghiệm quá 
trình theo quan điểm của người nghèo, chúng tôi đã dùng đồng hồ 
bam giờ dé đo số thời gian mà một nghiệp chủ điển hình ở Lima phải 
dùng để qua được các cửa ải quan liêu. Chúng tôi phát hiện ra rằng 
dé trở thành hợp pháp đã tốn đến hơn ba trăm ngày, làm việc sáu giờ 
một ngày. Chi phí: ba mươi hai lần lương tháng tối thiểu. Chúng tôi 
tiễn hành một thí nghiệm tương tự để tìm ra một cá nhân sống trong 
khu nhà định cu ngoài pháp luật, mà sự hiện diện của người ay da 


VI. SU BÍ АМ CUA ТНАТ BAI PHÁP LÍ 191 


duoc chính quyén xác nhán rói, sé phài làm gi dé nhán duoc chüng 
thu quyén sở hữu hop pháp cho một căn nhà. Dé nhận được sự phê 
chuẩn của riêng chính quyền tự trị đô thị của Lima — chỉ là một trong 
mười một cơ quan chính quyền có liên quan — cần đến 728 bước 
hành chính (Xem Hình 6.3). Điều này xác nhận cái tôi đã hoài nghi 
từ ban đầu: Hầu hết các số liệu qui ước phản ánh lợi ích của những 
người, như các luật sư mà tôi đã tham vấn, đã ở bên trong lồng kính 
rồi. Đó là lí do vì sao lồng kính chỉ có thé thấy được từ bên ngoài 
nhìn vào - từ con mát, từ viễn cảnh của những người nghèo. 

Một khi chính phủ nhận được thông tin này, nó sẽ có khả năng 
giải thích chủ ý của mình theo cách mà những người nghèo có thé 
thấu hiểu và cảm thông. Kết quả là, họ sẽ ủng hộ chương trình cải 
cách một cách nhiệt tình. Những người nghéo sẽ trở thành bộ máy 
quan hệ với công chúng, PR, hữu hiệu nhất cho cải cách, cung câp 
phản hồi từ đường phó cần thiết dé giữ cho chương trình tiến triển. 

Đây là điều đã xảy ra ở Peru. Từ 1984 đến 1994, các đồng nghiệp 
của tôi và tôi đã hướng mọi nỗ lực của mình vào thông báo cho công 
chúng về những lợi ích của việc nhác lồng kính di (khi ấy chúng tôi 
gọi nó là “hình thức hoá, chính thức hoá”). Mục tiêu của chúng tôi là 
chứng minh cho các nhà chính trị răng đã có một sự đồng thuận 
ngầm toàn quốc gia đối với cải cách và chính thức hoá các tài sản của 
những người nghèo là một chiến lược chính trị thắng lợi. Vào cuối 
các năm 1980, cuộc bầu cử đã xác nhận điều này: Kiến nghị của 
chúng tôi về thay đổi hệ thống quyền sở hữu chính thức đã nhận 
được sự chuẩn y gần 90 phần trăm. Với các con số như thế, đã không 
ngạc nhiên rằng khi những phan đầu của luật và qui chế mà 10 chức 
của tôi đã dự thảo cho việc chính thức hoá được đưa ra trước Quốc 
hội Peru vào năm 1988 và đầu 1990, chúng đã được nhất trí thông 
qua. Trong chiến dịch tranh cử tông thống năm 1990, moi ứng cử 
viên, ké cả Mario Vargas Llosa, người viết tiêu thuyết và ứng viên 
của liên minh tự do-bảo thủ, lẫn Alberto Fujimori, một người theo 
chủ nghĩa dân tuý kín miệng giấu tài và cuối cùng thắng cuộc, cùng 
với Tổng thống hết nhiệm kì thuộc phe 


192 SỰ BÍ AN CUA TU BAN 


HINH 6.3 728 buóc hành chính do uy ban thành phó Lima yéu càu dé nhán duoc 
chüng thu hop pháp cho nhà ó trong khu dinh cu dà duoc duyét 


IIT s.a 


L 


l 


" 


CG 
т 


193 


z 


АМ CUA ТНАТ BAI PHÁP LÍ 


VI. SU BÍ 


ЕЈ 


ү ШШ! 
| 
| 
* 


194 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


dân chủ Alan Garcia, đã tán thành chương trinh chính thức hoá. 
Ngay cả ngày nay, bất chấp những nỗ lực thực hiện thất thường và 
rất không dày đủ, việc chính thức hoá là một mốc không thê tranh cãi 
và vĩnh cửu của bức tranh phong cảnh chính trị Peru. 

Với các sự thực, số liệu, và công luận tất cả đều ở phía cải cách, 
chính phủ sẽ ở trong một vị thế để di chuyên toàn bộ vấn đề nghèo 
đói một cách đầy kịch tính sang chương trình tăng trưởng kinh tế. 
Giảm nghẻo đói sẽ không còn được xem như một mục tiêu nhân đức, 
được tiên hành nếu và khi nào có đủ khả năng. Ngược lại tương lai 
của những người nghèo bây giờ có thé nằm trên dinh danh mục của 
chương trình của chính phủ cho tăng trưởng. 


Thâu nạp giới ưu tú 


Một khi tiềm năng kinh tế của những người nghèo — số cử tri lớn 
nhất trong quốc gia — đã được phát hiện ra và sự ủng hộ của họ với 
cải cách được thê hiện, các nhà cải cách sẽ phải chú ý đến tầng lớp 
ưu tú. Đây là thời điểm để phá vỡ ảo giác của họ rằng việc nhac lồng 
kính đi chỉ làm lợi cho những người nghèo. Không chỉ là vấn đề khắc 
phục khoảng cách giữa các giai cấp là một lợi ích xã hội chung. Sự 
tích hợp pháp luật kiểu này có thé giúp hầu nhu mọi nhóm lợi ích 
trong quốc gia. Hệt như các nhà cải cách đã thu thập những sự thực 
và các số liệu để giành được sự ủng hộ của những người nghẻo, họ 
phải dùng những sự thật và số liệu khác dë lôi kéo những giới có thế 
lực. Các giới ưu tú phải ủng hộ cải cách không phải từ chủ nghĩa yêu 
nước hoặc chủ nghĩa vị tha mà bởi vì nó cũng sẽ làm cho túi tiền của 
họ lớn lên. 

Thí dụ, đưa khu vực ngoài pháp luật vào trong luật sẽ mở ra cơ 
hội cho các chương trình to lớn về xây dựng nhà ở rẻ tiền, những 
chương trình sẽ cung cấp cho những người nghèo nhà ở không chi 
được xây tốt hơn mà còn rẻ hơn nhiều so với việc họ phải tự xây 
trong khu vực ngoài pháp luật. Làm một cái nhà trong thé giới hỗn 
loạn của khu vực ngoài pháp luật là tương đương với việc mặc quần 


VI. SU BÍ AN CÚA THÁT BAI PHÁP LÍ 195 


áo bàng cách di giày truóc rói sau dó mói di tát. Hày xem mót nguói 
nhập cu mới từ vùng nóng thôn phải làm gi dé tao ra một chỗ ở cho 
gia đình mình trong một khu phố ó chuột ở ngoại ó của một thành 
phố lớn. Đầu tiên, anh ta không chỉ phải tìm một nơi cho chỗ ở của 
anh ta mà anh ta cũng phải đích thán chiếm miếng đất ấy cùng với 
gia đình mình. Bước tiếp theo là dựng lên một cái lều bạt hoặc một 
cái chòi làm bằng, tuỳ thuộc vào mỗi nước, chiếu cói, vách đất, giấy 
bồi, gó dán, tôn múi, hoặc thùng sắt tây — và như thé khoanh chiếm 
đất về mặt vật lí (bởi vì không có cách chiếm hợp pháp). Người nhập 
cư và gia đình anh ta sau đó sẽ dần dần đưa đồ gỗ và các đồ gia dụng 
vào. Hiển nhiên, họ cần dinh thự có thể sống được hơn và bền chắc 
hơn. Nhưng làm sao để xây nó mà không có tiếp cận đến tín dụng? 
Họ làm như bắt ké ai khác làm - tích trữ các vật liệu xây dựng chắc 
chắn và bắt đầu xây một căn nhà khá hơn, từng giai đoạn một, phù 
hợp với loại vật liệu xây dựng nào họ có thé tích tụ được. 

Một khi dân cư của một trong những vùng mới này đã được tổ 
chức khá để bảo vệ gia sản của họ hoặc các nhà chức trách địa 
phương cảm thấy thương hại sự túng thiếu của họ, họ có thé làm via 
hè, chỗ đồ rác, đưa điện và nước vảo - điển hình là với cái giá phải 
phá một phần nhà của họ đề nối vào các tiện ích công. Chỉ sau nhiều 
năm хау đi xây lai, và tiết kiệm vật liệu xây dựng, các chủ nhà này 
mới cuói cùng ở vị thế dé sóng thoải mái. 

Ở Phương Tây, tạo ra một chỗ ở là tương đương với việc đi tat 
truóc khi di giay va nhu thé it nguy hiém, ton kém, va xudng cap 
hon. Mot người phát triển nhà ở thường có chứng thư quyên sở hữu 
đối với đất, cái cho anh ta sự an toàn dé phát triển hạ tầng (lát đường, 
các tiện ích công như điện, nước, viễn thông, v.v.). Sau đó anh ta bán 
nhà, mà anh ta sẽ xây theo sở thích của người mua. Các chủ mới, 
những người có lé vay phần lớn của giá nhà từ một ngân hàng, sau 
đó sẽ đưa đồ gỗ của họ vào và, cuối cùng, đưa lũ trẻ và chó, mèo 
đến. 

Ngay khi những người nghèo trở thành có trách nhiệm giải trình 
dưới luật chính thức, họ sẽ có đủ khả năng mua nhà giá rẻ và như thế 
thoát khỏi thế giới hỗn độn của khu vực ngoài pháp luật. Giới ưu tú 
sau đó cũng sẽ bắt đầu thu được sự thưởng công của họ: Các nhà xây 
dựng và sản xuất vật liệu xây dựng sẽ thấy thị trường của họ mở 


196 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


róng, cüng thé vói các ngán hàng, các cóng ti thé cháp, các co quan 
vé quyên sở hữu, và các hàng bảo hiém. Chính thüc hoá cüng sé giüp 
các nhà cung cáp các tiện ích công cộng biến các dia chỉ nhà ở thành 
các điểm cuối có trách nhiệm pháp lí. Nó sẽ cáp cho các chính phủ và 
các doanh nghiệp thông tin và địa chỉ để cho việc buôn bán, dám bảo 
lợi ích, và thu nợ, phí và thuế. Ngoài ra, một hệ thống quyên sở hữu 
chính thức cung cấp một cơ sở đữ liệu cho các quyết định đầu tư về y 
tế, giáo dục, đánh giá thuế, và lên kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Quyền sở hữu hợp pháp phó biến sé thậm chí giúp giải quyết 
những phàn nàn, kêu ca ầm í nhất và dai dàng nhất của họ vê sự 
phình lên ngày càng nhiều của người nghèo đô thị - sự cần thiết phải 
có nhiều “luật và trật tự” hơn. Xã hội dân sự trong các nën kinh tế thị 
trường không phải đơn thuần là do sự phón vinh lớn hơn. Quyên 401 
với quyên sở hữu cũng sinh ra sự tôn trọng pháp luật. Như nhà sử 
học kiệt xuất Richard Pipes đã chỉ ra trong cuốn sách của ông về 
cách mạng Nga: 


Quyền sở hữu tư nhân có thé được cho là định chế quan trong 
duy nhất của sự hội nhập xã hội và chính tri. Quyền sở hữu của 
tài sản tạo ra một cam kết đối với trật tự chính trị và pháp lí bởi 
vì cái sau bảo đảm các quyền sở hữu: nó biến người công dân 
thành một người đồng-tự chủ, như nó vốn có. Như thế, quyền sở 
hữu là phương tiện chính để khắc sâu vào tâm trí quần chúng 
nhân dân sự tôn trọng pháp luật và một mối quan tâm đến duy trì 
hiện trạng. Bằng chứng lịch sử chỉ ra rằng các xã hội với sự phân 
phối quyên sở hữu rộng rãi, cụ thể là về đất và nhà ở, là bảo thủ 
hơn và ón định hơn, và vì lí do đó có khả năng chống đỡ và phục 
hồi hơn đối với những biến động đủ loại. Theo cách đó nông dân 
Pháp, những người ở thế kỉ mười tám đã là một nguồn của sự bất 
ón định, ở thế kỉ mười chín, như kết quả của những lợi ích của 
Cách mạng Pháp, đã trở thành cột trụ của chủ nghĩa bảo thü..'* 


Khi nhüng nguói nghéo có lóng tin ráng dát dai và các doanh 
nghiép cüa ho là спа ho mót cách hop pháp, su tón trong cüa ho vói 
quyên sở hữu của những người khác tăng lên. 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 197 


Các hó sơ quyền sở hữu chính thức, được cập nhật sẽ cũng cung 
cấp cho cảnh sát thông tin cần thiết cho sự kiềm chế được văn minh. 
Trong các quốc gia đang phát triển và nguyên cộng sản, một trong 
những đặc điểm chính của những người sống ngoài vòng pháp luật là 
không có một địa chỉ hợp pháp. Khi một tội bị phạm, cảnh sát không 
có hồ sơ, manh mối, hoặc những thông tin cần thiết khác trên cơ sở 
quyền sở hữu dé “nhảy lần dau vết” những kẻ bị tình nghi hàng dau. 
Đó là lí do vì sao các nhà chức trách thực thi pháp luật không thé có 
khả năng trở nên chọn lựa như các đồng nghiệp Phương Tây khi váy 
bắt các nghi can và nhu vậy dé có nguy cơ hơn vi phạm các quyền 
dân sự của những người dân vô tội. 

Có quyên sở hữu chính thức cũng có xu hướng ngăn bớt những 
ứng xử ngỗ ngược. Khi người dân buộc phải chia tài sản đất đai của 
mình thành những mảnh nhỏ và nhỏ hơn, những người thừa kế của 
những người thừa kế, bị chen lấn bật ra khỏi đất của gia đình, có 
nhiều khả năng là sẽ đi chiếm ở nơi khác. Cũng vậy, khi một cá nhân 
không thé chứng minh được anh ta sở hữu bất ké thứ gì, nhiều khả 
năng là anh ta sẽ phải hối lộ đường đi của anh ta qua bộ máy quan 
liêu, hoặc với sự giúp đỡ của hàng xóm của mình, nắm lấy luật vào 
tay của chính anh ta. Còn tồi hơn, không có luật tốt dé thực thi các 
nghĩa vụ, xã hội thực tế mời gọi bon gangster và bọn khủng bó đến 
làm công việc. Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã tién hành các chiến 
dịch cấp chứng thư quyền sở hữu chính thức những chiến dịch đã 
thay thé bọn khủng bố bằng cách thâu nạp vai trò của chúng với tư 
cách lực lượng an ninh của khu vực chống lại sự đe doa thực sự hoặc 
tưởng tượng về tước đoạt đất. 

Quyền sở hữu cũng cung cấp một lựa chọn khả dĩ hợp pháp cho 
buôn bán ma tuý. Chừng nào mà những người nông dân còn là những 
người chủ đất bất hợp pháp, các cây trong ngắn ngày cho tiền, như 
coca và thuốc phiện, vẫn là sự lựa chọn khả dĩ duy nhất của họ. Đối 
với những người nông dân nhỏ ở một số vùng của thế giới đang phát 
triển, tiền ứng trước của những kẻ buôn bán ma tuý trên thực. tế là 
khoản tín dụng duy nhất sẵn có, và bởi vì những dàn xếp quyền sở 
hữu của họ không xuất hiện trong hệ thống chính thống, các cơ quan 
thực thi pháp luật thậm chí chăng thể tim nói họ, đừng nói đến tién 
hành một thoả thuận thay thế cây trồng có thể thực thi được. Sự thiếu 


198 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


này của sự bảo vệ pháp lí cũng có nghĩa là những người trồng cây ma 
tuý phải tụ họp lại thành đoàn để bảo vệ tài sản của họ hoặc mời bọn 
buôn bán ma tuý đến bảo vệ họ. Không có một hệ thống quyền sở 
hữu chính thức, hệ thống bao gồm cả những người chủ đất như vậy, 
thì việc kiểm soát trồng cây ma tuý, săn đuôi những kẻ buôn bán ma 
tuý, và xác định những người gây ô nhiễm môi trường trở thành 
không thé thực hiện được. Chang có cách nào cho các nhà chức trách 
thám nhập vào những dan xếp quyền sở hữu ngoài pháp luật chặt ché 
mà người dân tạo ra để bảo vệ quyền lợi của họ. 

Hợp pháp hoá quyền sở hữu chang hé là việc cứu tế đối với những 
người nghèo. Tạo ra một thị trường có trật tu, cái làm cho các chủ sở 
hữu có trách nhiệm giải trình và câp cho nhà của họ các chứng thư sở 
hữu rõ ràng dé bó bỏ tiền ra, sẽ tạo ra một thị trường mở rộng, có vũ 
luật và trật tự, và đặt tiền bạc vào túi 0101 ưu tú. 


Đối xử với Những Người Canh giữ Lồng kính 


Một khi các nhà cải cách đã có những người nghèo và ít nhất một số 
người ưu tú đứng về phía mình, đó là lúc để dẫn bộ máy quan liêu 
công và tư, những người cai quản và duy trì hiện trạng - chủ yếu là, 
các luật sư và các nhà kĩ thuật. 


Các luật sư. Về lí thuyết, cộng đồng pháp lí phải có thiện ý với cải 
cách bởi vì nó sẽ mở rộng qui tắc của luật. Nhưng, thực ra, hầu hết 
các luật sư ở các nước đang phát triển và nguyên cộng sản đã được 
đào tạo không phải dé mở rộng qui tắc của luật mà dé bảo vệ nó như 
họ thấy nó. Các luật sư là các nhà chuyên môn liên quan nhiều nhất 
đến công việc hàng ngày về quyền sở hữu. Họ ngồi ở các văn phòng 
chủ chốt của chính phủ ở nơi họ có thể chặn các quyết định chính lại. 
Không có nhóm nào — trừ những kẻ khủng bố — lại ở vị thé tốt hơn 
[các luật sư] để phá hoại sự mở rộng tư bản chủ nghĩa. Và không 
giống những kẻ khủng bó, các luật sư biết làm việc ấy thế nào cho 


hợp pháp. 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 199 


Mặc dù các nghiệp chủ và những người dân thường là các nhà xây 
dựng tư bản và chủ nghĩa tư bản, chính các luật sư là những người cô 
định các quan niệm quyên sở hữu vào hình dạng biểu diễn hữu hình 
có thé sờ mó được và định nghĩa các khái niệm ấy trong các qui ché. 
Sự an toàn của quyền sở hữu, tính có trách nhiệm giải trình của các 
chủ sở hữu, và tính có thé thực thi của các giao dịch cuối cùng phải 
được cụ thé hoá ra trong các thủ tục và qui tắc được các luật sư thảo 
ra. Thật vậy, chính giới luật sư là giới hoàn thiện tất cả các dó tạo tác 
của quyên sở hữu hình thức: các chứng thư, các hồ sơ, nhãn hiệu 
thương phẩm, quyền tác giả, lệnh phiếu, hối phiếu, bằng sáng ché, có 
phiếu của chứng khoán công ti. Bát luận bạn thích các luật sư hay 
không, không một sự thay 401 thật nào trong chế độ quyền sở hữu và 
quá trình tạo tư bản sẽ xảy ra mà không có sự hợp tác của ít nhất một 
số trong số họ. 

Cái khó là ít luật sư hiểu được những hệ quả kinh tế của công việc 
của họ, và phản xạ vô thức [phản xạ đầu gói khi gõ vào bánh chè] 
của họ đối với ứng xử ngoài pháp luật và thay 401 có qui mô lớn 
thường là thù địch. Tất cả các nhà cải cách mà tôi đã gặp, trong các 
hoạt động làm cho những người nghèo có thé tiếp cận nhiều hơn đến 
quyền sở hữu, đều làm việc với giá dinh ráng “8101 luật gia là kẻ thù 
tự nhiên của họ. Các nhà kinh tế liên quan đến cải cách đã trở nên 
thất vọng với chủ nghĩa bảo thủ pháp lí đến mức họ đã đầu tư thời 
gian và tiền bạc để làm mát uy tín của nghề luật. Sử dụng số liệu 
kinh tế từ năm mươi hai nước từ 1960 đến 1980, Samar K. Datta và 
Jefferey B. Nugent đã chỉ ra rằng với mỗi điểm phần trăm tăng lên 
của sô luật sư trong lực lượng lao động (từ, thí dụ, 0,5 lên 1,5 phần 
trăm), tăng trưởng kinh tế giảm 4,76 đến 3,68 phần trăm — như vậy 
chỉ ra răng tăng trưởng kinh tế tỉ lệ nghịch với sự thận trọng của các 
luật sư. ? 

Điều đặc biệt chọc tức nhiều nhà cải cách là cách mà các luật sư 
đồ lỗi của các hệ thống quyền sở hữu tồi sang cho người khác. Tôi 
thường nghe các luật sư tán dương luật quyên sở hữu hiện hành, 
trong khi ngay lập tức thừa nhận ràng các chứng thư sở hữu được cấp 
một cách hợp pháp rất khó hoặc không thê sử dụng được. Điều này, 
tất nhiên, là không thể chấp nhận được. Một luật sư không thé thiết 
kế luật và các thủ tục hành chính dé thi hành nó và sau đó lại đồ lỗi 


200 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


thát bai cüa nó cho su yéu kém cüa các nhà ki tri cáp tháp hon, 
những người thi hành luật, hoặc cho sự giáo duc tôi của những người 
dùng nó. Thảo ra các luật tao nhã là không đủ. Chúng cũng phải hoạt 
động trong thực tế hành chính và xã hội vì nó mà chúng được thảo 
ra. 

Thát khá lí thú, su chi trích manh nhát dói vói các nó luc сйа các 
luật sư nhằm tri hoãn cải cách quyền sở hữu thường là từ chính các 
luật sư đồng nghiệp. Đây là cách mà S. Rowton Simpson, một luật sư 
và tác giả lừng danh nhất thế giới về đề tài đăng kí đất, viết về các 
đồng nghiệp của mình: 


Các luật sư, trên khắp thế giới, khét tiếng về sự miễn cưỡng của 
họ để chấp nhận ngay những sự thay 401 nhỏ nhất trong các thủ 
tục truyền thống của họ... Torrens [người Australia sáng, chế ra 
một trong những hệ thông lập hồ sơ an toàn nhất của thế giới], 
người đã bị giới luật gia phản đối kiên quyết và bën bi, đã đánh 
bại sự chống đối của các luật sư ở Nam Australia; nhưng câu 
chuyện của ông ta là ngoai lệ hiếm hoi. Cần dùng kim cương dé 
cắt kim cương, và trong hầu hết các nước việc đăng kí quyền sở 
hữu đã, như một qui tắc, được đưa vào nhờ các nỗ lực của một 
luật sư, một kẻ tàn tật như anh ta có thé bị coi là bởi phe đối lập 
ra mặt [chống đối tích cực] của các thành viên hành nghề trong 
giới của anh ta; và phe chóng đối thụ động có thể thậm chí còn 
tôi hơn phe chống đối tích cực, phe ít nhất hoặc là thắng hoặc là 
thua. Chống đối thụ động là xảo quyệt hơn; nó có thé làm cho sự 
tiễn bộ mát tác dụng. Chàng ít đạo luật đã héo tàn sau khi nhận 
được sự hoan nghênh của những người hành nghé cái hoá ra chi 
là ủng hộ suông hoặc thậm chí là “nụ hôn của thần chết” là đòn 
chí tử; các đạo luật khác đã gắn vào chúng một thủ tục tầm dài 
hạn đến mức làm cho sự tiến triển hầu như không thể cảm nhận 
được; những đạo luật như vậy chắc chắn không hề gây nguy 
hiểm cho tập quán đã được thiết lập, và như vậy có chiều hướng 
được giới luật gia chấp nhận, nhưng chúng không thật sự đạt mục 
đích; chúng đơn thuần chỉ làm tăng danh mục của, nếu không 
phải các thất bại, thì ít nhất là của những trường hợp “không 
thành сӧпр” 20 


Mặc dù các luật sư thường thừa nhận các ngành khác phải năng 
động, họ lập luận răng luật phải ôn định. Sự sùng kính như vậy với 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 201 


qui tác cüa luát, bát ké các hé quà, có thé dat tói diém ó noi các luát 
su üng hó cái cách có thé bi rüi ro táy chay bói các dóng nghiép. Ó 
các nước nói tiếng Đức trong thé ki mười chín và đầu thế ki hai 
mươi, sự thù ghét của giới luật gia đối với cải cách quyền sở hữu đã 
lên cao đến mức bất Кё luật sư cải cách nào đều bị họ gọi là 
Mestbeschmutzer — con thủ làm ó ué ó của chính mình. 

Tin tốt cho các nhà cải cách là các luật sư tài ba nhất (nhưng 
không nhất thiết thành công nhất) tin rằng luật được làm ra dé phục 
vụ cuộc sông chứ không phải ngược lại. Các luật gia có tầm nhìn xa 
cuối cùng đã thắng xu hướng phản động của giới của họ ở Phương 
Tây, thậm chí trong bối cảnh của luật Roman. Phải công nhận rằng, 
cuộc chiến đã là liên tục khó khăn, chủ yếu bởi vì, như Peter Stein đã 
nhận xét, “sự đóng góp [của các luật sư] cho sự hiểu biết đúng về các 
dinh ché pháp lí đã bị làm khó hiểu bởi sự nhắn mạnh của họ đến 
tính cổ và sự chấp thuận của họ với luật Roman như một sản phẩm 
đã hoàn tat”.”! Tuy nhiên, với thời gian, các luật gia Châu Âu vĩ đại 
đã khắc phục được sự cứng nhắc quá đáng như Stein chỉ ra, họ “đã 
làm cho giới của họ trở thành tỉnh thông về những phức tạp của Luật 
Roman, và đảm bảo rằng nó chuyền động với thời gian”.”° Chống lại 
sự lãnh đạm tràn lan của các đồng nghiệp, ở mọi nước Châu Âu một 
toán của các luật sư ưu tú đã nôi lên dé giüp nhác lóng kính di. 

Bát ké chính phü nào thiét tha theo duói mót hé thóng quyén só 
hữu được tích hợp vì váy phải đưa ra một chiến lược kĩ lưỡng cho 
đối xử với giới luật gia. Điểm cốt lõi là chọn đúng các luật sư. Cần 
một nhà lãnh đạo chính trị sáng suốt và lanh lợi để tránh các luật sư 
thành thạo dùng các mưu mẹo tinh vi làm hoảng sợ các nhà chính trị 
dẫn họ đến trạng thái bất động và thay vào đó phải tìm ra những 
người sẽ đem hinh thức pháp luật vào chương trình nghị sự cho sự 
biến 401 ngay cả nếu nó có nghĩa là chống lại hệ thống. Trừ khi nhà 
chính trị có đầu óc cải cách chọn kĩ càng các luật sư của mình, nếu 
không thì ông ta sẽ bị phó mặc cho các nhà kĩ trị pháp lí cai trị, 
những người sẽ ủng hộ suông cải cách trong khi ngắm ngầm phá hoại 
nó trong bóng tối. 

Các luật sư dũng cảm, có đầu óc cải cách tồn tại ở mọi quốc gia, 
và một khi các tiêu chuẩn tuyên chọn đối với các phẩm chất như vậy 
là rõ ràng, thì có thể nhận ra đúng người. Nhiều người hiểu rằng các 


202 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


yéu tó cán bàn quyét dinh thay dói nàm ó ngoài luát. Trong moi nuóc 
mà tói dà viéng thám, tói déu dà tháy các nhóm luát su cüa chính phü 
rất thân thiết với khu vực ngoài pháp luật, phán đấu hàng ngày dé tìm 
sự hài hoà giữa hệ thống chính thức và những dàn xép ngoài pháp 
luật. Một số luật sư học giả cũng nhận thức sâu sắc rằng các trật tự 
song hành của luật hợp pháp và luật ngoài pháp luật hoạt động đồng 
thời. Nhưng công trình của họ có xu hướng không được để ý tới ở 
tầm cao của chính phủ, và như thế, cả họ nữa, cũng vẫn là vô hình. 
Thực vậy, gần như là một qui tắc răng những luật sư rành rõi về sự 
ton tại của hai trật tự và có thiện cảm với cải cách lại bi đây ra bên lề 
của quá trình ra quyết định chính trị. 

Chính những người này là những người mà giới lãnh đạo chính trị 
phải sắp vào hàng ngũ dé tán công vũ bão vào hiện trạng và dé thực 
hiện chương trình quóc gia không cưỡng lại được vé chính thức hoá 
quyền sở hữu. Một đội quân như vậy, tuy nhiên, không bước lên phía 
trước một cách tự phát. Mỗi luật sự phải được định vị và tuyển chọn. 
Cùng nhau, họ sẽ tạo thành đội quân tiên phong, đội có thể chứng 
minh cải cách là đúng cho các luật sư đồng nghiệp của họ. Chính họ 
là những người sẽ có khả năng đánh bại con khủng long và giải thích 
cho những người trong giới luật gia bằng chính ngôn ngữ của họ rằng 
cốt yếu đến thế nào đôi với riêng họ và đối với tương lai của quốc gia 
dé tích hợp tất cả các quyền sở hữu vào một hệ thống pháp luật thông 
nhất mở ra cho tất cả mọi người. Chỉ riêng họ có thê giải thích cho 
phần còn lại của giới luật gia rang các thủ tuc pháp lí hiện hành đã 
trở thành không đơn thuần một mối phiền toái mà /à chướng ngại vat 
không vượt qua được cái kìm hãm hầu hết người dân của thế giới 
khỏi ở vào vị thế để tạo ra tư bản. Các luật sư cũng là những con 
người. Một khi họ hiểu rằng hệ thống mà họ bảo vệ là hệ thông đã lỗi 
thời một cách vô vọng, họ sẽ phản ứng một cách tích cực. 


Các nhà kĩ thuật. Các nước đang phát triển và nguyên cộng sản luôn 
tiêu hàng trăm triệu đôla về công nghệ lập bản đồ và hồ sơ tin học 
hoá dé hién dai hoá các hé thóng quyén sở hữu của ho — và ho vẫn 
khóng thé tích hop các khu vuc ngoài pháp luát cüa ho. Điều này 
chẳng còn làm ngạc nhiên bát kê ai, những người đã suy ngẫm kĩ 
càng về các ưu tiên của cải cách quyền sở hữu. Năm 1993, một 


VI. SU BÍ АМ CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 203 


chuyên gia Ngân hàng. Thế giới đã cảnh báo ràng "dà có xu huóng 
coi cáp chüng thu quyền sở hữu đất là một vân đề kĩ thuật. Thường 
các bản đồ được lập và việc đo dac được tién hành, nhưng các chứng 
thư quyền sở hữu không được làm hoặc được cấp bởi vì có tắc nghẽn 
trong hệ thống hoặc có các vấn đề pháp lí”. d 


Thậm chí các nhà ki thuật lo ngại rằng họ có thé quá bị mê hoặc 
bởi các công nghệ mới gây kinh ngạc. Một trong những chuyên gia 
Canada lỗi lạc nhất về đất đai và các hệ thống công nghệ thông tin đã 
bày tỏ sự lo ngại rằng một số chính phủ tiếp tục coi lập bản dó là nền 
tang của quyền sở hữu: 


Chúng ta hiện nay lâm vào tình trạng nguy hiểm về việc duy trì 
chuyện hoang đường này bằng cách có găng qui việc quản lí tài 
nguyên về vân đề hệ thông thông tin bản đồ (GIS). Công nghệ là 
һар dẫn; nó tao ra các kết quà hữu hinh. Nhung dó chi là mót 
phán cüa giái pháp... Các nhà tu ván và các tó chüc vién tro 
thuong xuát kháu các hé thóng mà ho quen thuộc (thường là của 
chính họ hoặc là các hệ thống mà họ đã làm việc với) mà không 
cân nhắc đủ tới những nhu càu và ràng buóc cüa nuóc tiép 
nhận... Cần có sự khiêm tốn hơn từ các nhà tư vấn chuyên 
nghiệp; đôi khi cần thú nhận rằng họ không luôn luôn biết câu trả 
lời hoặc rằng hệ thống của họ có thể không thích hợp.” 


Các chương trình tạo quyền sở hữu sẽ tiếp tục thất bại chừng nào 
các chính phủ còn nghĩ rằng tạo quyền sở hữu cần chỉ đến việc làm 
quen với các thứ tự nhiên — rằng một khi họ đã chụp ảnh, khảo sát, 
đo đạc, và tin học hoá các bảng kê của các tài sản vật lí của họ, họ đã 
có mọi thông tin cần thiết dé cáp các chứng thư quyền sở hữu. Họ 
không có. Các bức ảnh và các bảng kê chí thông báo cho các nhà 
chức trách về trạng thái vật lí của các tài sản; chúng chàng nói được 
điều gi về các quyền những cái chi phối chúng. Tat cả các bức ảnh và 
các bảng kiểm kê trên máy tính trên thế giới không. thể nói cho bát ké 
ai về các qui tắc địa phương nào thực thi các quyền này hoặc mạng 
lưới nào của các mối quan hệ duy trì chúng. Dẫu quan trọng, các bản 


204 SU BÍ АМ CÚA TU BÁN 


dó và các bàng kiểm kê là dé do và định vị các tài sản vật lí mà 
quyền sở hữu được neo vào, chúng không nói cho các chính phủ biết 
phải xây dựng khế ước xã hội quốc gia ra sao cái sẽ cho phép họ tạo 
ra quyền sở hữu hợp pháp rộng rãi. 

Xu hướng ở một số nước cô ép vấn đề liên quan đến quyền sở hữu 
vào các cục bản đồ và công nghệ thông tin đã làm lu mờ bản chất 
thực của quyền sở hữu. Quyền sở hữu không phải là một phần thực 
của thế giới vật lí: môi trường sông tự nhiên của nó là pháp lí và kinh 
tế. Quyền sở hữu là về các thứ vô hình, trong khi các bản đồ là tương 
tự như các thứ vật chất trên thực tế. Các bản đồ thé hiện thông tin vật 
lí của các tài sản nhưng không thấy bức tranh lớn. Không có thông 
tin thể chế và kinh tế thích đáng về những dàn xếp ngoài pháp luật, 
chúng không thê lột tả thực tế ở ngoài lồng kính. Như thế chúng 
không có khả năng thực hiện công việc thật của chúng, công việc 
giúp néo chặt các khía cạnh quyền sở hữu trong thực tại vật chất sao 
cho dé duy trì thé giới ảo và thé giới thực đồng bộ với nhau. 

Cho đến khi các trở ngại cho sử dụng các hệ thống quyền sở hữu 
chính thức được loại bỏ và những dàn xếp ngoài pháp luật đã được 
thay thế bằng luật, người dân có ít khuyến khích dé cung cấp thông 
tin cần thiết dé giữ cho các bản đồ và các cơ sở dữ liệu được cập nhật 
và tin cậy. Người dân muốn di vào trong hệ thống quyền sở hữu 
chính thức không bởi vì họ hăm hở để được vẽ bản đồ, được lập hồ 
sơ, hoặc bị đánh thuế; họ sẽ gia nhập hệ thống. khi những lợi ích kinh 
tế của nó là hiển nhiên đối với họ và khi họ chắc chắn rằng các quyền 
của họ sẽ tiếp tục được bảo vệ. 

Chừng nào các quyền này được bảo vệ bởi khế ước xã hội ngoài 
pháp luật, người dân sẽ chăng thấy lí do gì để thông báo cho các nhà 
chức trách bát Кё thay 401 nào trong việc chuyên nhượng tài sản của 
họ. Chỉ khi luật chính thức thay thế những dàn xêp ngoài pháp luật 
như nguồn của sự bảo vệ cho quyền sở hữu thì người dân sẽ chấp 
nhận tính hợp pháp của nó và quan tâm đến việc cung cấp cho các 
nhà chức trách những thông tin cần thiết để giữ cho các bản đồ và 
các hồ sơ của họ được cập nhật. Dia điểm, nơi khế ước xã hội được 
định vi, quyết định noi các hồ sơ và bản 40 có thé được giữ cho cập 
nhật. 


VI. SU BÍ AN CUA THÁT BAI PHÁP LÍ 205 


Đây không phải là điểm tầm thường. Các đề án cấp chứng thư 
quyền sở hữu thiên về (bị dẫn dắt bởi) kĩ thuật thường có xu hướng 
thoái hoá thành các hệ thống chứng minh cho kho vật lí, các Số Điền 
thô lỗi thời, hoặc các di tích lịch sử. Công nghiệp bản đồ và máy tính 
chịu tón thất như một hệ quả. Ngân sách cho đề án của họ được phê 
duyệt bởi các nhà chính trị những người mong đợi rằng các phương 
pháp mới này sẽ kết nạp những người nghèo vào. Một khi họ nhận ra 
răng chúng không làm được vậy, các đề án lập bản đồ và tin học hoá 
bị giảm xuống hoặc chấm dứt. Nhóm của tôi và tôi đã thấy điều này 
diễn ra lặp đi lặp lại. 

Lí do vì sao các công nghệ này hoạt động tốt đến như vậy ở các 
quốc gia tiên tiến, mà không cân nhiều đến sự vá víu pháp lí và chính 
trị, là sự chắp vá đó đã được tién hành hơn một trăm năm trước rồi. 
Khế ước xã hội về quyền sở hữu bao trùm toàn bộ đã có chỗ đứng 
vững chãi. Khi các hệ thống cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin bản 
đồ GIS, đo đạc từ xa, các hệ thống định vị toàn cầu GPS, và tất cả 
các công cụ công nghệ thông tin tuyệt vời trở nên sẵn có trong ba 
mươi năm qua, chúng thật ăn khớp với một hạ tầng thông tin và pháp 
lí đã được tích hợp tốt. Như vậy các công cụ và phương tiện biểu 
diễn bằng văn bản và đồ hoạ cho lưu trữ, truy tìm, phục hôi, và xử lí 
thông tin có thê được đưa vào sử dụng tốt. 

Tôi không nói ràng kĩ thuật ứng dụng, tích hợp hệ thống, các công 
ti công nghệ thông tin, các hàng bán thiết bị, các có vấn đăng kí, và 
tất cả những người khác những người cung cấp các dịch vụ quyền sở 
hữu được chuyên môn hoá vê đo đạc, vẽ bản đồ, và hiện đại hoá 
đăng kí là không quan trọng đối với tạo ra quyền sở hữu — hoàn toàn 
ngược lại. Nếu được làm cho thích ứng một cách thích hợp với đăng 
kí hàng loạt và với hoạt động trong môi trường ngoài pháp luật, 
chúng là không thể thiếu được để xác định các vị trí vật lí cũng như 
cho xử lí và tích hợp thông tin. Chúng sẽ ngón phàn lón tién chi cho 
cải cách quyền sở hữu, nhưng chỉ sau khi các vẫn đề pháp lí và chính 
trị dé kéo khu vực ngoài pháp luật vào đã được giải quyết. 


206 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Chỉ có người lành dao chính tri thật sự mới có thé dỗ ngọt luật quyền 
sở hữu ra khỏi sự bận tâm với quá khứ và chuyên sang một nhận thức 
sâu sắc về hiện tại, khỏi bị quá thán phục công nghệ sang quan tâm 
đến lợi ích của xã hội. Cần đến các nhà chính trị bởi vì các định chế 
hiện hành có xu hướng ưu ái và bảo vệ hiện trạng. Chính là một 
nhiệm vụ chính trị để thuyết phục chế độ ki trị tự thay 401 mình và 
ủng hộ sự thay đôi. 

Sự can thiệp chính trị là cần thiết, bởi vì các tổ chức chính phủ, ở 
trong pham vi của lồng kính, thường không được thiết kế dé đảm 
đương các chương trình cải cách rộng lớn, mau lẹ. Chúng thường 
được tó chức thành các cục được chuyên môn hoá, một cơ cấu có 
nhiều ý nghĩa hơn ở các quốc gia phát triển, ở nơi chỉ cần sự thay đổi 
từ từ bởi vì luật và quyên sở hữu chính thức đã hoạt động cho mọi 
người rồi. Tạo quyền sở hữu hoàn toàn không giống một chương 
trình tư nhân hoá, cái liên quan đến bán vài chục hoặc một sô gói tài 
sản mỗi năm. Mục đích của cải cách quyền sở hữu là đối với hàng 
triệu tài sản cho hàng triệu người trong một thời gian ngắn. Điều này 
có nghĩa rằng ít nhất nửa công việc là về truyền thông. Các nhà lãnh 
đạo cải cách cần phải mô tả chủ nghĩa tư bản được mến mộ sẽ ảnh 
hưởng ra sao đối với nhiều nhóm lợi ích khác nhau, chỉ cho họ những 
lợi ích mà họ sẽ thu được từ nó, vả thuyết phục họ rằng nó là một 
cuộc chơi mà các bên đều thắng cho mọi mảng của xã hội. Đối với 
khu vực ngoài pháp luật, các nhà lãnh đạo phải đề cập đến năng lực 
kinh doanh bị dồn nén của họ và giải thích rõ những ưu điểm của 
việc tích hợp một luật chính thức. Đối với khu vực hợp pháp, họ phải 
giải thích răng những cải cách được kiến nghị sẽ không làm tón hại 
đến các quyền hop pháp và có thé thực thi và rằng sẽ có những khoản 
lợi tổng hợp cho tất cả các nhóm lợi ích. 

Tạo ra một hệ thống quyền sở hữu, hệ thống có thể tiếp cận được 
cho tất cả mọi người, trước hết là một công việc chính trị bởi vì nó 
phải được theo dói bởi những người hiểu rằng mục đích cuối cùng 
của một hệ thống quyền sở hữu không phải là thảo ra các qui chế tao 
nhã, kết nói các máy tính bóng loáng, hoặc in ra các bản đồ nhiều 
màu sặc sỡ. Mục đích của quyền sở hữu chính thức là đưa tư bản vào 
tay của cả quốc gia. 


CHUONG 7 


Thay Loi Két luán 


Đâu rồi sự minh triết mà chúng ta đã mát trong tri thức? 
Đâu rồi tri thức mà chúng ta đã mắt trong thông tin? 


—T. D. Eliot, Hợp xướng từ “The Rock” 


Саи lạc bộ Tư của Toàn Câu hoá 


Chủ nghĩa tư bản đang khủng hoảng ở ngoài Phương Tây không phải 
bởi vì toàn cầu hoá quốc tế đang thất bại mà bởi vì các quôc gia đang 
phát triển và nguyên cộng sản đã không có khả năng để “toàn cầu 
hoá” tư bản trong phạm vi đất nước họ. Hầu hết người dân trong các 
nước đó coi chủ nghĩa tư bản như một câu lạc bộ tư, một hệ thống 
phân biệt đối xử chỉ có lợi cho Phương Tây và tầng lớp ưu tú sống 
bên trong những lồng kính của các nước nghẻo. 

Nhiều người dân trên khắp thế giới có thể mang giày Nike và 
khoe đồng hồ Casio, nhưng ngay khi họ tiêu thụ hàng hoá Phương 
Tây, họ nhận thức khá rõ rằng họ vẫn còn lần lữa ở bên ria của cuộc 
chơi tư bản chủ nghĩa. Họ chang có đồng tiền cược nào trong đó. 
Toàn cầu hoá không được chỉ là sự kết nối các lồng kính của một số 
ít có đặc quyền. Loại toàn cầu hoá ấy đã tồn tại trước đây. Trong thế 
kỉ thứ mười chín, các vua chúa cai trị Châu Âu đã đúng là một gia 
đình lớn, có quan hệ máu mủ và trong sự tiếp xúc liên tục về chính trị 


208 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


và thuong mại với anh chi em họ của minh ở Anh, Pháp, Hà Lan, 
Tây Ban Nha và Nga. Chủ nghĩa tư bản đã chiến tháng trong thế ki 
thứ mười chín và đã thịnh hành khắp thế giới đã công nghiệp hoá cho 
đến Cách mạng Nga và Đại Suy thoái. Nhưng như Ortega y Gasset 
của Tây Ban Nha và học giả Mĩ Walter Lippman đã chỉ ra, bất chấp 
sự thống trị và sự tinh tế của nó, hệ thống tư bản chủ nghĩa đã luôn 
luôn dễ bị tón thương. Nhà kinh tế Mĩ Lester Thurow đã chỉ ra rằng 
chỉ mới 1941 đây thôi, 


Hoa Kì và Vương quốc Anh đã về cơ bản là các nước tư bản chủ 
nghĩa [chủ yếu] duy nhất còn lại trên mặt đất... Tất cả phần còn 
lại của thế giới đã là các nước phát xít, cộng sản hoặc các thuộc 
địa phong kiến Thế giới Thứ ba. Cuộc khủng hoảng cuối cùng 
của các năm 1920 và Đại Suy thoái của các năm 1930 đã đưa chủ 
nghĩa tư bản đến bờ của sự diét vong. Chủ nghĩa tư bản cái bây 
gió xem ra háp dàn khóng cuóng lai duoc có thé, vói chi mót vài 
bước say chân, bi tiêu tan.! 


Chàng càn phái nhác dén các nuóc Mi Latin. Trong ít nhát bón dip 
từ khi ho độc lập khỏi Tây Ban Nha vào những năm 1820, họ dà thử 
trở thành một phần của chủ nghĩa tư bản toàn cầu và đã thất bại. Họ 
đã tái cơ cấu nợ của họ, đã ồn định hoá các nën kinh tế của họ bằng 
cách kiểm soát lạm phát, tự do hoá thương mại, tư nhân hoá các tài 
sản của chính phủ (bán các hệ thống đường sắt của họ cho Anh, chăng 
hạn), thực hiện 401 nợ thành vốn đầu tư, và (0 chức lại các hệ thống 
thuế. Ở mức người tiêu thụ, những người Mĩ Latin nhập khẩu đủ loại 
hàng hoá, từ quân áo may bằng vải tuýt và giầy đi lễ của Anh đến các 
xe Ford Model T; họ học tiếng Anh và tiếng Pháp bằng cách nghe 
radio hoặc máy ghi âm; họ nhảy các điệu Charleston và Lambeth 
Walk, và nhai kẹo cao su Chiclets. Nhưng chẳng bao giờ họ tạo ra 
nhiều tư bản sống. 

Bây giờ tất cả chúng ta có thê hưởng lợi từ cuộc cách mạng truyền 
thông, và một số có thê cho là tiến bộ trong sự thực là các con Nhân 
sư Ai Cập hiện nay trực tiếp nhìn chòng chọc vào bảng hiệu đèn neon 
của một cửa hàng Gà Rán Kentucky. Tuy nhiên, chỉ có hai mươi lăm 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 209 


trong só hai trăm nước trên thé giới tạo ra tu bản với số lượng đủ dé 
huóng loi dày dú tü phán cóng lao dóng trong các thi truóng toàn càu 
mở rộng. Huyết mach của chủ nghĩa tư bàn không phải là Internet 
hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh. Nó là тё bản. Chi có tu bản mới 
cung cấp các phương tiện dé hỗ trợ chuyên món hoá và sản xuất và 
trao đối các tài sản trong thị trường mở rộng. Chính tư bản là nguồn 
của năng suất ngày càng tăng và bởi vậy là sự giầu có của các quôc 
gia. 

Thé mà chi có các quóc gia Phuong Тау và các nhóm nhỏ của 
nhüng nguói giàu có ó các quóc gia dang phát trién và nguyén cóng 
sàn là có nàng luc dé biéu dién các tài sàn và tiém nàng và, vi váy, có 
khả năng tao và sử dụng tu bán một cách có hiệu quả. Chủ nghĩa tư 
bản được nhìn nhận ở ngoài Phương Tây với sự thù địch tăng lên, như 
một chế độ phân biệt đối xử mà hầu hết người dân không thể bước 
vào. Có sự hiểu biết đang tăng lên, thậm chí giữa một sô giới ưu tú, 
rằng nêu họ phải phụ thuộc chỉ vào và mãi mãi vào sự tử tế của tư bản 
từ bên ngoài, họ sẽ chăng bao giờ trở thành những người chơi có hiệu 
quả trong ván bài tư bản chủ nghĩa toàn cầu. Họ ngày càng thất vọng 
về việc không được là chủ của sô phận mình. Vì họ đã nhảy lên [con 
tàu] toàn cầu hoá mà không cung cấp cho chính nhân dân họ những 
phương tiện để tạo tư bản, họ đang bắt đầu nhìn ít giống Hoa Kì hơn 
mà là giống Mĩ Latin theo thuyết trọng thương với hoạt động ngoài 
pháp luật lộn xón của nó? Mười năm trước it người ổi so sánh các 
quốc gia thuộc phe Liên Xô trước đây với Mĩ Latin. Nhưng ngày nay 
họ giống nhau một cách đáng kinh ngạc: các nền kinh tế ngầm mạnh 
mẽ, sự bất bình dang ranh ranh, mafia tran lan, bat 6n dinh chinh tri, 
tu ban dao tau, và su khinh nhón và vi pham pháp luát tráng tron. 

Dó là lí do vì sao ở ngoài Phương Tây những người bênh vực cho 
chủ nghĩa tư bản lại rút lui về mặt trí tuệ. Có uy thế vừa đúng một 
thập kỉ trước, bây giờ họ ngày càng được nhìn nhận như những người 
biện hộ cho sự khốn khó và bất công vẫn còn tác động đến đa số dân 
chúng. Thí dụ, năm 1999 thượng viện tư vẫn của Ai Cập đã cảnh báo 
chính phủ “đừng bị lừa dối lâu hơn nữa bởi những lời kêu gọi cho chủ 
nghĩa tư bản và toàn cầu hoá”. Sau khi đã quên van đề cốt lõi của 
quyên sở hữu, những người biện hộ của chủ nghĩa tư bản đã dé chính 
họ được biết đến như những người bảo vệ hiện trạng, có gắng một 


210 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


cách mü quáng dé thực thi luật thành văn hiện hành bát Кё nó có phân 
biệt đối xử hay không. 

Và luật ở các nước ấy có phân biệt đối xử. Như tôi đã minh hoạ ở 
Chương 2, ít nhất 80 phần trăm dân số trong các nước này không thể 
bơm cuộc sống vào các tải sản của họ và làm cho chúng tạo ra tư bản 
bởi vì luật ngăn họ khỏi hệ thống quyền sở hữu chính thức. Họ có 
hàng ngàn tỉ đôla tư bản chết, nhưng cứ như thể [số tư bản chết] này 
là các ao nước mà nước của chúng mát hút trong các dải cát căn côi, 
thay vì tạo thành một khối nước không lồ có thể được giữ trong một 
hệ thống quyền sở hữu thống nhất và cho chúng hình dạng cần thiết 
để tạo tư bản. Người dân nắm giữ và sử dụng các tài sản của mình 
trên cơ sở của vô số những thoả thuận phi chính thức rời rạc ở nơi tính 
chịu trách nhiệm giải trình được quản lí một cách cục bộ. Không có 
các tiêu chuẩn chung mà quyền sở hữu hợp pháp mang lại, họ thiếu 
ngôn ngữ cần thiết dé các tài sản của họ có thé nói chuyện với nhau. 
Thật vô dụng đi thuyết phục họ hãy kiên nhẫn cho đến khi các lợi ích 
của chủ nghĩa tư bản chảy nhỏ giọt xuống theo cách của chúng. Điều 
đó sẽ chăng bao giờ xảy ra trước khi có các nền móng vững chắc của 
quyên sở hữu chính thức. 

Trong khi đó, những người ủng hộ chủ nghĩa tư bản, vẫn còn ngạo 
mạn vé chiến thắng của mình đối với chủ nghĩa cộng sản, tuy thế phải 
hiểu rằng các cải cách kinh tế vĩ mô của họ là không đủ. Chúng ta 
không được quên rằng toàn cầu hoá đang diễn ra bởi vì các quôc gia 
đang phát triển và nguyên cộng sản đang mở cửa nën kinh tế một thời 
bị đóng của họ, đang ôn định hoá các đồng tiền của họ, và đang soạn 
thảo các khung khó điều tiết để tăng cường buôn bán quốc tế và đầu 
tư tư nhân. Tất cả những thứ này đều tốt. Cái không được tốt cho lắm 
là, những cải cách này giả thiết rằng dân cư của các nước này đã được 
tích hợp vào hệ thống pháp lí và có cùng khả năng để sử dụng các 
nguồn lực của họ trong thị trường mở. Họ không được [tích hợp] và 
không có [cùng khả nàng]. 

Như tôi đã lập luận ở Chương 3, hầu hết người dân không thể tham 
gia vào thị trường được mở rộng bởi vi họ không được tiếp cận tới hệ 
thống quyền sở hữu hợp pháp, hệ thống biểu diễn các tài sản của họ 
theo cách nó làm cho chúng có thể được chuyên nhượng và thay thế 
được cho nhau một cách rộng rãi, cái để cho chúng được gộp lại và 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 211 


cho phép những người chủ của chúng trở thành người có trách nhiệm 
giải trình. Chừng nảo các tài sản của đại đa số còn chưa được lập hồ 
sơ và được theo dõi một cách đúng đắn bởi một bộ máy thích hợp, thì 
họ còn là vô hình, không thể nhìn thấy, và vô sinh, không hiệu quả 
trên thương trường. 

Bằng cách ón định hoá và điều chỉnh “kinh thánh” [luật], các 
chương trình kinh tế vĩ mô của các nhà toàn cầu hoá đã hợp lí hoá một 
cách day kịch tính việc quản lí kinh tế của các nước đang phát triển. 
Nhưng bởi vì sách kinh thánh của họ không đề cập đến sự thực rằng 
hầu hết người dân không có các quyên sở hữu, họ đã chỉ làm một 
phần nhỏ công việc cân thiết dé tạo một hệ thống tu bản chủ nghĩa và 
nền kinh tế thị trường toàn diện. Các công cụ của họ được thiết kế dé 
hoat dóng trong các nước ở noi luật có hệ thống đã được “toàn cầu 
hoá” nội tại rôi, khi kë cả các hệ thống quyên sở hữu kết nối với các 
công cụ tiền tệ và đầu tư hiệu quả đã có rồi — những cái ma các nước 
này còn phải đạt tới. 

Có quá nhiều các nhà hoạch định chính sách đã lay cai nhin 
Olympia vë qua trinh toàn cau hoa. Mót khi ho da ón dinh hoa va diéu 
chinh ó múc vi mó, cho phép các doanh nghiép hop pháp va các nha 
dàu tu nuóc ngoài phát dat và các nhà kinh té chính thóng kiém soát 
ngán khó, ho сат tháy ráng ho dà hoàn thành bón phận của minh. Bói 
vi ho đã chỉ tập trung vào các chính sách giải quyét các só liéu, chi 
tiêu tổng hợp, họ đã không điều tra xem liệu người dân đã có các 
phương tiện để tham gia vào một hệ thống thị trường được mở rộng 
hay chưa. Họ đã quên răng nhân dân là những tác nhân căn bản của sự 
thay đổi. Họ đã quên tập trung vào những người nghèo. Và họ đã gây 
ra sự bỏ sót không lồ đó bởi vi họ không hoạt động với khái niệm giai 
cấp trong đầu óc họ. Theo lời của một trong những học giả lỗi lạc 
nhất của họ, họ không có “khả năng để thấu hiểu, dù là lơ mơ, những 
người khác sóng ra sao” 

Các nhà cải cách kinh tế đã bỏ vấn đề quyền sở hữu cho những 
người nghéo vào tay của các co quan pháp luật bảo thủ không quan 
tâm đến thay 401 hiện trạng. Kết quả là, các tai sản của đại đa số công 
dân vẫn là tư bản chết bị kẹt trong khu vực ngoài pháp luật. Đây là lí 
do vì sao những người ủng hộ toàn cầu hoá và thị trường tự do đang 


212 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


bắt đầu được nhận biết như những người tự thoả mãn bảo vé những 
quyên lợi của những người chê ngự lông kính. 


Đôi mặt với bóng Ma của Marx 


Hầu hết các chương trình cải cách kinh tế trong các nền kinh tế nghèo 
có thé rơi vào cái bẫy mà Marx đã đoán trước: Sự mâu thuẫn to lớn 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa là nó tự đào huyệt chôn mình bởi vì nó 
không thể loại trừ sự tập trung tư bản vào tay một số ít người. Do 
không để cho đại đa số tiếp cận đến các thị trường được mở rộng, các 
cuộc cải cách này dé lại một mảnh đất màu mỡ cho xung đột giai cấp 
- một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và thị trường tự do cho số ít có đặc 
quyền những người có thể cụ thể hoá các quyền sở hữu của mình, và 
sự nghèo đói tương đối cho khu vực to lớn được tư bản hoá thấp 
không có khả năng dùng sức mạnh của các tài sản riêng của mình. 

Xung đột giai cấp, trong những ngày này của thời dai? Chang phải 
khái niệm đó đã sụp dó với bức Tường Berlin? Rất tiếc, nó đã không. 
Điều này có thé khó hiểu đối với một công dân ở một quốc gia tiên 
tiến bởi vì ở Phương Tây những người bất mãn với hệ thống sống 
trong “các nhóm nghèo đói riêng тё”. Sự nghèo khổ ở các quốc gia 
đang phát triển và nguyên cộng sản, tuy vậy, không được giới hạn lại 
trong các nhóm riêng rẽ; nó phó biến khắp xã hội. Những nhóm riêng 
rẽ tồn tại ở các nước ау là các nhóm của những người giàu có. Cái mà 
Phương Tây gọi là “tầng lớp dưới” thì ở đây là đa sô. Và trong quá 
khứ, khi những mong đợi tăng lên của họ đã không được thoả mãn, 
khối người nghèo dận đữ đó đã bắt giới ưu tú nhìn bề ngoài có vẻ 
vững chắc phải qui gói (nhu ó Iran, Venezuela, và Indonesia). Ó hàu 
hét các nuóc ngoài Phuong Táy, các chính phü phu thuóc vào các co 
quan tình báo mạnh, và giới ưu tú của họ sóng dáng sau các bức tường 
giông những pháo đải với lí do chính đáng. 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 213 


Ngày nay, ó mót qui mó róng lón, su khác biét рїйа các quóc gia 
tién tién và phàn cón lai cüa thé giói là su khác biét рїйа các nuóc ó 
nơi quyền sở hữu chính thức là phó biến và các nước mà các giai cấp 
được phân ra thành những người có thé có định các quyên sở hữu và 
tạo ra tư bản và những người không thể. Nếu các quyên sở hữu ngoài 
pháp luật không được dàn xép cho phù hợp, thì các xã hội này có thê 
vất vưởng với các nền kinh tế nhị nguyên của mình - với cái gọi là 
khu vực tuân thủ pháp luật ở một bên và khu vực ngoài pháp luật bị 
làm kiệt sức ở bên kia. Nhưng do thông tin và truyền thông tiếp tục 
được cải thiện và những người nghèo được thông tin tốt hơn về cái mà 
họ không có, sự thất vọng cay đăng về chủ nghĩa phân biệt pháp lí 
nhất thiết tăng lên. Đến một điểm nào đó, những người ở bên ngoài 
lồng kính sẽ được huy động, bởi những người người có chương trình 
hành động chính trị lớn nhanh nhờ sự bát mãn, dé chóng lại hiện 
trạng. “Nếu chúng ta không sáng ché ra các cách dé làm cho toàn cầu 
hoá mang tính bao gồm hơn”, Klaus Schwab của Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới nói, “chúng ta phải đối mặt với triển vọng của một sự trỗi 
dậy của những xung đột xã hội gay gắt của quá khứ, được khuếch đại 
lên ở mức quốc té”. 

Chiến tranh Lạnh có thé đã chấm dứt, nhưng những lập luận cũ về 
giai cấp không biến mát. Các hoạt động lật đồ và một sự trỗi dậy của 
các xung đột sắc tộc và văn hoá ở khắp thế giới chứng tỏ răng khi 
người dân vô cùng bắt mãn họ tiếp tục tự tạo thành các giai сар dựa 
trên cơ sở những tón hại được chia sẻ. Tờ Newsweek lưu ý răng ở 
Châu Mĩ từ các năm 1980, “mỗi trong những cuộc dau tranh này có 
lịch sử riêng duy nhất của nó, nhưng tất cả những người dau tranh đều 
phi báng cùng một kẻ thù: bộ mặt mới của chủ nghĩa tư bản Mĩ 
Latin”. * Trong các tình huống như vậy bộ dụng cụ Marxist phục vụ 
tốt hơn cho việc giải thích xung đột giai cấp hơn tư tưởng tư bản chủ 
nghĩa, cái chăng hề có phân tích có thể so sánh được hoặc thậm chí 
một chiến lược nghiêm túc cho việc với tới những người nghèo ở khu 
vực ngoài pháp luật. Các nhà tư bản thường không có sự giải thích có 
hệ thông về làm sao mà những người nghèo ở tầng lớp dưới lại rơi 
vào vị thế như họ đang là và làm sao hệ thống có thê được thay đối dé 
nâng họ lên. 


214 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Chüng ta khóng duoc dánh giá tháp náng luc tiém tàng cüa hoc 
thuyét Marxist thóng nhát ó thói diém khi quàn chúng nhàn dán vói ít 
hi vọng dang tim kiếm một thé giới quan nhất quán dé cải thiện các 
trién vong kinh té tuyét vong cüa ho. Trong mót thói ki kinh té phón 
thịnh, thường có ít thời gian cho suy ngẫm, tư duy sâu. Khủng hoảng, 
tuy vậy, có một cách dé mài sắc nhu cầu tâm trí cho trật tự và các giải 
thích thành nỗi ám ảnh. Tư duy Marxist, trong bất luận dạng tái xuất 
hiện nào của nó — và nó sẽ — cung cấp một loạt các khái niệm hùng 
mạnh hơn nhiều dé đánh vật với các vẫn đề chính trị của chủ nghĩa tư 
bản ngoài Phương Tây so với cách suy nghĩ, tư duy tư bản chủ nghĩa. 

Sự hiểu thấu tư bản của Marx, như George Soros đã quan sát mới 
đây, thường tinh tế hơn so với hiểu biết của Adam Smith.” Marx đã 
hiểu rõ ràng rằng “tự bản thân chúng, tiền và các hàng hoá không là tư 
bản nhiều hơn so với các tư liệu sản xuất và phương tiện sinh sông là. 
Chính chúng muốn chuyền thành tu bàn". Ông cũng đã hiểu rằng 
nếu các tài sản có thé biến 401 thành các hàng hoá và dé chúng tương 
tác trong các thị trường, chúng có thé biểu lộ các giá trị những cái 
không thé cảm nhận được đối với các giác quan nhung có thé được 
thâu tóm để tạo ra các khoản tô (tiền thuê). Đối với Marx, quyền sở 
hữu là một vấn đề quan trọng bởi vì đã rõ với ông là những người 
chiếm hữu các tài sản nhận được hơn rất nhiều so với chỉ các thuộc 
tính vật lí của chúng. Kết quả là, bộ công cu trí tuệ Marxist đã dé cho 
những người chống tư bản chủ nghĩa những phương pháp hùng mạnh 
để giải thích vì sao quyền sở hữu tư nhân sẽ tất yêu đưa các tài sản 
vào tay những người giàu làm tón hại đến những người nghèo. 

Đối với những người đã chưa nhận ra, kho vũ khí của những người 
phản đối chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hoá đang được tích lại. Ngày 
nay, có những số liệu thống kê nghiêm túc, những cái cung cấp cho 
những người chống tư bản chủ nghĩa đúng thứ vũ khí họ cần để lập 
luận rằng chủ nghĩa tư bản là một SỰ chuyền tài sản từ các nước nghèo 
hơn sang các nước giàu hơn và rằng đầu tư tư nhân của Phương Tây 
trong các quốc gia đang phát triển chang là gì khác việc tiếp quản ở 
qui mô lớn các tài nguyên của họ bởi các công tỉ đa quốc gia. Số xe 
hơi bóng loáng, số nhà sang trọng, và số các siêu thị theo kiểu 
California có thé đã tăng trong hau hết các quốc gia dang phát triển và 
nguyên cộng sản trong thập kỉ vừa qua, nhưng số người nghèo cũng 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 215 


thé. Nghiên cứu của Nancy Birdsal và Juan Luis Londofio chỉ ra rằng 
su nghéo dói dà táng nhanh hon và phán bó thu nháp dà xáu hon di 
trong thập kỉ qua.” Theo “Báo cáo Phát triển Con Người” của Liên 
Hiệp Quốc năm 1999, tông sản phẩm quốc nội, GDP, của Liên bang 
Nga đã sụt 41 phần trăm từ 1990 đến 1997, day hàng triệu người dan 
vào khu vực ngoài pháp luật. Tuổi thọ trung bình của nam giới Nga đã 
giảm đúng bốn năm — còn năm mươi tám năm. Báo cáo đồ lỗi cho quá 
độ sang chủ nghĩa tư bản và những tác động của toàn cầu hoá. 

Những nỗ lực nghiên cứu này cung cáp cho chúng ta những tín 
hiệu cảnh báo lành mạnh, nhưng chúng cũng đặt các tên lửa trí tuệ 
vào vị trí cần thiết để làm nản lòng các chương trình tư nhân hoá và 
chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Thật quan trọng, bởi vậy, dé nhận ra hệ 
thuyết Marxist và sau đó đưa thêm cái chúng ta đã học được trong 
một thế kỉ từ khi Marx chết. Chúng ta ngày nay có thể chứng minh 
rang mặc dù Marx đã thấy rõ rang một cuộc sóng kinh tế song hành 
có thé được tao ra sát cạnh bản thân các tài sản vật lí — rằng “những 
sản phẩm của đầu op con người hiện ra nhu những cái độc lập được 
phú cho cuộc sống”! — ông đã không hiểu thấu lắm rằng quyền sở 
hữu chính thức đã không đơn thuần là một công cụ để chiếm đoạt mà 
còn là phương tiện dé thúc day người dân tạo ra giá trị khả dụng thêm 
thực sự. Hơn thế nữa, ông đã không nhìn thấy răng chính các cơ chế 
chứa đựng trong bản thân hệ thống quyền sở hữu là những cái cho các 
tài sản và lao động đã được đầu tư trong chúng hình dạng cần thiết dé 
tạo ra tư bản. Mặc dù phân tích của Marx, về làm sao các tài sản trở 
thành siêu việt và phục vụ việc sử dụng xã hội lớn hơn khi chúng trở 
nên có thể trao đổi được, là cơ bản để hiểu sự giàu có, ông đã không 
có khả năng dé tiên đoán đến mức độ nào các hệ thống quyền sở hữu 
hợp pháp sẽ trở thành phương tiện quan trọng cho việc làm tăng giá tri 
trao đôi. 

Marx đã hiểu tốt hơn bất kì ai khác trong thời đại của ông rằng 
trong kinh tế học không có sự mù quáng nào lớn hơn là xem các tài 
nguyên chỉ với những tính chất vật lí của chúng. Ông cũng đã nhận 
thức được rằng tư bản là “một chất liệu độc lập... trong đó tiền và các 
hàng hoá chỉ đơn thuần là các dạng mà nó khoác vào và bỏ ra lần 
lượt”.'" Nhưng ông đã sống trong một thời ki khi có lẽ đã là quá sớm 
dé thay làm sao quyền sở hữu chính thức có thé, thông qua biểu diễn, 


216 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


làm cho cùng các tài nguyên ấy phục vu các chức năng thêm nữa và 
tạo ra giá trị thặng dư. Bởi vậy, Marx đã không thể thấy làm thế nào 
dé tăng dải của những người hưởng lợi của quyền sở hữu vì lợi ích 
của tất cả mọi người. Các chứng thư quyền sở hữu đã chỉ là đỉnh chóp 
có thé nhìn thấy được của tảng băng quyền sở hữu ngày càng lớn. 
Phần còn lại của tảng băng bây giờ là một phương tiện nhân tạo 
không 16 dé dé dàng rút ra khả năng kinh tế của các tài sản. Đó là lí do 
vì sao Marx đã không hiểu đầy đủ rằng quyền sở hữu hợp pháp là quá 
trình không thé thiếu được, quá trình cô định và triển khai tư bản, rằng 
không có quyền sở hữu thì nhân loại không thé biến 401 những thành 
quả lao động của mình thành các dạng lỏng, có thể thay thế nhau, 
những cái có thé được phân biệt, kết hop, chia nhỏ, và đầu tư dé tao ra 
giá tri gia táng. Ông. đã không nhận ra rằng một hệ thống quyền sở 
hữu hợp pháp tốt, giống như một con dao nhíp [của] quân đội Thuy 
Sĩ, có nhiều cơ chế hơn là chỉ có mỗi một lưỡi dao “chủ sở hữu” sơ 
đăng. 

Phần lớn tư tưởng của Marx đã lỗi thời bởi vì hoàn cảnh ngày nay 
không giống như của Châu Âu thời Marx. Tư bản tiềm tàng không 
còn là đặc quyền của số ít người. Sau cái chết của Marx, Phương Tây 
cuối cùng đã tìm được cách thiết lập một khung khổ pháp lí cái đã cho 
hầu hết người dân tiếp cận đến quyên sở hữu và các công cụ sản xuất. 
Marx có lẽ sẽ bị sôc khi thấy rằng trong các nước đang phát triển 
[ngày nay] phần lớn của quần chúng đông đúc không phải là những 
người vô sản hợp pháp bị áp bức mà là các nghiệp chủ nhỏ ngoài pháp 
luật bị áp bức có một lượng tài sản khá lớn. 

Sự mên mộ các hệ thống quyền sở hữu tốt không được làm chúng 
ta mù trước sự thực rằng, như Marx đã lưu ý, các hệ thống này cũng 
có thê được sử dụng dé trộm cắp. Thế giới sẽ luôn đầy những kẻ lừa 
đảo lão luyện trong việc sử dụng các giây tờ quyền sở hữu dé hot của 
từ những người dân nhẹ dạ không đề phòng. Tuy nhiên không thé 
phản đối các hệ thống quyền sở hữu chính thức vì lí do này, hơn một 
chút nào so với việc phải huỷ các máy tính hoặc xe hơi bởi vì có 
người dùng chúng dé phạm tội. Nếu giả nhu Marx còn sống ngày nay 
và nhìn thay sự chiếm đoạt các tài nguyên đã xảy ra ở cả hai phía của 
Bức Màn Sắt trước đây, ông có lẽ sẽ đồng ý răng sự cướp bóc có thê 
xảy ra với hoặc không với quyền sở hữu và rằng kiểm soát nạn trộm 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 217 


cáp phụ thuộc nhiều hon vào thực thi quyền lực hon là vào quyền só 
hữu. Thêm nữa, mặc dù Marx đã cho “giá trị thặng dư” một định 
nghĩa rất cụ thể, ý nghĩa của nó không bị buộc chặt vào cây bút của 
ông. Người dân đã luôn luôn tạo ra giá trị thặng dư: các kim tự tháp, 
thánh đường, quân đội tốn nhiều tiền, đó chỉ là nêu vài thí dụ. Rõ ràng 
là phần lớn giá trị thặng dư ngày nay ở Phương Tây có xuất xứ không 
phải trong thời gian lao động bị tước đoạt một cách đáng hồ thẹn, mà 
ở trong cách quyền sở hữu đã cho đầu óc các cơ chế để với chúng 
công việc thêm có thể được rút ra từ các hàng hoá. 

Giống như tất cả chúng ta, Marx đã bị ảnh hưởng bởi các điều kiện 
xã hội và những công nghệ của thời đại ông. Sự tước đoạt những 
người chu nhỏ khỏi các phương tiện tồn tại của họ, sự tiếp cận đến các 
quyền sở hữu tư nhân có nguồn góc từ quyền sở hữu phong kiến, sự 
ăn cướp đất công, Su nô dich hoá thé dân, sự cướp bóc những người 
xâm chiếm, và việc “săn người da đen mang tính thương mại” bởi hệ 
thống thuộc địa có thể tất cả đã là các tiền đề chủ yếu cho cái mà 
Marx đã gọi là “tích luỹ tư bản nguyên thuỷ”. Ngày nay những điều 
kiện này khó có thể lặp lại. Thái độ đã thay đổi — với mức độ không 
nhỏ do bởi chính những tác phẩm của Marx. Cướp bóc, chế độ nô lệ, 
và chủ nghĩa thực dân bây giờ đều không được chính phủ chuẩn y. 
Hàu hét các nước ngày nay là các bên của các hiệp định như Tuyên bó 
Phó quát vé Quyën Con nguói và có nhüng hién pháp qui dinh ràng 
tiếp cận bình dáng đến các quyền sở hữu như là một trong những 
quyền cán bản của nhân loại. 

Hơn thế nữa, như đã thấy ở Chương 6, các nhà chức trách trong 
các nước đang phát triển đã không dè dặt khi trao cho những người 
nghèo tiếp cận đến các tài sản. Phần lớn các toà nhà và doanh nghiệp 
ngoài pháp luật tự phát ở các đô thị khắp Thế giới Thứ Hai và Thứ Ba 
có thể đã không có chứng thư sở hữu chính thức, nhưng các chính phú 
đã chấp nhận (dù ngâm định) sự tòn tại của chúng và những dàn xêp 
quyên sở hữu. Ở nhiều nước đang phát triển trong thế kỉ này, các dải 
đất lớn đã được cấp cho những nông dân nghèo như một phần của các 
chương trình cải cách nông nghiệp (mặc dù không có các biểu diễn 
quyền sở hữu cần thiết dé tạo ra tư bản). Các nhà chức trách ở các 
nước đó cũng chang miễn cưỡng dành riêng ngân sách cho các van đề 


218 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


quyén sở hữu. Hàng ngàn ti dóla đã được chi cho các hoạt động liên 
quan đến đăng kí quyền sở hữu. 


Quyền Sở hữu Khiến Tư bản “Thân thiện với Trí óc” 


Suốt quyên sách này tôi đã có găng chứng minh rằng hiện nay chúng 
ta có đủ bằng chứng dé tạo sự tiến bộ lớn lao trong phát triển. Với nó 
trong tay chúng ta có thể vượt quá cuộc tranh luận trì trệ “tả đối lại 
với hữu” về quyền sở hữu và tránh phải chiến đấu cũng chính các 
cuộc chiến cũ ây lại một lần nữa. Quyền sở hữu chính thức là nhiều 
hơn chỉ quyền chủ sở hữu. Như chúng ta đã thấy ở Chương 3, quyền 
sở hữu chính thức phải được xem như một quá trình không thé thiếu 
được, quá trình cung cấp cho người dân các công cụ để tập trung suy 
nghĩ của họ vào các khía cạnh của các tài nguyên của họ mà từ những 
khía cạnh ấy họ có thể chiết xuất ra tư bản. Quyền sở hữu chính thức 
là nhiều hơn một hệ thống cấp chứng thư, đăng kí, ghi chép, và lập 
bản đồ các tài sản — nó là một công cụ của tư duy, biểu diễn các tài 
sản theo cách sao cho đầu óc của người dân có thé thao tác trên chúng 
để tạo ra giá trị thặng dư. Đó là lí do vì sao quyền sở hữu chính thức 
phải có thé tiếp cận được một cách phó quát: dé kéo mọi người vào 
một khế ước xã hội ở nơi họ có thể hợp tác để làm tăng năng suất của 
xã hội. 

Cái phân biệt một hệ thống quyền sở hữu hợp pháp tốt chính là nó 
“thân thiện với trí óc”. Nó tiếp nhận và tổ chức tri thức về các tài sản 
đã được ghi chép vào trong các hình dạng mà chúng ta có thé kiểm 
soát. Nó thu thập, tích hợp, và phối hợp không chỉ những dữ liệu về 
các tài sản và tiềm năng của chúng mà cả tư duy của chúng ta về 
chúng. Tóm lại, tư bản được sinh ra từ khả năng của Phương Tây sử 
dụng các hệ thống quyền sở hữu dé biểu diễn các tài nguyên của ho 
trong một khung cảnh ảo. Chỉ có ở đó, trong thế giới ảo ấy, trí óc có 
thể tiếp nhận đề nhận ra và thực hiện ý nghĩa của các tài sản cho nhân 
loại. 

Sự đóng góp cách mạng của một hệ thống quyền sở hữu được tích 
hop là ở chó nó giải quyết van dé cơ bản của nhận thức. Năm giác 


VII. ТНАҮ LOI KÉT LUAN 219 


quan của chúng ta là không đủ đối với chúng ta dé xử lí thực tại phức 
tạp của một thị trường được mở rộng, chăng nói chi đến một thị 
trường được toàn cầu hoá. Chúng ta cần phải cô đọng các sự thực 
kinh tế về bản thân chúng ta và những tài nguyên của chúng ta lại 
thành những tinh chất mà trí óc của chúng ta có thể nắm bắt một cách 
dë dàng. Một hệ thống quyền sở hữu tốt làm việc đó — nó đưa các tài 
sản vào một dạng cho phép chúng ta phân biệt những nét giống nhau, 
các nét khác biệt của chúng và các điểm giao tiếp với các tài sản khác. 
Nó cố định chúng trong những biểu diễn những cái được hệ thống 
theo dõi khi chúng chu du qua thời gian và không gian. Thêm nữa, nó 
cho phép các tài sản trở nên thay thé nhau được bằng cách biểu diễn 
chúng trong trí óc sao cho chúng ta có thé dé dàng kết hợp, phân chia, 
và huy động chúng để tạo ra các hỗn hợp có giá trị cao hơn. Năng lực 
này của quyền sở hữu, dé biểu diễn các khía cạnh của tải sản trong các 
dạng thức cho phép chúng ta tô hợp chúng lại để làm cho chúng hữu 
ích hơn nữa, chính là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, vì 
tăng trưởng chính là nhận được những đầu ra có giá trị cao từ những 
đầu vào có giá trị thấp. 

Một hệ thống. quyền sở hữu hợp pháp tốt là một môi trường cho 
phép chúng ta hiểu lẫn nhau, thiết lập các mối quan hệ, và tổng hợp tri 
thức về các tài sản của chúng ta để làm tăng năng suất của chúng ta. 
Nó là một cách dé biểu diễn thực tại cái cho phép chúng ta vượt quá 
những giới hạn của giác quan của chúng ta. Những biểu diễn quyên SỞ 
hữu được thiết kế khéo làm cho chúng ta có khả năng lần ra tiêm năng 
kinh tế của các tài nguyên để tăng cường cái mà chúng ta có thể làm 
với chúng. Chúng không phải “đơn thuần là giấy”: chúng là các 
phương kế dé suy tư những cái cho chúng ta tri thức hữu ích về những 
thứ không hiện diện rõ ràng. 

Các hồ sơ quyền sở hữu hướng tri thức của chúng ta về các thứ tới 
một mục tiêu, mượn lời của Thomas Aquinas, “hệt như mũi tên уш di 
nhờ người bán cung". Bang cách biểu diễn các khía cạnh kinh tế của 
các thứ chúng ta có và ghép chúng lại thành các phạm trù mà đầu óc 
của chúng ta có thể nắm bắt nhanh chóng, các hồ sơ thích hợp làm 
giảm các chi phí giao dịch với các tài sản và làm tăng giá tri của 
chúng một cách tương xứng. Quan niệm này, rằng giá trị của các thứ 
có thé được tăng lên bằng cách giảm chi phí tìm hiểu chúng và giao 


220 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


dịch với chúng, là một đóng góp quan trong của Ronald Coase người 
được giải Nobel. Trong bài khảo luận “Bản chất Công ti”, Coase đã 
chứng minh rằng các chỉ phí dé thực hiện các giao dich có thé được 
giảm đi một cách đáng kë trong khung cảnh được kiểm soát và phối 
hop của một hãng. 2 Trong ý nghĩa này, các hệ thống quyền sở hữu 
giống như các hãng của Coase — các môi trường được kiểm soát dé 
giảm các chi phí giao dịch. 

Năng lực của quyền sở hữu dé biểu lộ tư bản tiềm tàng trong các 
tài sản mà chúng ta tích tụ, được sinh ra từ truyền thống trí tuệ hay 
nhất về kiểm soát môi trường của chúng ta dé phón vinh. Trong hàng 
ngàn nám nhüng bác minh triết nhất của nhân loại đã nói với chúng ta 
răng cuộc sông có những mức độ thực tại khác nhau, nhiều trong số 
đó có thé thay được, và răng chỉ bằng cách xây dựng các công cụ biểu 
diễn dé con người có thể có khả năng tiếp cận chúng. Theo sự tương 
tự nồi tiếng của Plato, chúng ta được ví như những người tù bị xích 
trong một cái hang ngoảnh mặt vào trong, lưng quay ra cửa để cho tất 
cả cái chúng ta có thé biết về thế giới là những cái bóng rớt trên tường 
trước mặt chúng ta. Sự thật mà minh hoạ này cống hién là nhiều thứ 
dẫn dắt vận mệnh của chúng ta là không hién nhiên. Đó là lí do vì sao 
nén ván minh dà làm уїёс siéng nàng dé tao thành các hé thóng biéu 
dién dé tiép cán và nám bát phàn cüa thuc tai cái là áo và biéu dién nó 
ó dang mà chúng ta có thé hiéu duoc. 

Nhu Margaret Boden diễn đạt, “Một só trong số những cái quan 
trọng nhất mà con người tạo ra là các hệ thống biéu diễn mới. Những 
hệ thống này bao gồm những kí hiệu hình thức, như các số Ảrập 
(đừng quên só không), các công thức hoá học, hoặc các khuóng nhac, 
nốt trắng, và nốt đen được các nhạc sĩ sử dụng. Các ngôn ngữ lập 
trình [máy tính] là một thí dụ mới đây hơn”. “ Các hệ thống biểu diễn 
như toán học và quyền sở hữu được tích hợp giúp chúng ta thao tác và 
sắp xếp những tính phức tạp của thế giới theo một cách mà tất cả 
chúng ta có thê hiểu và cho phép chúng ta truyền đạt về những vấn đề 
mà khác đi thì chúng ta không thê xử lí. Chúng là những cái mà nhà 
triết học Daniel Dennett đã gọi là “những bộ phận giả nối dài của trí 
óc”. Thông qua những biểu diễn chúng ta đưa các khía cạnh chủ 
chốt của thế giới thành hiện hữu, để thay đổi cách chúng ta nghĩ về 
chúng. Triết gia John Searle đã lưu ý rằng bằng thoả thuận của con 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 221 


nguói chüng ta có thé án dinh “một thân phán mói cho mót só hién 
tượng, ở nơi thân phán ấy có một chức năng đi kém cái không thé 
được thực hiện một cách đơn độc trong tư cách của các đặc tính vật lí 
nội tại của hiện tượng ay”.'° Điều này với tôi xem ra rất gần với cái 
mà quyền sở hữu hợp pháp làm: Nó ấn định cho các tài sản, bằng khế 
ước xã hội, trong thế giới khái niệm, một thân phận cái cho phép 
chúng thực hiện các chức năng tạo ra tư bản. 

Quan niệm này, rằng chúng ta tó chức thực tại trong một thế giới 
quan niệm, là ở ngay tâm điểm của triết học khắp thế giới. Nhà triết 
học Pháp Michel Foucault gắn cho nó cái nhãn région médiane cái 
cung cấp một hệ thống chuyên mach (codes fondamentaux) tao thành 
một mang bí mật noi xã hội xác lập pham vi khóng ngừng mở rộng 
khả năng của nó (les conditions de possibilité)" Tói xem quyén só 
hữu hinh thức như một loai bảng chuyển mach, cái cho phép chúng ta 
mở rộng khả năng của các tải sản mà chúng ta tích luỹ hơn nữa và hơn 
nữa, mỗi lần tăng tư bản. Tôi cũng hưởng lợi từ quan niệm của Karl 
Popper vé Thé giới 3 — một thực thé tách rời Thé giới 1 của các đối 
tượng vật lí và Thé giới 2 của các trạng thái tinh thân — ở noi các sản 
phẩm của trí óc chúng ta nhận một sự tồn tai tu tri ánh huóng dén 
cách mà chúng ta đối xử với thực tế vật lí.'” Và quyền sở hữu hinh 
thức đưa chúng ta đến chính thế giới quan niệm này — một thế giói mà 
ở đó Phương Тау tổ chức tri thức về các tài sản và chiết xuất từ chúng 
ra khả năng để tạo tư bản. 

Và như thế quyền sở hữu hình thức là cái thứ lạ thường này, lớn 
hơn nhiều so với quyền chủ sở hữu đơn thuần. Không gióng những 
con hó và chó sói, nhe nanh vuốt ra dé bảo vệ lãnh thé của chúng, con 
người, một loài vật yếu hơn nhiều về mặt thân thể, đã dùng trí óc của 
mình để tạo ra một môi trường pháp lí — quyền sở hữu — để bảo vệ 
lãnh thổ của mình. Chẳng có bất kì ai nhận ra nó hoàn toàn, hệ thống 
biểu diễn mà Phương Tây đã tạo ra để giải quyết các yêu sách lãnh 
thô đã có một cuộc sống riêng của mình, cung câp cơ sở tri thức và 
các qui tắc cần thiết dé có định và thực hiện tư bản. 


222 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Những Ké thù của các Biểu diễn 


Thật mia mai, những kẻ thù của chủ nghĩa tư bản xem ra luôn nhận 
thức rõ hơn về xuất xứ ảo của tư bản so với bản thân các nhà tư bản. 
Chính khía cạnh ảo này của chủ nghĩa tư bản là cái họ thấy xảo quyệt 
và nguy hiểm đến vậy. Chủ nghĩa tư bản, Viviane Forrester lên án 
trong quyền L'Horreur économique bán chay nhát cüa bà, *dà xàm 
chiém không gian vật lí cũng nhu không gian ảo...Nó đã tịch thu và 
giấu giém của cải như chua từng bao giờ, nó đã lấy hết khỏi tầm với 
của người dân bằng cách giấu giém no trong dang cua cac ki higu. 
Các ki hiệu dà trở thành các đối tượng trao đổi trừu tượng xảy ra 
chang ở nơi nào khác mà chính là trong thế giới ảo của chúng”. ” Một 
cách có ý thức hoặc vô thức, Forrester là một phần của một truyền 
thống lâu đời về không thoải mái với những biểu diễn kinh tế của thực 
tế ảo — những thứ “tỉnh vi siêu hình” mà Marx nghĩ rằng tuy nhiên là 
cần thiết dé hiểu và tích luy của cải.” 

Sự sợ hãi tính ảo này của tư bản là có thé hiểu được. Mỗi lần nền 
văn minh đạt tới một cách mới của việc sử dung các biểu diễn dé cai 
quản thế giới vật lí, người dân trở nên nghi ngờ. Khi Marco Polo từ 
Trung Quốc trở về, ông đã làm những người Châu Âu bị sốc với 
thông tin răng người Trung Quốc không dùng tiền kim loại mà dùng 
tiền giấy, điều mà người dân nhanh chóng lên án là giả kim thuật. Thế 
giới Châu Âu đã chống đối tiền tượng trưng cho đến thế kỉ thứ mười 
chín. Các dạng mới nhất của tiền phái sinh — tiền điện tử, điện chuyền, 
và bây giờ thẻ tín dụng có mặt khắp mọi nơi — cũng đã cần thời gian 
để được chấp nhận. Do các biểu diễn của giá trị trở thành ít nặng nề 
hơn và ảo hơn, có thê hiểu được là người dân nghi ngờ. Các dạng phái 
sinh mới của quyền sở hữu (như các chứng chỉ bảo lãnh bằng văn tự 
thế chấp) có thê giúp tạo ra thêm tư bản, nhưng chúng cũng làm cho 
việc hiểu cuộc sống kinh tế thêm phức tạp hơn. Và như thé người dân 
có xu hướng cảm thấy thoải mái hơn với bức tranh của những người 
công nhân đáng kính phục nhễ nhại mồ hôi trên các bức tường ở Liên 
Xô và Mĩ Latin, lê bước trên những cánh đồng hoặc điều khiển máy 
móc của họ, hơn là với bức tranh của những nhà tư bản lái xe và buôn 
bán các chứng thư sở hữu, các có phiếu, và trái phiếu trong thực tế ảo 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 223 


trên máy tinh của ho. Cứ nhu thé làm việc với các biểu diễn làm bán 
tay hơn là làm việc với bụi và dầu mỡ. 

Như tat cả các hệ thong biéu diễn — từ ngôn ngữ thành văn cho đến 
tiền và các kí hiệu máy tính — giấy chứng nhận quyên sở hữu đã được 
nhiều trí thức xem là một công cụ của sự lừa đối và áp bức. Thái độ 
tiêu cực với biểu diễn đã là những dòng nước ngầm mạnh mẽ trong 
hình thành các ý tưởng chính trị. Triết gia Pháp Jacques Derrida gợi 
lạ trong De la Grammatologie vé cách nào mà Jean Jacques 
Rousseau đã lập luận răng văn tự đã là một nguyên nhân quan trong 
của sự bất bình đẳng của con người. Đối với Rousseau, những người 
có hiểu biết về chữ viết có thể kiểm soát các luật thành văn và các 
giấy tờ chính thống và, như thế, có thể kiểm soát số phận của người 
dân. Claude Lévi-Strauss cũng đã lập luận rằng “chức năng hàng đầu 
của truyền thông bằng văn viết là dé tạo thuận lợi cho sự nô dich 
hoá".^! 

Tói cüng y thüc duoc nhu bát ké nguói chóng tu bàn chú nghia nào 
vé các hé thóng biểu diễn, đặc biệt là các hé thống của chủ nghĩa tư 
bản, đã được dùng thế nào để bóc lột và xâm chiếm, về chúng đã để 
số đông bị phó mặc cho một số Ít ra sao. Tôi đã thảo luận trong cuốn 
sách này vé giấy tờ chính thống đã được sử dụng cho sự thống tri 
tháng thừng ra sao. Và tuy thé nghệ thuật và khoa học về biểu diễn 
vân là một trong những rường cột của xã hội hiện đại. Dẫu có nguyễn 
rüa chóng lại chữ viết, tiền điện tử, các kí hiệu máy tính, và các giây 
chứng nhận quyền sở hữu đến bao nhiêu cũng chăng làm cho chúng 
biến mất đi. Thay vào đó chúng ta phải làm cho các hệ thống biểu 
diễn đơn giản hơn, minh bạch hơn và cố gắng chăm chỉ làm việc dé 
giúp người dân hiểu chúng. Khác đi, thì chủ nghĩa phân biệt pháp lí sẽ 
còn dai dàng, và các công cụ để tạo ra của cải vẫn sẽ nằm trong tay 
của những người sống bên trong lồng kính. 


Thành công ở Chủ nghĩa Tư bản là Vấn đề Văn hoá? 


Hãy nghĩ về Bill Gates, nghiệp chủ thành công nhất và giàu nhất thế 
giới. Ngoài sự thiên tải cá nhân của ông ra, bao nhiêu trong thành 


224 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


cóng cüa óng là do nén táng ván hoá cüa óng và do dao düc “Tin 
lành" của ông? Và bao nhiêu là do hệ thống quyền sở hữu hợp pháp 
của Hoa Kì? 

Ông ta có thé làm ra được bao nhiêu phần mềm sáng tạo nêu không 
có bản quyền dé bảo vệ chúng? Ông ta có thé tiến hành được bao 
nhiêu thương vụ và đề án dài hạn nếu không có các hợp đồng có thé 
được thực thi? Ông ta có thê phải chịu rủi ro là bao nhiêu lúc ban đầu 
nếu không có các hệ thống trách nhiệm hữu hạn và các khế ước bảo 
hiểm? Ông ta có thé tích luy được bao nhiêu tu bản nếu không có các 
hồ sơ quyên sở hữu dé có dinh và lưu trữ ở đó số tư bản ấy? Ông ta có 
thé huy động được bao nhiêu nguồn lực nếu không có những biểu 
diễn quyền sở hữu có thé chia, tách, kết hợp với nhau được? Ông ta có 
thể làm cho bao nhiêu người khác trở thành triệu phú nếu không có 
khả năng chia quyền chọn cổ phiếu? Ông ta có thể hưởng được bao 
nhiêu tiết kiệm theo qui mó nêu ông ta phải hoạt động trên cơ sở thu 
công tán mác không thể kết hợp được? Ông ta sẽ chuyền các quyền 
đối VỚI dé chế của ông ra sao cho con cháu và các đồng nghiệp của 
ông néu không có quyên thừa kế? 

Tôi không nghĩ Bill Gates hoặc bất kë nghiệp chủ nào ở Phương 
Tây lại có thé thành công mà không có các hệ thống quyền sở hữu 
dựa trên cơ sở của một khế ước xã hội mạnh và được tích hợp khéo. 
Tôi khiêm tốn đề nghị rằng trước khi bất ké một học * 'giả” lớn nào, 
người sống ở bên trong lồng kính, có thuyết phục chúng ta rằng thành 
công ở chủ nghĩa tư bản đòi hỏi những đặc điểm văn hoá nhát định, 
thì chúng ta đầu tiên phải có gắng để xem cái gì xảy ra khi các nước 
đang phát triển và nguyên cộng sản thiết lập các hệ thống quyền sở 
hữu những hệ thống có thể tạo tư bản cho tất cả mọi người. 

Trong suốt chiều dài của lịch sử, người dân đã lẫn lộn tính hiệu quả 
của các công cụ biểu dién mà họ kế thừa dé tạo ra giá trị thặng dư với 
các giá trị nội tại của nền văn hoá của họ. Họ đã quên rằng nhiều khi 
cái làm cho một nhóm người nào đó có lợi thế chính là việc họ áp 
dụng sáng tạo một hệ thống biểu diễn đã được phát triển bởi một nền 
văn hoá khác. Thí dụ, những người Phương Bắc đã phải sao chép các 
định chế pháp lí của Rome có xưa dé tó chức bản thân ho và học chữ 
Hi Lạp và các kí hiệu và hệ thống số Ả rập để chuyển tải thông tin và 
tính toán. Và như thế, ngày nay, ít người ý thức được về lợi thế to lớn 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 225 


mà các hệ thống quyền sở hữu hinh thức đã cho các xã hội Phuong 
Tây. Kết quả là, nhiều người Phương Tây được hướng dẫn dé tin rằng 
cái làm cơ sở cho chủ nghĩa tư bản thành công của họ là đạo đức làm 
việc mà họ đã kế thừa hoặc là nỗi lo tồn tại tột cùng do tôn giáo của 
họ tạo ra — bất chấp sự thực là người dân khắp thế giới tất cả đều làm 
việc siêng năng khi họ có thể và rằng nỗi lo lắng ton tại hoặc các bà 
mẹ áp đảo chàng phải là độc quyền Calvinist hay Do Thái. (Tôi cũng 
lo lắng như bát ké người theo phái Calvinist nào trong lich sử, đặt biệt 
vào các tối Thứ Bảy, và trong chuyện cá cược về bà mẹ áp đảo, tôi sẽ 
tiến cử mẹ tôi ở Peru đối đầu với bất kë phụ nữ nào ở New York). 
Cho nên, một phần lớn của chương trình nghiên cứu cần thiết dé giải 
thích vì sao chủ nghĩa tư bản thất bại ở ngoài Phương Tây vẫn còn bị 
sa lầy trong một đống giả thiết không được xem xét và nhìn chung 
không thể kiểm chứng được, các giả thiết được gắn cho cái nhãn “văn 
hoá” mà mục đích chính của nó là cho phép quá nhiều người sống 
trong các khu biệt lập của thé giới này có được cảm giác trịch thượng. 


Một ngày kia những lập luận văn hoá này sẽ tróc ra khi bằng chứng 
nghiêm khắc về những tác động của các định chế chính trị và luật 
quyền sở hữu tốt được thấu hiểu. Giữa chừng, như Fareed Zakaria của 
tờ Foreign Affairs dà quan sát thấy: 


Văn hoá là [vấn đề] nóng bỏng. Đối với văn hoá tôi không muốn 
nói tới Wagner và Chủ nghĩa Biểu hiện Trừu tượng — chúng đã 
luôn nóng bỏng — mà muốn nói tới văn hoá như một sự lí giải 
cho các hiện tượng xã hội... Những lí giải văn hoá vẫn cứ dai 
dàng bởi vì các nhà trí thức thích chúng. Họ làm cho hiểu biết 
cặn kẽ về lịch sử của các nước có thé đánh giá được, những cái 
các nhà trí thức có rất nhiều. Họ cho thêm một dáng vẻ bí ân và 
tính phức tạp vào việc nghiên cứu các xã hội.. . Nhung bán thán 
văn hoá có thé được nhào nặn và thay đổi. Đằng sau biết bao thái 
độ văn hoá, thị hiểu, và sở thích là các lực lượng chính trị và kinh 
tế nhào nặn chúng.” 


Điêu này không có nghĩa là văn hoá không đáng quan tâm. Tât cả 
các dân tộc trên thê giới đêu có những sở thích, kĩ năng, và những 
hình mâu ứng xử riêng biệt những cái có thê được coi như văn hoá. 


226 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Thách thức là đi tìm hiểu xem những cái nào trong số những nét tiêu 
biểu này là ban sắc thực sự thám căn có đế, không thay 401 được của 
một dân tộc và những cái nào được xác định bởi những ràng buộc 
kinh tế và pháp luật. Liệu việc chiếm đất bất hợp pháp ở Ai Cập và 
Peru có phải là kết quả của các truyền thống du cư có xưa không thé 
triệt được ở những người Ả rập và tập quán đi tới đi lui của những 
người Quechuas trồng trọt ở các độ cao khác nhau của dãy núi Andes? 
Hay điều đó xảy ra bởi vì cả ở Ai Cập lẫn ở Peru cần hơn mười lăm 
năm dë nhận được các quyền sở hữu hợp pháp trên đất sa mạc? Theo 
kinh nghiệm của tôi sự chiếm đất chủ yêu là do nguyên nhân sau. Khi 
người dân được tiếp cận đến một cơ ché gọn gàng dé chiếm đất, cơ 
chế phản ánh khế ước xã hội, thì họ sẽ đi theo con đường hợp pháp, 
và chỉ có một thiểu số, giống ở mọi nơi khác, sẽ cứ khăng khăng bám 
lấy việc chiếm hữu ngoài pháp luật. Phần lớn ứng xử mà ngày nay 
được cho là do di sản văn hoá lại không phải là kết quả không tránh 
khỏi của các đặc điểm tộc người hoặc khí chất của dân tộc mà là kết 
quả của sự đánh giá duy lí của họ về các chỉ phí và lợi ích tương đối 
của việc tham gia vào hệ thống quyền sở hữu hợp pháp. 

Quyền sở hữu hop pháp trao quyên cho các cá nhân trong mọi nền 
văn hoá, và tôi nghi ngờ răng quyên sở hữu tự nó mâu thuẫn với bất 
kë nền văn hoá chủ yêu nào. Những người nhập cư Việt Nam, Cuba, 
và Ấn Độ rõ ràng đã chăng có máy vấn đề về thích ứng với luật quyền 
sở hữu Hoa Kì. Nếu được nghĩ ra một cách đúng đắn, luật quyền sở 
hữu có thể với quá các nền văn hoá dé làm tăng sự tin cậy giữa chúng 
và, dóng thói, làm giám các chi phí dé dua các dÓ vàt và nhüng tu 
tuóng dén vói nhau." 5 Quyền sở hữu hợp pháp xác định các tỉ giá trao 
đổi giữa các nền văn hoá khác nhau và như vậy cho chúng nên tảng 
của những sự tương đồng kinh tế, từ đó dé tiến hành kinh doanh với 
nhau. 


Cuộc Choi Duy nhát trong Phó 
Tôi tin rằng chủ nghĩa tư bản đã lạc mất đường ở các quốc gia đang 


phát triên và nguyên cộng sản. Nó không công băng. Nó mát liên lạc 
với những người lẽ ra phải là nhóm người ủng hộ lớn nhât của nó, và 


VII. THAY LOI KÉT LUAN 227 


thay vi là mót su nghiép dám báo co hói cho tát cá moi nguói, chü 
nghia tu bán ngày càng tó ra là chú dé quán xuyén cüa mót phuóng 
hội tự phuc vụ của các doanh nhân và bộ máy ki tri của họ. Tôi hi 
vọng cuốn sách này đã truyền đạt lòng tin của tôi rằng tình trạng này 
có thê tương đối dë chỉnh sửa - với điều kiện các chính phủ sẵn sàng 
chấp nhận những điểm sau: 


1. Tình hình và tiềm năng của những người nghèo cần phải 
được nêu bang tư liệu một cách tốt hơn. 

2. Tất cả mọi người dân đều có khả năng tiết kiệm. 

3. Cái mà những người nghèo thiếu là các hệ thống quyền sở 
hữu được tích hợp một cách hợp pháp những cái có thể 
chuyển đổi lao động và tiết kiệm của họ thành tư bản. 

4. Sự không vâng lời hay bất tuân dân sự và тайа hiện nay 
không phải là các hiện tượng không đáng Кё mà là kết quả 
của cuộc hành quân của hàng tỉ người từ cách sóng được tó 
chúc trén qui mó nhó sang cách sóng duoc tó chúc trén qui 
mó lón. 

5. Trong khung cánh này, những người nghéo không phải là 
van đề mà chính là giải pháp. 

6. Thực hiện một hệ thống quyền sở hữu cái tạo ra tư bản là 
một thách thức chính trị bởi vì nó liên quan đến tiếp xúc 
với nhân dân, năm bắt hay thấu hiểu khế ước xã hội, và 
xem xét dé đại tu hệ thống pháp luật. 


Với chiến tháng của nó đối với chủ nghĩa cộng sản, chương trình 
nghị sự cũ của chủ nghĩa tư bản cho tiến bộ kinh tế đã kiệt lực và đòi 
hỏi một tập mới của những cam kết. Chang có y nghia gi khi tiếp tục 
đòi phải có các nền kinh tế mở mà không 401 mặt với sự thực rằng các 
cuộc cải cách kinh tế đang thực hiện chỉ mở cửa cho giới ưu tú nhỏ và 
được toàn cầu hoá và bỏ sót đa số loài người. Hiện tại, toàn cầu hoá tư 
bản chủ nghĩa quan tâm kết nối chỉ những giới ưu tú sống bên trong 
những lồng kính. Để nhác những lồng kính đi và huy bỏ chủ nghĩa 
phân biệt quyền sở hữu sẽ đòi hỏi vượt quá những ranh giới của cả 
kinh tế học và luật. 


228 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Tôi không phải là một nhà tư bản hết sức ngoan có. Tôi không xem 
chủ nghĩa tư bản như một tín điều. Quan trọng hơn nhiều đối với tôi là 
tự do, là tình thương cảm đối với những người nghèo, là sự tôn trọng 
thoả thuận xã hội, và là cơ hội ngang nhau. Nhưng hiện tại, dé đạt các 
muc tiéu áy, chú nghia tu bàn là cuóc choi duy nhát trong phó. Nó là 
hé thóng duy nhát chüng ta biét ráng nó cung cáp cho chüng ta nhüng 
cóng cu càn thiét dé tao ra giá tri tháng du to lón. 

Tôi cảm thấy thích thú được là người từ Thế giới Thứ ba bởi vi nó 
nêu ra một thách thức tuyệt diệu đến như vậy — thách thức về tiến 
hành quá độ đến một hệ thống tư bản chủ nghĩa dựa trên thị trường, 
hệ thống tôn trọng những mong muốn và những niềm tin của nhân 
dân. Khi tư bản không còn là câu chuyện thành công chỉ ở Phương 
Tây mà ở cả mọi nơi, chúng ta có thê vượt quá những giới hạn của thế 
giới vật chất và dùng trí óc của mình bay vút vào tương lai. 


CHÚ THÍCH 


CHUONG 1 


1. Gordon S. Wood, “Inventing American Capitalism," New York Review of Books 
(June 9, 1994), p. 49. 


CHUONG 2 


1. Donald J. Pisani, Water, Land, and Law in the West: The Limit of Public Policy, 
1850-1920 (Lawrence: University Press of Kansas, 1996), p. 51 

2. Nhận xét của kiến trúc sư và nhà qui hoạch đô thị Albert Magonese trong 
Conjonction, No. 119, February-March 1973, p.11. 

3. Leonard J. Rolfes, Jr., “The Struggle for Private Land Rights in Russia", 
Economic Reform Today, No. 1, 1996, p. 12. 


CHUONG 3 


1. Adam Smith, The Wealth of Nations (London: Everyman's Library, 1977), 
former Vol. 1, p.242. 

2. Ibid., p.295 

3. Sismonde de Sismondi, Nouveaux Principes d’économic politique (Paris: 
Calman-Lévy, 1827), pp. 81-82. 

4. Jean Baptiste Say, Traité d 'économic politique (Paris: Deterville, 1819), Vol.2, 
p. 429. 

5. Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works (New York: International 
Publishers, 1996), Vol. 33, p.82. 

6. Adam Smith, The Wealth of Nations (London: Everyman's Library, 1977), 
former Vol. 1, p.242. 

7. Ibid., p.286. 


230 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


8. Herbert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics (Chicago: Harvester, University of Chicago, 1982), p.211. 

9. George A. Miller and Philip N. Johnson-Laird, Language and Perception 
(Cambridge: Harvard University Pres, 1976), p.578. 

10. Gunnar Heinsohn and Otto Steiger, The Property Theory of Interest and 
Money", unpublished manuscript, second draft, October 1998, p. 22. 

11. Ibid., p. 43. 

12. Ibid., p. 38. 

13. Tom Bethell, The Noblest Triumph (New York: St. Martin's Press, 1998), p.9. 

14. Fernand Braudel, The Wheels of Commerce (New York: Harper and Row, 
1982), p. 248. 


CHUONG 4 


1. “Survey the Internet", Economist, July 1, 1995, pp. 4-5. 

2. Jeb Blount, *Latin Trade", News Finance, January 20, 1997. 

3. Tony Emerson and Michael Laris, “Migration”, Newsweek, December 4, 1995. 

4. Henry Boldrick, *Reaching Turkey's Spontaneous Settlements", World Bank 
Policy, April-June 1966. 

5. “Solving the Squatter Problem", Business World, May 10, 1995. 

6. Newsweek, March 23,1998. 

7. Economist, June 6, 1998. 

8. Manal El-Batran and Ahmed El-Kholei, Gender and Rehousing in Egypt (Cairo: 
Royal Netherlands Embassy, 1996), p. 24. 

9. Gerald Barthelemy, “L’extention des lotissements sauvages à usage populaire en 
milieu urbain ou Paysans, Villes et Bidonvilles en Haiti: Apercus et reflexions", 
June 1996, Port-au-Province, offprint. 

10. Blout, *Latin Trade". 

11. Leonard J. Rolfes, Jr., *The Struggle for Private Land Rights in Russia", 
Economic Reform Today, No. 1, 1966. 

12. Official journal of the National Geographic Society (Millenium in Maps), No. 
4., October 1998. 

13. Donald Stewart, AIPE, December 1997. 

14. Matt Moffett, *The Amazon Jungle Had an Eager, but Was It for Sale?" Wall 
Street Journal, January 30, 1997. 

15. Simon Fass, Political Economy in Haiti: The Drama of Survival (New 
Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 19880, pp. xxiv-xxv 


CHÚ THÍCH 231 


16. Ahmed M. Soliman, “Legitimizing Informal Housing: Accomodating Low- 
Income Groups in Alexandria, Egypt", Environment and Urbanization, Vol. 8, 
No. 1 (April 1996), pp. 190-191 

17. Reuters, Finance Review, May 11, 1992, p. 45 

18. Mavery Zarembo, Newsweek, July, 1997. 

19. Economist, March 5,1994. 

20. Economist, May 6,1995. 

21. “Terrenos de Gamarra valen tres veces más que en el centro de Lima", El 
Comerrcio, April 25, 1995. 

22. Jan de Vries, Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1976); D. C. Coleman, Revisions in Mercantilism 
(London: Methuen, 1969); J. H. Clapham, The Economic Development of 
France and Germany, 1815-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 
1963); Eli Heckscher, Mercantilism, ed. E. F. Soderland (London: George 
Allen&Unwin. 1934). 

23. Joseph Reid, Respuetas al primer cuestionario del ILD (Lima: Meca, 1985). 

24. D. C. Coleman, The Economy of England, 1450-1750 (London: Oxford 
University Press, 1977), pp. 18-19 

25. Ibid., pp.58-59. 

26. Heckscher, Mercantilism, Vol. 1, p.323 

27. Ibid., p. 241. 

28. Robert B. Ekelund, Jr., and Robert Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking 
Society (College Station: Texas A&M University Press, 1981), Chapter 1. 

29. Heckscher, Mercantilism, Vol. 1, pp.239-244. 

30. Coleman, The Economy of England, p. 74. 

31. Heckscher, Mercantilism, Vol. 1, p.244. 

32. Clapham, The Economic Development of France and Germany, pp. 323-325. 

33. Joseph Reid trả lời cho bản câu hỏi thứ hai do Viện Tu do và Dân chu (Institute 
of Liberty and Democracy) gửi, Tài liệu in, Thư viện ILD, 1985; Heckscher, 
Mercantilism, Vol. 1, pp.247, 251. 

34. Charles Wilson, Mercantilism (London: Routledge & Kegan Paul, 1963), p. 27. 

35. Coleman, The Economy of England, p. 105. 


CHUONG 5 


1. Francis S. Philbrick, “Changing Conceptions of Property Law", University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 86, May 1938, p. 691. 

2. Bernard Bailyn, The Peopling of British North America: An Introduction (New 
York, 1986), p. 5. 


232 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


3. Peter Charles Hoffer, Law and People in Colonial America (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1998), pp. 1-2. 

4. Ibid., p. xii. 

5. David Thomas Konig, “Community Custom and the Common Law: Social 
Change and Development of Land Law in Seventeenth Century 
Massachusetts", in Land Law and Real Property in American History: Major 
Historical Interpretations, ed. Kermit Hall (New York: Garland Publishing, 
1987), p. 339. 

6. Ibid., pp. 319-320. 

7. Ibid., p. 320. 

8. Ibid., p.323. 

9. Ibid., p.324. 

10. Ibid., p.349. 

11. Hoffer, Law and People in Colonial America, p. 15. 

12. Amelia C. Ford, Colonial Precedents of Our National Land System as It 
Existed in 1800 (Philadelphia: Porcupine Press, 1910), pp. 112-113. 

13. Ibid., p. 114. 

14. Konig, “Community Custom", p. 325. 

15. Ibid., 349. 

16. Aaron Morton Sokolski, Land Tenure and Land Taxation in America (New 
York: Schalkenbach Foundation, 1957), p. 191. 

17. Ibid. 

18. Henry W. Tatter, The Preferential Treatment of the Actual Settler in the 
Primary Disposition of the Vacant Lands in the United States to 1841, Ph.D. 
dissertation, Northwestern University, 1933, p. 23. 

19. Ibid. 

20. Ford, Colonial Precedents ..., p.103. 

21. Ibid. 

22. Ford, Colonial Precedents ..., pp. 89-90. 


28. Tatter, The Preferential Treatment..., pp. 40-41 

29. Được trích trong Stanley Lebergott, “ “О” Pioneers’: Land Speculation and the 
Growth of the Midwest", trong Essays on the Economy of the Old Nortwest, ed. 
David C. Klingman and Richard K. Vedder (Athens: Ohio Univerity Press, 
1987), p. 39. 

30. Ford, Colonial Precedents..., p.119. 

31. Sokolski, Land Tenure..., p. 192. 

32. Ibid., p. 193. 

33. Ibid. 


CHÚ THÍCH 233 


34. Duoc trích trong Donald J. Pisani, Water, Land, and Law in the West: The 
Limits of Policy, 1850-1920 (Lawrence: University Press of Kansas, 1996), 
p.51. 

35. Sokolski, Land Tenure..., pp. 193-194. 

36. Lebergott, “ О” Pioneers...", pp. 39-40 

37. Ibid. 

38. Ibid., p. 40. 

39. Dao luát XXXIII, March 1642, The Statute at Large, Being a Collective of All 
the Law of Virginia from the First Session of the Legislature, ed. William 
Henning (new York, 1823), P. 134. 

40. Richard E. Messick, “A History of Preemption Laws in the Unated States", 
draft prepared for ILD, p. 7. 

41. Ford, Colonial Precedents..., p.124. 


45. Một Luật để Điều chỉnh và Giải quyết các Chứng thư Sở hữu của Những 
người có Yêu sách đối với Đất chưa được Chứng nhận Dưới thời Chính phủ 
trước và Chính phủ hiện thời, Trước khi Thiết lập Sở Đất đai Liên bang, The 
Statutes at Large: Being a Collection of All the Laws of Virginia, ed. William 
Hening (Richmond, 1822), p.40. 

46. Douglas W. Allen, *Homesteading and Property Rights; or, How the West 
Was Really Won", Journal of Law and Economics 34 (April 1991), p.6 

47. Richard Current et al., eds., American History: A Survey, 7” ed. (New York: 
Knopf, 1987), p.149. 

48. Terry L. Anderson, *The First Privatization Movement", in Essays on the 
Economy of the Old Nortwest, ed. David C. Klingman and Richard K. Vedder 
(Athens: Ohio University Press, 1987), p. 63. 

49. Current, American History... p.150. 

50. Roy M. Robbins, “Preemption: A Frontier Triumph", Mississipi Valley 
Historical Review, Vol. 18, December 131, pp. 333-334. 

51. Ibid. 

52. Ford, Colonial Precedents..., p.117. 

53. Lebergott, “ О” Pioneers...", p. 40. 

54. Ibid. 

55. Messick, “A History of Preemption...”, p.9. 

56. Duoc trích trong Tatter, The Preferential Treatment..., pp. 91-92. 

57. Messick, “A History of Preemption...”, p.9. 

58. Dao luát 18 tháng Nám 1796, Public and General Statutes Passed by the 
Congress of the United States of America: 1789 to 1817 Inclusive, ed. Joseph 
Story (Boston, 1828). 

59. Tatter, The Preferential Treatment..., p. 118. 

60. Được trích ở sách đã dẫn (Ibid.) ở trên, p. 125. 


234 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


61. Patricial Nelson Limerick, The Legacy of Conquest: The Unbroken Past of the 
American West (new York: Norton, 1987), p.59. 

62. Ibid. 

63. Ibid., p. 140. 

64. Lebergott, “ О” Pioneers...", p. 44. 

65. Ibid. 

66. Ibid. 

67. Richard E. Messick, “Rights to Land and American Economic Development", 
draft prepared for the Institute of Liberty and Democracy, p. 44. 

68. Richard White, °з Your Misfortune and None of My Own: A New History of 
the American West (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), p. 146. 

69. Ibid. 

70. Edward Farrell, Personal Communication. 

71. Stephen Schwartz, From West to East (New York: Free Press, 1998), pp. 105- 
110. 

72. Được trích trong Lebergott, “ О” Pioneers..." p. 40. 

73. Được trích trong Anderson, “The First Privatization Movement", p. 63. 

74. Paul W. Gates, Landlords and Tenants on the Prairie Frontier (Ithaca: Cornell 
University Press, 1973), p.13. 

75. Ibid., p.16. 

76. Duoc trích Ibid. 

77. Được trích trong Gates, Landlords and Tenants, p. 24. 

78. Lawrence M. Friedman, А History of American Law, 2™ ed. (New York: 
Simon & Schuster, 1986), pp. 241-242. 

79. Được trích trong Friedman, A History of American Law, p. 242. 

80. Ibid. 

81. G. Edward White, The American Judicial Tradition: Profiles of Leading 
Judges (New York: Oxford University Press, 1976), p. 48. 

82. Duoc trích trong Ford, Colonial Precedents..., p. 129 (Tói nhán manh). 

83. Gates, Landlords and Tenants..., p. 27. 

84. Green v. Biddle, 8 Wheaton 1 (1823). 

85. Ibid., p. 33. 

86. Ibid., p. 66. 

87. Gates, Landlords and Tenants..., p. 37. 

88. Current, American History... p.149. 

89. Được trích Ibid., p. 31. 

90. Tatter, The Preferential Treatment..., p. 265. 

91. Gates, Landlords and Tenants..., p. 33. 

92. Bodley v. Gaither, 19 Kentucky Reports 57, 58 (1825). 

93. M'Kinney v. Carrol, 21 Kentucky Reports 96, 97 (1827) 

94. White, /t's Your Misfortune..., p. 139. 

95. Gates, Landlords and Tenants ..., p. 46; Congressional Record, 43 Congress, I 
Session, 1603 (February 18, 1847). 

96. Pisani, Water, Land, and Law..., p. 63. 


CHÚ THÍCH 235 


97. Tatter, The Preferential Treatment..., p. 154. 

98. Gates, Landlords and Tenants..., p. 44. 

99. Раш W. Gates, "California's Embattled Settlers”, The California Historical 
Society Quarterly, Vol. 41, June 1992, p. 115. 

100. Messick, “A History of Preemption...”, p.17. 

101. Được trích ó Ibid. 

102. Ibid. 

103. Dao luát 29 tháng Nám 1830, Public Statutes at Large of the United States of 
America, Vol. 4 (Boston, 1846). 

104. Đạo luật 4 tháng Chín 1841, Public Statutes at Large of the United States of 
America, Vol. 5 (Boston, Little and Brown 1856). 

105. Messick, “A History of Preemption...”, p. 26. 

106. Pisani, Water, Land, and Law..., p. 69. 

107. Allan G. Bogue, “The Iowa Claims Clubs: Symbol and Substance", in The 
Public Lands: Studies in the History of the Public Domain, ed. Vernon 
Carstensen (Madison: University of Wisconsin Press, 1963), p. 47. 

108. Pisani, Water, Land, and Law..., p. 53. 

109. Ibid., p. 63. 

110. Bogue, “The Iowa Claims Clubs...", p. 51. 

111. Ibid., p. 50. 

112. Được trích ở Ibid., p. 52. 

113. Tatter, The Preferential Treatment..., p. 276. 

114. Bogue, “The Iowa Claims Clubs...", p. 54. 

115. White, It’s Your Misfortune..., p. 141. 

116. Tatter, The Preferential Treatment..., p. 280. 

117. Terry Anderson and P. J. Hill, *An American Experiment in Anarcho- 
Capitalism: The Not So Wild West", Journal of Libertarian Studies 3 (1979), p. 
15. 

118. Ibid. 

119. Bogue, “The Iowa Claims Clubs...", p. 50. 

120. Ibid., p. 51. 

121. Được trích ó Ibid. p. 54. 

122. White, It’s Your Misfortune..., p. 141. 

123. Bogue, “The Iowa Claims Clubs...", p. 55. 

124. Tatter, The Preferential Treatment..., p. 273. 

125. Ibid., p. 287. 

126. John Q. Lacy, “Historical Overview of the Mining Law: The Miner's Law 
Becomes Law", in The Mining Law of 1872 (Washington, DC.: National Legal 
Center for the Public Interest, 1984), p. 17. 

127. Robert W. Swenson, “Sources and Evolution of American Mining Law", in 
The American Law of Mining, ed. Matthew Bender (New York: Rocky 
Mountain Mineral law Foundation, 1960), p. 19. 

128. Gates, California's Embattled Settlers”, p. 100. 


236 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


129. Harold Krent, “Spontaneous Popular Sovereignty in the United States", draft 
prepared for the Institute of Liberty and Democracy, p. 2. 

130. Pisani, Water, Land, and Law..., p. 52. 

131. Limerick, Legacy of Conquest, p. 65; xem cá White, It’s Your Misfortune, p. 
147. 

132. Pisani, Water, Land, and Law..., p. 69. 

133. Ibid. 

134. Gates, California's Embattled Settlers”, p. 100. 

135. Ibid., pp. 22-26. 

136. Lacy, “Historical Overview of the Mining Law...", p. 26. 

137. Dugc trích trong Charles Howard Shinn, Mining Camps: A Study in 
American Frontier Government (New York: Knopf, 1948), p. 107. 

138. Gore v. McBreyer, 18 Cal. 582 (1861) duoc trích ó ibid., p. 22. 

139. Ibid., p. 21. 

140. Ibid., pp. 24-25. 

141. Được trích ở Ibid., p. 24. 

142. Ibid., p. 29. 

143. Ibid., p. 30. 

144. Ibid. 

145. Harold Krent, "Spontaneous Popular Sovereignty in the United States", draft 
prepared for the Institute of Liberty and Democracy, p. 3. 

146. Lacy, “Historical Overview of the Mining Law...", p. 36. 

147. 14 Stat. 252 (1866). 

148. Swenson, “Sources and Evolution of...", p. 37. 

149. Lacy, “Historical Overview of the Mining Law...", p. 36. 

150. Được trích trong Krent, “Spontaneous Popular Sovereignty. ..", p.3. 

151. Lacy, *Historical Overview of the Mining Law...", pp. 37-38; 17 Stat. 91, 30 
U.S.C. $$ 22-42. 

152. Jennison v. Kirk, 98 U.S. 240, 243 (1878). 

153. Swenson, “Sources and Evolution of...", p. 27. 

154. Messick, “Rights to Land and American Development", p. 45. 

155. White, It's Your Misfortune..., p. 143. 

156. Ibid., p. 145. 

157. Gordon S. Wood, “Inventing American Capitalism", New York Review of 
Books, June 9, 1994, p. 49. 

158. White, It's Your Misfortune..., p. 270. 

159. White, The American Judicial Tradition: ... ”, pp. 48-49. 

160. Francis S. Philbrick, “Changing Conceptions of Property Law”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 86, May 1938, p. 694. 


CHÚ THÍCH 237 


CHUONG 6 


]. C. Reinold Noyes, The Institution of Property (New York: Longman's Green, 
1936), pp. 5 and 13. 

2. Về một thảo luận rất sáng súa và phó bién vé dé tài này, xem William M. 
Landes and Richard A. Posner, *Adjudication as a Private Good", Journal of 
Legal Studies, Vol. 8, March 1979, pp. 235-248. 

3. Noyes, The Institution of Property, p. 20. 

4. John C. Payne, “In search of Title", Part 1. Alabama Law Review, Vol. 14, No. 
1 (1961), p. 17. 

5. Andrzej Rapaczynski, “The role of the State and the Market in Establishing 
Property Rights", Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 2 (Spring 
1996), p. 88. 

6. Xem Robert C. Ellickson, Order Without Law: Hoaw Neighbors Settle Disputes 
(Cambridge: Havard University Press, 1991) mót tháo luán lí thú nhát vé qui 
dinh ngoài pháp luật cai quản các quyền sở hữu ra sao ở Hoa Ki. 

7. Richard A. Posner, “Hegel and Employment at Will: А Comment”, Cardozo 
Law Review, Vol. 10, March-April 1989. 

8. Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal 
Tradition (Cambridge: Harvard University Press, 1983), pp. 555-556. 

9. Ibid., p. 557. 

10. Robert Cooter and Thomas Ulen, Law and Economics: An Economic Theory of 
Property (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1997), p. 79. 

11. Margaret Gruter, Law and the Mind (London: Sage, 1991), p. 62. 

12. Bruce L. Benson, The Enterprise of Law (San Francisco: Pacific Research 
Institute for Public Policy, 1990), p. 2. 

13. Về một tường thuật vé các tô chức phi-chính thức có chuyên dàn sang khu vực 
chính thức ra sao xem Hernando de Soto, The Other Path: The Invisible 
Revolution in the Third World (New York: Haper&Row, 1989), đặc biệt các 
Chuong 1-4. 

14. Bruno Leoni, Freedom and the Law (Los Angeles: Nash, 1972), pp. 10-11. 

15. Xem Robert Sugden, “Spontaneous Order", Journal of Economic Perspectives, 
Vol. 3, No. 4 (fall 1989), đặc biệt các trang 93 và 94. Cũng xem cá F. A. 
Hayek, Law, Legislation, and Liberty, Vol. 1-3 (London: Routledge and Kegan 
Paul, 1973). 

16. Payne, “In search of Title", Part 1..., p. 20. 

17. Xem John P. Powelson, The Story of Land, (Cambridge, Mass.: Lincoln 
Institute of Land Policy, 1988). 


238 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


18. Richard Pipes, The Russian Revolution (New York: Vintage Books, 1991), p. 
112. 

19. Samar К. Datta and Jefferey B. Nugent, “Adversary Activities and Per capita 
Income Growth", World Development, Vol. 14, No. 12 (1986), p. 1458. 

20. S. Rowton Simpson, Land, Law, and Registration (London: Cambridge 
University Press, 1976), p. 170. 

21. Peter Stein, Legal Evolution: The Story of an Idea (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980), p. 53. 

22. Ibid., p. 55. 

23. Lynn Holstein, *Review of Bank Experience with Land Titling and 
Registration", working papaes, Marrch 1993, p. 9. 

24. J. D. McLaughlin and S. E. Nichols, “Resource Management: The Land 
Administration and Cadastral Systems Component", Surveying and Mapping, 
Vol. 49, No. 2 (1989), p. 84. 


CHUONG 7 


- 


. Lester Thurow, The Future of Capitalism (New York: Penguin Books, 1996), 
p.5. 
2. Hernando de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World 
(New York: Harper & Row, 1989). 
. "Side Effects of Egypt's Economic Reform Warned", Xinhua (CNN), February 
4, 1999. 
4. George F. Will, The Pursuit of Virtue and Other Tory Notions (New York: 
Simon & Schuster, 1982). 
. Klaus Schwab and Claude Smadja, “Globalization Needs a Human Face", 
International Herald Tribune, January 28, 1999. 
6. Tim Padgett, Newsweek, September 16, 1996. 
7. George Soros, The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered 
(New York: Public Affairs, 1998), p. xxvii. 
8. Eugene Kamenka, ed., The Portable Marx (New York: Viking Penguin, 1993), 
p. 463. 
9. Nancy Birdsall and Juan Luis Lodoño, “Assets in Equality Matters", American 
Economic Review, May 1997. 
10. Kamenka, ed., The Portable Marx, p. 447. 
11. Karl Marx, "Capital", Collcted Works, Vol. 28, p. 235. 
12. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Part I of Second Part Q. 12., Art. 4 
(London: Encyclopaedia Britanica, 1952), p. 672. 


шә 


сл 


CHÚ THÍCH 239 


13. Ronald H. Coase, “The Nature of the Firm", Económica, November 1937. 

14. Margaret Boden, 7he Creative Mind (London: Abacus, 1992), p. 94. 

15. Daniel C. Dennett, “Intentionality”, in The Oxford Companion to the Mind, ed. 
by Richard L. Gregory (Oxford: Oxford University Press, 1991), p. 384. 

16. John R. Searle, The Construction of Social Reality (New York: Free Press, 
1995), p. 46. 

17. Xem Michel Foucault, Les Mots et les choses (Saint Amand: Gallimond, 1993). 

18. Karl Popper, Knowledge and the Body-Mind Problem (London: Routledge, 
1994). 

19. Viviane Forrester, L'Horreur economique (Paris: Fayard, 1996), p. 61 (tôi 
dich). 

20. Karl Marx, in Kamenka, ed., The Portable Marx, pp. 444-447. 

21. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (Paris: Plon, Terre Humaine/Poche, 
1996), p. 354. 

22. Fareed Zakaria, “The Politics of Port”, Slate Magazin, Internet, March 16, 
1999, 

23. Sách đọc chủ yếu liên quan đến hiện tượng của lòng tin và hợp tác xã hội, tất 
nhiên là cuốn sách của Francis Fukuyama, Trust (New York: Free Press, 1995). 


240 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


Loi сат оп 


Сһапр ai bao giờ viết một quyên sách một minh. Tôi đã hưởng lợi từ rất 
nhiều thông tin, các ý kiến, sự động viên và hỗ trợ của nhiều người - nhiều 
đến mức, thực ra, không thê cảm ơn họ từng cá nhân một. Nhưng có một số 
mà không có họ thì quyền sách này chàng bao giờ được như nó là, và tôi 
muôn ghi sự tri ân đó băng. văn tự. 

Đầu tiên, họ là các đồng nghiệp của tôi từ Institute of Liberty and 
Democracy (ILD) ở Lima, Peru, những người đã luôn là bạn trung thành 
của tôi trong nỗ lực tìm kiếm dë tạo ra một hệ thống thị trường không phân 
biệt đối xử ở nơi luật giúp tất cả mọi người có một cơ hội để phón vinh. 
Các y tuóng trong cuón sách này được hỗ trợ bởi những sự thực và số liệu 
mà nhóm ILD của tôi đã khám phá ra tại hiện trường trong các đề án của 
chúng tôi ở khắp thế giới. Tôi thực sự đứng trên vai họ. Manuel Mayorga 
La Torre, người điều hành chính (COO) của tôi, đã áp dụng kinh nghiệm 
lâu đời của ông như một kĩ sư đề án nhà máy điện dé lên kế hoạch và tó 
chức tất cả các đề án của chúng tôi, hàng ngày, xuống thăng tận đường tới 
hạn. Luis Morales Bayro là kinh tế gia hàng đầu của ILD, giám sát nghiên 
cứu và những phân tích chi phí-lợi ích trong các nước mà chúng tôi dua 
vào. Công việc của ông là cốt yếu cho thành công của chúng tôi trong việc 
nhận ra các chi phí bị che giấu của các luật và định chế. Luis được Mario 
Galantini trợ giúp, và khi cần thiết, cả Vittorio Corvo nữa. 


Về mặt pháp luật là hai đồng nghiệp tin cân và quý mến của tôi suốt 15 
năm qua: Ana Lucia Camaiora quản lí nhóm pháp lí của ILD và chịu trách 
nhiệm về việc gom lại bức tranh pháp lí toàn cảnh. Cô được hỗ trợ trực tiếp 
của Maria del Carmen Delgado, nhà phân tích pháp luật hàng đầu của 
chúng tôi. Họ có đầu óc sắc sảo nhất về chủ nghĩa đa nguyên pháp lí như 


242 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


tói biét. Ho khóng chi hiéu luát mà cón cá nhüng hé quá cüa nó. Nó luc cüa 
họ được sự hỗ trợ của nhiều luật sư khác của ILD, mà những nhân vật 
chính trong sỐ họ, cho mục đích của cuốn sách này, là Gustavo Marini, 
Jackeline Silva, Luis Aliaga, và Guillermo Garcia Montufar. Trợ lí ki thuật 
chính cüa chüng tói là Daniel Herencia, nhóm cüa óng, bao góm Javier 
Robles và David Castillo, dà thiét láp các hé thóng máy tính cüa chüng tói 
ở hiện trường. Elsa Jo vận hành bó máy hành chính của ILD, được hỗ trợ 
tài tình bởi kế toán trưởng của cô là Eliana Silva và số nhân viên còn lại 
của cô. 

Thứ hai, có những người đã cung cấp cơ sở trí tuệ cho phép tôi xử lí 
thông tin mà tôi nhận được. Chàng ai gần gũi tôi hơn trong câu chuyện viết 
quyền sách này hơn là Ducan Macdonald, người bạn lâu đời và người 
hướng dẫn không lồ của tôi từ Scotland. Chính Ducan đã là người hướng 
dẫn tôi tới khoa học nhận thức, đặc biệt là nghiên cứu được tiễn hành trong 
lí thuyết về trí óc. Tôi thích thú, là tôi đã có thé dùng cái tôi đã đọc dé phân 
tích các kết quả của công việc của tôi tại hiện trường. Tôi đã học rồi từ nhà 
nhân loại học Mĩ Douglas Uzzell về sự hữu ích của kĩ năng “quan sát tham 
gia” của các nhà nhân loại học đối với công việc của tôi, và giáo sư luật của 
trường Đại học Georgetown, Warren Schwartz đã dạy tôi cách áp dụng các 
nguyên lí kinh tế ra sao dé phân tích luật. Nhưng Chính Ducan mới là 
người chỉ cho tôi đầu óc của các nhà triết học có thé giüp tói ra sao dé tau 
tóm сас тїбї quan hé mà tói tim kiém giữa quyền sở hữu và phát. triển. 
Những cuộc thảo luận của chúng tôi về việc con người có thé chuyển 401 
môi trường của họ ra sao thành một sự mở rộng của đầu óc họ đã là máu 
chốt cho sự hiểu biết của tôi về tư bản hiện đại được tạo ra thế nào. Khi tôi 
bị bối rối, bị mắc kẹt vào một góc trí tuệ, hoặc đơn giản trong ngu tối, 
Ducan đã cứu tôi. 

Tôi cũng muốn cảm ơn nhà triết học Đức Dortothee Kreuzer đã dẫn tôi 
qua những sự tinh tế của các nhà háu-cáu trúc chủ nghĩa, đặc biệt là Jacque 
Derrida và Michel Foucault. Từ Derrida tôi đã học được rằng có thê dùng 
các phạm trù từ một nền văn hoá dé mô tả cái [nền văn hoá] khác một cách 
sao cho mọi người đều có thể hiểu - mà không vi phạm đặc trưng duy nhất 
của nền văn hoá ấy. Và như vậy tôi đã có khả năng tốt hơn dé hiéu chüng ta 
đã thành công ra sao trong tích hợp những dàn xếp quyền sở hữu ngoài 
pháp luật vào luật hình thức. Từ Foucault tôi đã học những điểm cơ bản của 
“cau trúc bí mật” liên kết cái vô hình với cái hữu hình, cũng suy luận ra từ 
các tác phâm của ông về một hệ thống tốt của các biểu diễn tăng /z 
condition de possibilité [điều kiện tiềm năng] của toàn nhân loại ra sao. Tri 
giác của tôi về quyền lực kinh tế và tầm quan trọng của các biéu diễn đã 
được tăng lên nữa bởi việc tôi đọc kí hiệu học, chủ yếu là Umberto Eco và 


LÒI CAM ON 243 


Ferdinad de Saussure, và triét hoc cüa trí óc, dác biét là các cóng trinh cüa 
John Searle và Daniel Dennett. 

Nhung chính là người ban và đồng nghiệp của tôi Mariano Cornejo là 
người đảm bảo rằng những ý tưởng của tôi vượt qua sự thử thách nghiêm 
khắc của sự cập bến. Bất luận một ý tưởng có thể độc đáo hoặc tao nhã đến 
đâu, nó không được phép lọt vào một đề án của ILD trừ khi nó vượt qua 
được hai tiêu chuẩn chính của ông: là nó hoạt động, và nó phải có thể áp 
dụng được bởi mọi người dân bình thường. Khi tôi đúng ông chỉ cười và 
nói với tôi rằng tôi đã vấp phải cái hiển nhiên (“No es problema, no es 
problema”); khi tôi sai, ông chỉ cho tôi hướng đi đúng. 

Rồi có những người mà không có sự cảm hứng, khích lệ và hỗ trợ của 
họ thì tôi chăng bao giờ ở vi thé dé viết quyền sách này. Sau mười hai năm 
cộng tác, Stephan Schmidheiny đã trở thành một người ban quý. Một nhà 
trí thức và từ thiện, cũng như một nhà doanh nghiệp hết sức thành công, 
Stephan đã đóng góp bằng nhiều cách cho thành công của ILD. Ông đã 
củng cô các nỗ lực của chúng tôi để tìm ra những cách mang lại cơ hội cho 
những người đã bị tước đoạt một cách bất công. Ông cũng đã củng có lòng 
tin của chúng tôi rằng các thị trường toàn cầu mà không có các luật toàn 
cầu là nguy hiểm. Nhưng cách chủ yêu mà Stephan đã ảnh hưởng đến công 
việc của ILD là cứ bám lay, su can thiét cho chú nghia hién thuc: Néu chu 
nghia li tuong la khong gióng kinh doanh, các y tuóng vàn chi là các y 
tuóng và chàng có ích gi dói với những người mà chúng ta định giúp đỡ. 
Một người bạn quý và người rất quan trọng là Lawrence Chickering, một trí 
thức tài giỏi từ San Francisco, người đã giúp ILD khởi xướng nhiều đề án 
và các cuộc phiêu lưu trí óc trong khi tiếp tục đích thân giúp tôi với chỉ bảo 
“mục sư” đầy thương cảm. 

Tôi không thể quên các bạn của tôi ở Cơ quan Phát triển Quốc tế 
(Agency for International Development), Brian Atwood, Dick McCall, Jim 
Michels, Norma Parker, Aaron Williams, Paula Goddard, và dác biét nhüng 
người tuyệt vời ở Phóng Mi Latin và Caribbe, Mark Schneider, Carl 
Leonard, Michael Deal, Timothy Mahoney, William B. Baucom, Donald 
Draga, và Jolyne Sanjak. Ho không chỉ ủng hộ và khích lệ ILD suốt nhiều 
năm mà cũng đã tạo ra nhiều cơ hội cho chúng tôi. Và khi tôi vấp phải 
những khó khăn về tô chức, người bạn lâu đời của tôi, John Sullivan, người 
điều khiển Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế (Center for 
International Private Enterprise), đã giải thích cho tôi các định chế Mĩ sẽ 
giải quyết vấn đề ra sao. Ông cũng đã dạy tôi làm sao một tập hợp đúng của 
các định ché có thể chuyền các vi thế xung đột nhau thành các giải pháp 
khả thi và sinh lời. Từ Bob Litan bạn của tôi từ Brookings Institution, tói dà 
học không chi về luật tác động đến ứng xử kinh té ra sao mà cả về việc có 


244 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


các bài hoc bó ích cho phàn cón lai cüa thé giói vé cuóc cách mang tài 
chính ở Hoa Ki đã làm tăng sự hinh thành tu bản ra sao. Một ngày tháng 
Sáu năm 1999 Bob lững thững đến nhà tôi ở Lima và nói, “tôi đã có một 
tiêu đề hay cho cuốn sách của anh - Sự Bí ẩn của Tư bản”. Tôi cảm ơn anh 
cả về điều đó. 

Sự cảm ơn đặc biệt dành cho Smith Richardson Foundation, Quï đã hỗ 
trợ nhiều công việc thực hiện cho quyền sách này ở dạng một trợ cấp hào 
phóng. Quï là một bạn lâu đời và trung thành, khi ILD bị ném bom và bị 
bắn vào đầu các năm 1990, Quĩ đã cung cấp. cho chúng tôi các xe chống 
đạn, và như thế đã làm cho chúng tôi có thể tiếp tục làm công việc của 
mình. 

Tôi cũng rất biết ơn Harold Krent, Saul Levmore, Rich Messick, Tom 
Romero, và Larry Stay vì những nỗ lực tìm kiếm lịch sử của quyền sở hữu 
Hoa Kì đầy khó khăn vất vả của họ. Sự biết ơn của tôi cũng dành cho các 
bạn hữu của tôi ở Cục Đăng kí Đất Hoàng gia (Her Majesty's Land 
Registry) ở London - đặc biệt là John Manthorpe và Christopher West — vì 
đã chỉ cho tôi các cuốn sách giúp tôi hiểu sự tiến hoá của quyền sở hữu 
Anh. Monika Bergmeier và Klaus Joachim Grigoleit đã giúp tôi điều tra 
những nguồn góc của quyền sở hữu Đức, và Hans-Urs Wili đã giới thiệu 
cho tôi nguôn gôc lai lịch của quyền sở hữu Thuy Sĩ, dạy tôi vê việc 
chuyên đôi luật Roman trong các truyền thống Thuy Sĩ và Đức từ một hệ 
thống các qui tắc cứng nhắc sang một hệ thống thân thiện hơn với người 
dân. Peter Schaefer, bạn tôi ở Washington, DC, đã đóng góp các tư tưởng, 
những nghi chép và những quan sát của anh, giới thiệu tôi với những người 
khác có sự thấu hiểu có giá trị cho công việc của chúng tôi. 

Merran Van Der Tak đã giúp tôi khai phá mối quan hệ giữa các quyền 
sở hữu và sự phát triển của các tiện ích công cộng. Oscar Beasley đã dạy tôi 
bảo hiểm chứng thư sở hữu và chứng khoán hoá các bất động sản hoạt động 
ra sao. Robert Freedman đã làm sâu sắc thêm kiến thức nông cạn của tôi vé 
Chủ nghĩa Marx. Lee và Alexandra Benham đã giúp đỡ rất nhiều trong rà 
soát một bản thảo trước của cuốn sách này. 

Cuốn sách cũng được lợi từ những lời mời của các chính phủ và các tổ 
chức phi chính phủ dé thiết kế và thực hiện các dé án trong chính các nước 
của họ nhằm tư bản hoá những người nghèo. Cơ hội đề thu thập thông tin, 
phân tích các dinh ché và pháp ché, và phỏng van những người tham gia cả 
trong khu vực hợp pháp và các khu vực ngoài pháp luật ở hầu như mọi 
châu lục đã giúp tôi làm cho cuốn sách này thích hợp cho hầu hết các nước 
trên thế giới. Tại giai đoạn này, tôi có thể công khai cảm ơn các cộng sự chỉ 
ở bốn nước mà hiện tại chúng tôi đang làm việc. Ở Ai Cập tôi đội ơn các 
bạn và những người tương nhiệm của tôi ở Trung Tâm Nghiên cứu Kinh tế 


LOI CAM ON 245 


Ai Càp (Egyptian Center for Economic Studies), Ahmed Galal, Hisham 
Fahmy, Taher Helmy, và Gamal Mubarak và nhân viên của họ. Ngài Sherif 
El Diwany dà có nhiều công trong suốt công việc của ILD tại AI Cập. Sự 
hỗ trợ của Thủ tướng Atef Ebeid, của Bộ trưởng Bộ Tài chính Medhat 
Hassanein, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Yousef Boutros Ghali, và Bộ trưởng Bộ 
các vấn đề Xã hội Mervat El Talawi cũng rất quan trọng. Ó Haiti, tôi biết 
ơn vì sự hỗ trợ liên tục của Tổng thống René Preval và cựu Tổng thống 
Jean Bertrand Aristide và nhân viên của họ. Tôi cũng mang ơn đối với 
Trung tâm vì Tự do Kinh doanh và Dân chủ (Centre pour la Libre 
Enterprise et la Democratie), đặc biệt là Georges Sassine, Lionel 
Delaatour, Bernard Craan và Jean Maurice Buteau. Ở Mexico, tôi mang ơn 
Tổng thống đắc cử Vicente Fox và những người đã hỗ trợ chúng tôi theo 
chỉ thị của ông, bao gồm Eduardo Sojo, Juan Hernandez, Fausto Alzati, 
Alfonso Galindo, Emilio Duhau, và nhiều nhà nghiên cứu thông minh. Ở 
Philippines, sự giúp đỡ của Tổng thống Joseph Estrada và Chánh Văn 
phòng Điều hành Ronaldo Zamora đã là máu chốt cho tiến bộ của chúng 
tôi. Nghiên cứu của chúng tôi đã hoàn tất nhờ những nỗ lực và trợ giúp của 
Vic Taylor, cùng với Ernesto Garilao, Jose P. Leviste, Arturo Alvendia, 
Alex Melchor và nhiéu nguói khác пйа. 

Bán thảo của cuốn sách này chẳng bao giờ ra đời mà không có Iris 
MacKenzie, người đã hướng dẫn tiếng Anh của tôi qua vô số bản thảo; với 
tư cách là độc giả đầu tiên và biên tập viên của tôi, chính Iris là người đã 
liên tục hướng tôi đến sự sáng sủa. Tôi muốn cảm ơn người phụ tá của tôi 
Miriam Gago đã giúp chúng tôi làm cho bản thảo phủ hợp với con mắt của 
các nhà xuất bản khắp thế giới. Nhưng, quan trọng nhất, đã là sự giám sát 
hiệu quả của cô đối với cuộc sống và công việc giây tờ của tôi dë cho phép 
tôi dành những khoảng thời gian dài xa văn phòng dë viết cuốn sách này. 

Cuối cùng, tôi muôn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với nhiều người đã 
giúp tôi biến một vài ý tưởng hay thành một cuốn sách. Người đại diện của 
tôi Andrew Wylie đã khởi nguồn thông thái tinh khôn trong việc làm thé 
nào dé một quyền sách trở nên sống động cho giới độc giả quốc tế. Ông đã 
đặt ra các tiêu chuẩn cao và chang bao giờ cho phép tôi không đạt chúng. 
Một khi tôi đã có một bản thảo, các bạn tôi David Frum và Mirko Lauer trở 
thành các kiến trúc sư của nó; trong mười ngày, họ lấy bản thảo, đảo lộn nó 
hoàn toàn, và theo cách nói của Frum, “vat nuóc ra khói nó”, nhào nan nó 
vào cáu trüc này. Dé bàn tháo cuói cüng sàn sàng thoà màn các nhà xuát 
bán tiềm nàng, 101 dá may mán có Edward Tivnan ó cạnh tôi. Một nhà báo 
và tác giả, người có luận văn tiến sĩ triết học làm cho anh ta cũng thoái mái 
với các ý tưởng như với những thời han, Tivnan đã ở Lima mười lám ngày 
viết lại toàn bộ cuốn sách với tôi, từng câu một. 


246 SU BÍ АМ CÚA TU BÁN 


Bill Frucht, biên tập viên Hoa Ki của tôi, dà thực hiện một công việc 
tuyệt diệu để chuẩn bị cuốn sách cho xuất bản, đã giúp tôi làm sáng tỏ 
nhiều điểm và như vậy đã cải thiện cuốn sách một cách đáng кё. Sally 
Gaminara là biên tập viên ở nước Anh của tôi. Tài biên tập của cô chỉ bị sự 
khéo léo và tính sáng tạo của cô vượt qua để xuất bản và khuếch trương 
cuốn sách này. 

Sự thành công của sản phẩm cuối cùng là do tất cả những người trên. 
Còn những hạn chế của nó thuộc về tôi. 


LOI CAM ON 247 


248 SU BÍ АМ CUA TU BÁN 


PHU LUC 


250 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


PHU LUC 251 


HINH A.1 Philippines: Có bao nhiëu tw bán chét? 


132,9 ti USD Ти bán Chét 


Tu bán chét 

Đô thị Tỉ USD Nông thôn Tỉ USD 
Metro Manila và vùng lân 66,4 Đất không chuyên nhuong và 40,8 
cân dùng duoc 

Metro Manila phi chính Dát Ch.nhượng và Dùng được 

thức 21,3 nhung khóng có chüng thu 6,3 

Các vùng chính thức Đất có chứng thư chuyên 

trước kia 39,8 nhượng và dùng được với 

Các vùng lân cận 5,3 nhüng һап ché 13,7 
Сас thành phó khác 5,7 

Tóng cóng 70.2 Tóng cóng 60.8 


Làm chủ bởi 65% dán cư 


Phân bó các 


vùng chính thức 
Phân bó nhà ở chính và phi chính 
= thúc và phi chính thúc thúc ó nóng 
ở khu vực đô thị thôn (ngàn) 
pad (ngàn) 
Nhà ó % Hectar % 
Phi Chính T. B.T. 4.823 57 Chính thức NT | 20.623 67 
Chính thức Dó thi 3.655 43 Phi chính thức NT | 10.077 33 
Tóng Dó thi 8.478 100 Tóng nóng thón | 30.700 100 


Nói cách khác về độ lớn số tư bán chết 132,9 ti USD này là lớn hon: 
4X> Giá thị trường cua 216 công ti nội địa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines 
(31,4 tỉ USD) vào cuối năm 1997 
5X > Giá trị của toàn bộ sản xuất khoáng sản (23,6 tỉ USD) trong 20 năm qua (1979-1998) 
7Х > Tóng tiét kiệm và tiền gửi có ki hạn ‹ ở các ngân hàng thương mại Philippines, 10- 1998 
9X > tông vón cúa các doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất ở Philippines cuối 1998 (14,3 tỉ USD) 
14X> Tông đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Philippines (9,6 tỉ USD) từ 1973 đến 9-1998 


252 


SU BÍ AN CUA TU BÁN 


HÌNH А.2 Peru: Có bao nhiêu tư bán chết? 


Tư bản chết 


742 tỉ USD Tư bản Chết 


Đô thị 


Metro Lima 
Các thành phô khác 


Tổng cộng 


Tỉ USD 


18,5 
18,0 


36,5 


Nóng thón 


Ven biển 
Cao nguyën 
Rüng 

Tóng cóng 


Ti USD 


21,5 
15,8 
0,4 
37,7 


Làm chủ bởi 65% dán cư 


Phân bó các 


vùng chính thức 
Phân bó nhà ở chính và phi chính 
thức và phi chính thức dii thüc ó nóng 
adii ở khu vực đô thi 6 thôn (ngàn) 
(ngàn) L A 
Nhà ó % Ruóng % 
dát 
Phi Chính T. B.T. 1.700 53 Chính thức NT | 1.000 19 
Chính thúc Dó thi 1.500 47 Phi chính thức NT | 4.400 81 
Tóng Dó thi 3.200 100 Tông nông thôn | 5.400 100 


Nói cách khác về độ lớn số tư bán chết 74,2 tí USD này là lớn hơn: 
2X> Tông giá thị trường của các công ti tư nhân niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, năm 


1995 


2X > Téng tài sản của 1.000 công ti tư nhân chính thức lớn nhất 
8X > Tông tiết kiệm và tiền gửi có kì hạn ở các ngân hàng thương mai ở Peru, 1995 

11X> tổng vốn của các doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất ở Peru có thé được tư nhân hoá 
14X> Tông đầu tu nước ngoài trực tiếp ở Peru từ trước cho đến 1995 


PHU LUC 


HÌNH A.3 Haiti: Có bao nhiêu tư bản chết? 


253 


5,2 ti USD Tw bán Chét 
Tw bán chét 
Đô thi Ti USD Nóng thón Ti USD 
Port-au- Prince 1,8 
Các thành phó khác 0,2 
Tổng cộng 2,0 Tổng cộng 3,2 


Làm chủ bởi 65% dân cư 


Phân bó các 


| vüng chinh thúc 
N Phân bô nhà ở chính và phi chính 
Tr ` thức và phi chính thức “€ thức ở nóng 
/ ở khu vực đô thi thôn (ngàn) 
“ар” (ngàn) — 
Nhà ó % Hectar % 
Phi Chính T. B.T. 349 68 Chính thức NT 4I Э 
Chính thác Dó thi 163 32 Phi chính thúc NT 1.527 97 
Tóng Dó thi 512 100 Tóng nóng thón 1.568 100 
Nói cách khác vé độ lớn số tư bản chết 5,2 tỉ USD này là lớn hơn: 
4X > Tổng tài sản của 123 công ti tư nhân chính thức lớn nhất 
9X > tong von спа các doanh nghiép quốc doanh lớn nhất ó Haiti có thé được tu nhân hoá 
11X > Tổng tiết kiệm và tiền gửi có kì hạn ở các ngân hàng thương mại ở Haiti, 1995 


158X> Tổng đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Peru từ trước cho đến 1995 


254 


SU BÍ AN CUA TU BÁN 


HINH A.4 Ai Cáp: Có bao nhiéu tu bán chét? 


241,4 tỉ USD Tw bán Chết 


Tw bán chét 


Dó thi 


Dai Cairo 
Alexandria 

Các thành phó khác 
Nhà ó nóng thón 


Tóng cóng 


Ti USD Nóng thón 
79,4 
23,1 
51,8 Ha Ai Cap 
40,9 Thuong Ai Cap 
195,2 Tong cong 


Ti USD 


28,1 
18,1 


46,2 


Chinh thức. 


Ры chính 
thức 


Làm chủ bởi 65% dân cư 


Phân bố nhà ở chính 
thức và phi chính thức 
ở khu vực đô thị 


Phân bó các 
vùng chính thức 
và phi chính 
thức ở nông 
thôn (triệu) 


(trigu) 
Nha ó % Ruóng % 
dàt 
Phi Chính T. D.T. 11,9 92 Chính thúc NT 24 83 
Chính thức Đô thi 1,0 8 Phi chinh thúc NT 0,5 17 
Tóng Dó thi 12,9 100 Tóng nóng thón 2,9 100 


Nói cách khác về độ lớn số tư bản chết 241,4 tí USD này là lớn hon: 
Tổng tiết kiệm và tiền gửi có kì hạn ở các ngân hàng thương mại ở Ai Cập 
Dự trữ ngoại tệ thuần được tích luỹ cho đến 1996 
Tổng dau tư tài sản chính thức được tích luy của các công ti tư nhân được thu hút bởi 
luật khuyến khích đầu tư của chính phủ Ai Cập 
Tổng giá thị trường của 746 công ti tư nhân niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Cairo đáp lại khuyến khích của Luật Thị trường Vốn 

Tổng tài sản của 1.000 công ti tư nhân chính thức lớn nhất 

Tổng đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Ai Cập từ trước cho đến 1996 
tổng vốn của 63 doanh nghiệp quốc doanh đã được tư nhân hoá giữa 1992 và 1996. 


PHU LUC 255 


HINH A.5 Dinh cu phi chính thác ó thú dó Port-au-Prince 


256 SU BÍ АМ СПА TU BAN 


HÌNH A.6 Các loại nhà phi chính thức ở Port-au-Prince 
Наш 


уа các thành phó khác cúa 


Loại 1 
Giá trị trung binh: 500 USD 


IR 


с тезше. 
000 


Loai 3 
Giá tr| trung binh: 8 USD 


Logi 7 
Giá trí trưng binh- 75 000 USN 


PHU LUC 257 


HINH A.7 Các don vi nhà ó phi chính thüc ó Ai Cập 
° 
> 
x 
о 
"= 


+ 


258 SU BÍ AN CÚA TU BAN 


HINH A.8 Các loai nhà phi chính thüc dó thi ó Cairo 


ĐẤT NÔMG NGHIỆP MÔ RỘNG ĐẤT SA МАС МО RONG ` 
mim 47 ' itu; Tổng giá ът 49.4 ty USO Số lượng: 0,6 tru: Tống giá trị 6.9 1ÿ USD 
binh. 10.500 USD 9 


NHÀ Ó CONG Cộng uà 
Số lượng: 0,9 triệu: Tổng gia trị 11.9 tj USD 
200 USD 


l@ tr туго 13. 


PHÁN NHỎ CŨ 
Số lương 0.5 take Tổng già ut 35,0 tỳ USO 
18 tr а binh: 70.000 USD 


TRUNG Ад THÀNH PHỐ 


Phố có ° 
56 vương 0.5 wi wt 18.4 $ 7 tribu: Tổng gé tị: 43.5 sy USO 
Giá tri trung binh: 36 800 USD i t 62.150 USD 


LANG KA 
SỐ tượng: 3,2 triệu. Tổng giá tị 16.9 (y USD 
ti їп (une Sinh- 5.300 USD 


CHÍ MUC 


A 
Adolphus, Gustavus, vua Thuy 
Dién, 98 
Ai cáp; Egypt 
Alexandria, 90 
bát dóng вап ngoài pháp luát; 
extralegal real estate" 16, 31, 33, 
34, 90, 226, 257-258 (hinh) 
Cairo, 16, 30-31, 33, 258 (hinh) 
Chủ nghĩa tu bàn; capitalism, 209- 
210 
dó thi hoá; urbanization, 69, 78 
những trở ngại cho việc hợp pháp 
hoá; obstacles to legalization, 
20-21, 24-25 (hinh) 
Só giao dich Chúng khoán Cairo; 
Cairo Stock Exchange, 34 
tài sản và tiết kiệm của người 
nghèo; assets and savings of the 
poor, 5 
tư bản chết; dead capital, 16, 254 
(hình) 
Anh, nước; Britain 
các hồ sơ quyền sở hữu, property 
records, 60, 105, 106, 144 
Cách mạng Công nghiệp; 
Indudtrial Revolution, 71, 93, 
165 
cóng nghiép dét; textile industry, 
96, 101 
hé thóng tu bàn chü nghia; 
capitalist system, 208 
luật đất dai phức tap; complex 
land law, 16, 105, 144, 165 
thé ki thứ mười chín; nineteenth 
century, 206-207 
Xem cá các Quóc gia Phuong Тау 
Án D6; India 
Bombay, 92 
Calcutta, tăng trưởng của; growth of 
Calcutta, 73 
Delhi, táng truóng ó; growth in 
Delhi, 73 


B 
Bailyn, Bernard, 110 
Bạn của Đất, các; Friends of Land, 
85 
Bangladesh, phá đỡ nhà ó chuột, 
shanty demolition, 70 
“Bản chất Công ti" (tác phẩm của 
Coase); “The Nature of the Firm ” 
(Coase), 220 
Báo hiém, сас cóng ti; Insurance 
companies, 60, 196 
Bảo vệ sáng ché; Patent protection, 
4, 70, 83, 199, 224 
“Báo cáo Phát triển Con người” của 
Liên Hiệp Quốc; “Human 
Development Report” (UN), 215 
Barthelemy, Gerard, 78 
Bác Kinh, dòng người nhập cư dó 
vào, migrant influx to Beijing, 69, 
TI 
Bát binh đăng, những nguyên nhân 
của; Causes of Inequalities 
luật thành văn; written laws, 210 
ngón ngữ viết; written language, 
223 
Bát binh dàng; Inequalities 
các nước dang phát trién; 
developing countries, 9, 209 
chú nghia phán biét dói xir kinh té; 
economic apartheid, 67, 209, 
213, 223, 227 
Bát dóng sàn ngoài pháp luát; Real 
estate, extralegal, 30-35 
Ai Cập; Egypt,16, 31, 33, 34, 90, 
226, 257-258 (hinh) 
favelas ó Brazil; Brazilian favelas, 
21, 85, 86 
Haiti, 25, 31, 33, 78, 255-256 
(hinh) 
Hoa Ki; United States, 9-10, 16- 
17, 105-151 
Indonesia, 162-163 
Mexico, 78, 86 
Nam Phi; South Africa, 77 


260 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


ngoai ó ó Тау Àu; Western 
Europe, "suburbs ", 94, 95-99 
nhà ở cho quân đội; military 
housing, 177 
Peru, 31, 33-34, 76, 85, 86, 169, 
226 
Philippines, 31, 32-33, 34, 77 
ranchos ở Venezuela; Venezuelan 
ranchos, 86 
Thuy Bién; Sweden, 98 
Trung quóc; China, 77 
xây dung ~; contruction of, 76, 
194, 195 
Xem cá Tu bàn chét; Khu nhà ó 
chuột; Chiém đất, những người 
Bát ón định chính trị; Political 
instability, 2, 9, 209 
Bát ón xã hội; Social unrest 
bất ôn định; instability, 2 
bất tuân thủ dân sự; civil 
disobediance, 95, 98, 227 
cướp thực phẩm; food riot, 3 
kích động chính tri, những người; 
political agitators, 3, 70, 213 
mâu thuẫn giai cáp; class conflict, 
212, 213-214 
máu thuán, xung dót sác tóc và 
ván hoá; ethnic and cultural 
conflics, 213 
ở mức độ quốc té; international 
level, 213 
phản đối Qui Tiền tệ Quốc 
té/Ngan hàng Thé giới; protest 
against IMF/World Bank, 3 
phản đối Tó chức Thương mại Thế 
8101, protest against WTO (ở 
Seattle), 3 
phong trào cách mang, các; 
revolutionary movements, 101 
Berlin, su sup dó của bức tường: fall 
of Berlin Wall, 1 
Berman, Harold, 173 
Bethell, Tom, 64 
Birdsall, Nancy, 214 
Boden, Margaret, 220 
Bogue, Allan, 137, 139 
Boldrrick, Henry, 77 
Braudel, Fernand, 1, 66-67, 153, 156 
Brazil 


bát dóng sàn ngoài pháp luát; 
extralegal real estate, 21, 85, 86 

dàn cu ó rung Amazon, Amazon 
Jungle population, 85 

kinh doanh ngoài pháp luát; 
extralegal business, 76 

Buón bán ma tuy, nhüng ké; Drug 
traffickers, 2, 70, 197-198 


C 


Các nuóc dang phát trién, хет Dang 
phát trién, các nuóc 
Các nuóc nguyén cóng sàn, former 
communist countries | 
Estonia, sự nghèo khó tuong đối; 
Estonia, relative poverty, 4 
dó thi hoá; urbanization, 82. 
Georgia, 69 
khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 
sector, 29, 69, 82, 84 
khüng hoàng trong chú nghia tu 
bán; crisis in capitalism, 1, 207 
Nga; Russia, 1, 29, 69, 74, 215 
so sánh vói Mi Latin; compared to 
Latin America, 
sự dó vỡ hệ thống quyền sở hữu; 
property system breakdown, 82 
tỉnh thần nghiệp chủ; 
entrepreneurial spirit, 4 
Ukraina, Ukraine, 69 
Xem cá Các nuóc dang phát trién 
Cách mang công nghiệp; Industrial 
Revolution, 41, 71, 75, 93, 100, 
102, 165 
Cách mang cóng nghiép mói; New 
Industrial Revolution 
và các siêu đô thi; and megacities, 
71 
уб1 40 thi hoá; with urbanization, 
12, 17-18, 70-71, 73, 86 
Cách mang Mi; American 
Revolution, 114, 120, 125 
Cách mang Nga; Russian revolution, 
99,195, 208 
Cách mang Pháp; French Revolution, 
96, 99, 196 
Cách mang quyền sở hữu; Property 
revolution 


nguyén vong сйа dán chúng vë; 
popular desire for, 191 
nhüng điều bát buóc vói lánh dao; 
leadership imperatives, 190 
thâu nạp giới uu tú; cooption of 
elite, 194, 196, 198 
vai trò của các luật sư; role of 
lawyers, 198-202 
Cách mạng truyền thông; 
Communication revolution, 80, 
181, 208-209, 213 
Cải cách kinh té; Economic reforms 
~ của Đặng Tiểu Binh; of Deng 
Xiaoping, 69 
các nën kinh té mó; open 
ceconomies, 210, 227 
Xem cá Toàn càu hoá 
Cairo 
bất động sản ngoài pháp luật; 
extralegal real estate, 30-31, 33 
tính phi chính thúc ó dó thi; urban 
informality, 258 (hinh) 
tu bàn chét; dead capital, 16 
California 
cánh nghèo tương đối ó Baja ~; 
Baja, relative poverty, 4 
dó xó tim vàng; gold rush, 140-147 
những quyền tài phán tài sản 
(1849); property jurisdictions 
(1849), 53 
tăng trưởng đô thị ó Los Angeles; 
Los Angeles s urban growth, 73 
thành cóng kinh té; economic 
Success, 4 
Cán bàng ngàn sách quóc gia, 
national budget balancing, 1 
Canada, quyën só hüu chính thúc; 
Canada, formal property, 166 
Canh tranh, kinh doanh, Тау Áu; 
Competition, business, Western 
European, 95-96, 99 
Caribbe, khu vuc ngoài pháp luát; 
Caribbean extralegal sector, 69 
Châu Á; Asia 
Bangladesh, phá dë nhà ó chuót; 
Bangladesh, shanty 
demolition, 70 
Indonesia, 71, 91, 162-163 


CHÍ MUC 


tài sán và tiét kiém cüa nhüng 
nguói nghéo; assets and 
savings of the poor, 5 
táng truóng kinh té nhài nhét; 
economic growth, force-fed, 2 
tu bàn chét trong bát dóng sàn; 
dead capital in real estate, 
36(table) 
xem cá Trung Quốc; Nhật Bản 
Châu Âu, Europe 
các chính trị gia theo “con đường 
thứ ba”; "third way" politicans, 
3 
dó thi hoá; urbanization, 92-95 
Đông Âu, tư bản chết; Eastern, 
dead capital, 36 (bảng) 
khu vực ngoài pháp luật Tây Âu; 
Western extralegal sector, 95- 
101 
những người cai tri ó thé ki mười 
chin; nineteenth century rulers, 
207-208 
phuong hài thuong mai, các; trade 
guilds, 97-98, 100 
Xem cá các nuóc riéng; Quóc gia 
Phuong Táy, Western nations 
Cháu Phi; Africa 
рду quy Islam; /slamic fund 
raising, 91 
khu vuc ngoài pháp luát Zambia; 
Zambian extralegal sector, 69 
Nam Phi; South Africa, 77-78 
tài sản và tiết kiệm của người 
nghèo; assets and savings of 
the poor, 5 
tu Бап chét trong bát dóng sàn; 
dead capital in real estate, 
36(table) 
Chi phí giao dich, giám; Transaction 
cost, reduction of, 58, 219-220 
Chi só trung binh Dow Jones Cóng 
nghiép, Dow Jones Industrial 
average, 2, 107 
Chiém dat, những người; Squatters 
dàn xếp chính thống vé; official 
accommodation of; 70, 175, 178 
Hoa Kì; U.S., 16-17, 53, 107, 113- 
119, 122-136 
Nam Phi; South Africa, 77 


261 


262 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


ở các nước dang phát triển; 
developing countries, 86, 156, 
177-178, 197 

và các luật chiếm hữu của Hoa Kì; 
and U.S. occupancy laws, 130- 
131, 134-135 

Chiến dich cáp chứng thu sở hữu, 

các; Titling campaigns, 197 

“Chiến thắng Cao quí nhất” (tác phán 
của Bethell); The Noblest Triumph 

(Bethell), 64 

Chiến tranh lạnh, hậu quả; Cold war 

aftermath, 1-2, 65-66 

Chién tranh Mexico-Mi (1848); 
Mexican-American War (1848), 
121, 125 

Chién tranh Thé giói làn II, hé quà; 
World War II aftermath, 80, 156 

Chính phú, các; Governments 

các co quan cóng cóng; public 
agencies, 61, 184, 186, 189 

các diém mù của ~; blind spots of, 
73-74, 75-93 

cháp thuán khu vuc ngoài pháp 
luật; acceptance of extralegal 
sector, 83, 89-90, 177-179, 217 

chương trinh vi tài trợ, các; 
microfinance programs, 70 

đút lót/hoa hồng, các khoản; 
bribes/commissions, 83, 98, 100, 
155, 197 

khuyên nghị (những) cho ~; 
recommendations for, 75, 158- 
159, 169, 227 

năng lực thấp; undercapacity, 86- 
87 

quản lí sự phát triển; 
administration of development, 
72 

quan niém sai, các; 
misconceptions, 153-154 

tập trung hoá quyền lực; 
centralization of power, 81 

tham nhüng; corrupted, 100-101, 
102, 155 

tinh báo; intelligence services, 212 

trong quá dó kinh té; in economic 
transition, 158-159 


Xem cá Tài sàn do Chính phú nám 
010; Nhà hoạch dinh chính sách 
Chính tri, bát ón dinh; Political 
instability, 2, 9, 209 
Chóng Chú nghia tu bán; 
Anticapitalism 
những kẻ thù của biểu điễn; foes of 
representations, 222-223 
những thất bại của chủ nghĩa tư 
bản và; failures of capitalism 
and, 1-3, 214 
Chủ nghĩa cộng sản, với tu cách y 
thức hệ; Communism, as ideology, 
208 
Chủ nghĩa Phát xít, với tư cách hệ tư 
tưởng; Fascism, as ideology, 3, 
208 
Chủ nghĩa tiêu dùng, được Tây 
Phương hoá; Consumerism, 
westernized 
kinh tiéu thüc án nhanh; fast food 
franchises, 2, 66, 208, 209 
Internet, 2, 209 
giày Nike và dóng hó Casio, Nike 
shoes and Casio watches, 2077 
kinh tiêu cho thuê video; video 
store franchises, 2, 26 
Chú nghia trong thuong; 
Mercantilism, 17, 94, 99, 209 
Chú nghia tu bán ó các nuóc dang 
phát trién; Capitalism in 
developing countries 
dàu tu nuóc ngoài, các nhà; foreign 
investors, 1, 3, 67, 211, 214 
địa vị bên lề; peripheral status, 207 
hién dai hoá kinh té; economic 
modernization, 1 
khu vực tư nhân; private sector, 
30, 33, 34 
những khía cạnh văn hoá; cultural 
aspects, 4-5, 9, 223-226 
những người ủng hộ; promoters of; 
209, 210 
qui thị trường mới nói, các; 
emerging market funds, 3 
tu bản được dùng một cách có hiệu 
quả; efficiently used capital, 75, 
209 


Xem cá Dàu tu nuóc ngoài, các 
nhà; Toàn càu hoá 
Chú nghia tu bàn; Capitalism 
hoạt động ở mức vô thức; 
subconscious level of operation, 
65 
như ché độ phân biệt đối xử; as 
apartheid regime, 67, 209, 213, 
223, 227 
những khía canh văn hoá; cultural 
aspects, 9, 223-226 
những người chóng đối; opponents, 
65 
sự mâu thuẫn (Marx); 
contradiction (Marx), 212 
thé ki thứ mười chín; nineteenth 
century, 207-208 
trong khủng hoảng; in crisis, 1-3, 
8, 207, 208-212 
Chúng khoán báo lành bàng vàn tu 
thé cháp; mortgage-backed 
securities, 6, 222 
Chúng thu; deeds, 6, 60 
Chúng thu sở hữu, các; Titles 
các tư liệu chính thức; formal 
documents, 47, 48, 64, 183 
các tư liệu phi chính thúc; informal 
documents, 184, 185 (hinh) 
Chuong trinh cái cách nóng 
nghiép; Agrarian reform 
programs, 79, 80, 168-169, 177, 
217-218 
Chuong trinh Vi tài tro; 
Microfinance programs, 70 
Chuyén món hoá; Specialization 
phán cóng lao dóng; division of 
labor, 63, 71, 75, 164 
sự ủng hộ tu bản chủ nghĩa cho ~; 
capitalist support for, 41-42, 209 
táng nàng suát; productivity 
increase, 41-42 
Co quan vé hồ sơ quyền sở hữu, các; 
Property records bureaucracies, 
61, 105, 124, 183, 211-212 
Xem cá các Tó chúc ngoài pháp 
luật 
Coase, Ronald H., 15, 220 
Công nghệ vũ khí; Weapons 
technology, 4 


CHỈ MỤC 263 


Công nghệ; 7echnology 
sự thành thạo của những người 
ngoài Phương Tây; non-Wesstern 
proficiency, 4, 7, 16, 86 
và các hệ thông quyền sở hữu 
chính thức; and formal property 
systems, 71-72 
Cóng ti báo biém, các; Insurance 
companies, 60, 196 
Cooter, Robert, 175 


D 
Datta, Samar K., 199 
Dàn nghéo; Poor people 
bị đây ra bên lề; marginalization 
of, 66, 75-76 
gia tri của tài sản ngoài pháp luật; 
value of extralegal property, 30- 
32, 47-48 
kiém soát thuong mai; control of 
commerce, 30 
nhu giài pháp cho ván dé tu bàn; as 
solution to problem of capital, 
37, 227 
quá trinh tu bán hoá; capitalization 
process, 189 
su nghéo khó tuong dói; relative 
poverty, 28-30, 212 
tài sản bị chiếm đoạt; asset 
expropriated, 167-168 
tài зап và tiét kiém; assets and 
savings, 5, 11, 47-48, 171, 227 
thành thạo công nghệ; 
technological proficiency, 4, 7, 
16 
tiềm năng chưa được tính đến; 
undocumented potential, 6, 32, 
76, 194, 211, 227 
tiép xúc, liên hé cộng tác; 
collaborative contact, 191 
trién vong cüa; perspective of, 190- 
194, 193-197 
và khái niém giai cáp; and class 
concept, 211, 213-214 
Xem cá Khu vuc ngoài pháp luát; 
Nghéo khó 
Dân quân, quân đội; Militias, 2 
Demsetz, Harold, 64 
Deutsche Morgan Grenfell, 76 


264 SU BÍ ÁN CUA TU BÁN 


Dich vu cóng ích; public utilities 
ăn cáp dich vu; theft of services, 
28, 29, 59, 60, 70 
dia chi phu thuóc; address 
dependent, 51, 59, 196 
hé thóng vệ sinh; sanitation 
system, 18, 73, 186 
khóng thoá dáng; inadequate, 18, 
56, 73, TT 
những thiệt hai kĩ thuát/tài chính; 
technical/financial losses, 59-60 
su dính líu cúa chính phú vào; 
government involvement in, 59, 
175 
tao ra; creation of, 6, 195-196 
Dién dàn Kinh té Thé giói; World 
Economic Forum, 213 
Dow Jones Industrial, trung binh, 
Dow Jones Industrial average, 2, 
107 


D 
Đa nguyên pháp li; Legal pluralism, 
53, 129, 176 
Bai Suy thoái; Great Depression, 3, 
208 
Dang phát triển, các nước; 
Developing countries 
cách mang cóng nghiép mói; new 
industrial revolution, 12, 17-18, 
70-71, 73, 86 
chiém doat tài зап; asset 
expropriation, 167-168, 197, 
215, 216 
diéu tra các thành phó; survey of 
cities, 30-32 
giá trị bát động sản ngoài pháp 
luật; value of extralegal real 
estate, 35 
giám các khoản bao cáp; decline in 
subsidization, 1 
những người uu tú của ~; elites of 
~, 17, 167-168, 194, 196, 198, 
212 
phân phối thu nhập; income 
distribution, 215 
su bát binh dáng rành rành; glaring 
inequalities, 9, 209 


tỉ lệ trẻ em chết; infant mortality 
rate, 17, 80 
tu Бап hoá tháp; 
undercapitalization, 6, 28, 212 
tuói tho trung binh; /ife 
expectancies, 17, 215 
Xem cá Tu bán chét; Khu vuc 
ngoài pháp luát; Dó thi hoá 
“Đạo đức Tin lành”; "Protestant 
ethic", 223-224 
Dàng Tiéu Binh; Deng Xiaoping, 69 
Dàu tu; Investments 
giáo duc; educational, 81, 189, 196 
tao —; generation of, 64, 210 
Đầu tư nội dia, các nhà; local 
investors 
chủ sở hữu tu bán; ownership of 
capital, 67 
Xem cá Dàu tu nuóc ngoài, các nhà 
Đầu tư nước ngoài, các nhà; Foreign 
investors 
biến mát khi khủng hoảng; 
disappearance during slump, 2-3 
có tu bán; ownership of capital, 67 
da quóc gia; multinational, 214 
nâng đỡ ~; fostering, 1, 211 
quan hé nói bó (các); insider 
connections, 67 
Đầu tu nước ngoài trực tiếp, giá trị 
tương đối; Foreign direct 
investment, relative value, 5, 33, 
34, 35, 86 
Dinh ché, các; Institutions 
— duoc phát trién tót; well- 
developed ~, 73 
~ không thoả đáng; ¿nadequate, 73 
hiểu ~ pháp lí; comprehension of 
legal ~, 66 
phản đối chống ~; protests 
against, 3 
sự thích nghi của ~; adaptation of, 
71 
Binh huóng thi truóng; Market 
orientation, 4 
Đô thị hoá; Urbanization, 77-92 
AI Cập; Egypt, 69, 78 
Án Độ; India, 73 
các nguyên nhân của; causes of, 80 
Châu Âu; Europe, 92-95 


Equador, 69 
Haiti, 69, 78 
Hoa Ki; U.S., 73 
Khối Sóviét trước đây; former 
Soviet bloc, 82 
không được nhận thức về mặt 
chính tri; political unawareness, 
11-12 
Nam Phi; South Africa, 77 
Philippines, 17, 69 
Thó Nhi Ki; Turkey, 77 
Trung Quóc; China, 17, 69, 77 
Đức, nước; Germany 
đăng kí sở hữu; property registries, 
54,181 
khu vực ngoài pháp luật; extralegal 
sector, 99 | 
quyền sở hữu phó quát, các; 
universal property rights, 188 
E 
Ekelund, Robert, 97 
Estonia, nghèo khó tương đối; 
Estonia, relative poverty, 4 


F 
Fass, Simon, 89 
Ford, Amelia, 113, 116 
Forrester, Viviane, 222 
Fujimori, Alberto, 190 


G 
Gadhafi, Mu'ammar, 90-91 
Garcia, Alan, 191-194 
Gates, Bill, 223, 224 
Georgia, khu vuc ngoài pháp luát; 
Georgia, extralegal sector, 69 
Giá tri tháng du, co só cüa; Surplus 
value, basis of 
chuyén dói các tài sàn; conversion 
of assets, 45 
hệ thống biểu diễn, các; 
representative systems, 157 
hé thóng quyén só hüu; property 
system, 48, 51, 71, 73, 218 
tu bán; capital, 40, 216 
Giai cáp, khái niệm; Class concept, 
211-212 
Giai cáp, mâu thuẫn; Class conflict, 
212, 213-214 


CHÍ MUC 265 


Giám chi phí giao dich; Transaction 
cost, reduction of, 58, 219-220 
Giao dich, các; Transactions 
báo vë; protection of, 61 
Xem cá Tài sản, trao đôi 
Giao dich, giảm chi phí; Transaction 
cost, reduction of, 58, 219-220 
Giao dich ngoài pháp luát, các; 
extralegal transactions 
khóng thé thuc thi; unenforceable, 
16, 83 
liét ké các loai; /isted types of, 88 
nhüng khiém khuyét; 
disadvantages, 47, 71, 87, 163 
phi chính thúc, tuỳ hứng; informal, 
ad hoc, 31, 74 
Giàu có cüa các quóc gia, su; 
Wealth of nations, 41, 209 
Giàu có, su; Wealth 
ào; virtual, 222 
bát binh dáng trong; inequalities 
in, 4,9 
tao ra; creation of, 41-42, 66, 164 
trong tiết kiệm của người nghèo; in 
savings of the poor, 5, 11, 33, 34, 
37, 47-48 
và năng suất; and productivity, 41, 
209 
Xem cả Giá tri tháng du 
Giáy nhàn no; Debt notes, 63 
Gore v. McBreyer, 143-144 
Green v. Biddle (1823), 131-134 
Gruter, Margaret, 175 
Guayaquil (Equador), 69 
Guerrero, Antonio Montiel, 78 


H 
Hà Lan, thé ki thứ mười chín; 
Holland, nineteenth century, 207- 
208 
Ha tàng co só dó thi; urban 
infrastructure 
được cu dân xây dựng; built by 
residents, 89 
ở các quốc gia Phương Tây; 
Western nations, 195 
Хет са Tién ích cóng cóng. 
Наш 


266 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


bát dóng sàn ngoài pháp luát; 
extralegal real estate, 25, 31, 78, 
255-256 (hinh) 

có bao nhiéu tu bán chét?; How 
much dead capital?, 253 (hinh) 

dó thi hoá; urbanization, 69, 78 

độc lập khói Pháp (1804); 
independence from France 
(1804), 5 

giá trị bát động sản ngoài pháp 
luật; value of extralegal real 
estate, 33, 87 

hó sơ quyền sở hữu; property 
rights documents, 184 

kinh doanh ngoài pháp luát; 
extralegal businesses, 18 

nhà ó chuót, các khu; shantytowns, 
18, 78, 86 

Port-au-Prince, 17, 30-33, 69, 255- 
256 (hinh) 

tài sản và tiết kiệm của người 
nghèo; assets and savings of the 
poor, 5 

trở ngại cho hợp pháp hoá; 
obstacles to legalization, 21, 26- 
27 (hinh) 

Hë thóng biểu dién, các; 

Representative systems 

công cu lập kế hoạch chiến lược; 
strategic planning tools, 58 

Hi Lap/Róman; Greek/Roman, 224 

ngón ngü viét; written language, 
223 

những người chóng đối; opponents, 
221-224 

phương tiện dé ăn cáp; vehicles for 
theft, 216-217 

thiếu ~ ở các nước đang phát triển; 
abssent in developing countries, 
6-7 

thoát khói các dói tuong; 
disengagement from objects, 49- 
51, 56 

tích hop thóng tin; information 
integration, 52-53 

tư liệu Phương Tây; Western 
documentation, 6-7 

Hệ thống chứng thư sở hữu; Title 
Systems, 60, 167-168, 170 


các khía canh ki thuát cüa; 
technical aspects of, 202, 204 
Hé thóng ghi hó so các tài sán; 
Recording systems for assets, 46- 
47 
dé mó tà; description services, 61- 
62 
thé hiện trong chứng thư sở hữu; 
embodied in title, 47, 49-50 
tiéu chuán hoat dóng; operating 
standards, 47, 62 
Hệ thống ngân hàng, Banking system 
tính minh bach trong các táp quán 
ngân hàng; transparency in 
practices, 3 
vai trò của quyền sở hữu; role of 
property, 63 
Hệ thống pháp luật, ngoài pháp luật; 
Legal Systems, extralegal 
các nước đang phát trién; 
developing countries, 59, 71, 84, 
87, 176-177 
giải mã/tìm kiếm; 
decoding/researching, 182-188 
Hoa Kì; U.S., 129, 136-148 
“luật của nhân dàn"; "the people's 
law", 163, 174, 187 
Xem cá Tô chức ngoài pháp luật; 
Khé ước xã hội ngoài pháp luật 
Hệ thống pháp luật; Legal Systems 
bị coi thường trắng trợn; 
disregarded flagrantly, 9, 100, 
176, 209 
có khả năng thuê luật su; lawyer 
affordability, 67 
được khuyến nghi đại tu; overhaul 
recommended, 75, 227 
quá dó tói; transition into, 157- 
158, 162-165, 182-188, 210-211 
quóc té; international, 166 
Roman, 53, 62, 181, 201 
tham nhüng; corrupt, 99-100 
thế giới Phuong Tây; Western 
worid, 216 
thù địch với những người nhập cư; 
hostility toward migrants, 82 
và két nói mang; and networking, 
72 
Xem cá Luật quyền sở hữu 


Hệ thống quyền sở hữu chính thức; 

formal property systems, 207-218, 

223-226 

bảo vệ tài sán/só hữu; 
asset/property protection, 46, 67, 
158 

các khía cạnh văn hoá; cultural 
aspects, 223-226. 

các hop dóng có thé thuc thi; 
enforceable contracts, 55-56, 59, 
199, 224 

cụ thé hoá cho người có đặc ân; 
concretized for privileged, 67, 
212, 214 

duoc tích hop; integrated, 53, 145- 
151, 157-159, 164, 188 

hé quà, nhüng; implications, 215- 
223 

hién dinh; constitutional, 166, 167, 
217 

mát tính nặc danh; /oss of 
anonymity, 53-55 

những khuyến nghị; 
recommendations, 75, 2277 

quá độ tới; transition to, 164-165, 
173-175, 182-188 

sáu tác động của; six effects of, 49- 
62, 66 

ủng hó chính tri cho; political 
advocacy of, 188-206 

và các hồ sơ sở hữu; and prroperty 
records, 6, 46-47, 224 

và tao tu bàn; and capital creation, 
6, 35, 46, 215-216, 218, 221 

và thiét láp các ti giá hói doái; and 
setting of exchange rates, 226 

Xem cá Cách mạng quyền sở hữu; 
Hệ thống quyền sở hữu Hoa Kì 

Hệ thống quyền sở hữu Hoa Kì; U.S. 

Property system, 105-151 

duoc tích hop; integrated, 53, 145- 
149 

hệ thống chính thức (hinh thức); 
formal system, 53, 105, 224, 226 

luật chiếm hữu, các; occupancy 
laws, 130-131, 134-135, 144 

Luát Trang Ар; Homestead Act, 
107-108, 147 


CHÍ MUC 267 


quyén tài phán, các (1849); 
jurisdictions (1849), 53, 140-141 
quyền ưu tiên mua trước, vị thé; 
preemption status, 119-120, 135, 
140 
tranh cháp; disputes, 9-10, 16-17, 
114, 126-127 
Xem cá Tô chức ngoài pháp luật; 
Hệ thống quyền sở hữu chính 
thức 
Hệ thống tiền të; Money system, 65 
Heckscher, Eli, 95, 96 
Heinsohn, Gunnar, 64 
Hién dai, su, tính; Modernity, 18, 80, 
81, 187 
Hién pháp Hoa Ki; U.S. Constitution, 
124 
Hiệp định Quốc té Hague (1899); 
The Hague International 
Convention (1899), 166 
Hinh mau tiền tu ban chủ nghĩa; 
Precapitalist pattern 
có dinh giá/luong/thu nháp; 
price/wage/income fixing, 101, 
177 
luật “phán xử thô so"; "primitive 
judgment" law, 165 
xã hội sa sút; decline of society, 
102 
Hoa Kì; U.S. 
bất động sản ngoài pháp luật; 
extralegal real estate, 9-10, 16- 
17, 105-151 
các làn sóng nhập cư; immigration 
waves, 107, 110 
California, 4, 53, 73, 140-147 
chiém dát lón, các khoán; large 
land acquisitions, 121 
chính sách “chúng khoán dát"; 
"land scrip " policy, 125-126 
dó thi hoá; urbanization, 73 
duong sát xuyén luc dia; 
transcontinental railroad, 126- 
127 
Luát dát dai Anh; British land law, 
16, 110-116, 119, 144 
nuóc tu bàn chú nghià; capitalist 
country, 12, 208 


268 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Sác lénh Тау Вас; Northwest 
ordinance, 121-122 

táng truóng kinh té; economic 
growth, 53 

thi trường chứng khoán, các; stock 
markets, 2, 3 

ti lé táng dán só; population 
growth rate, 132 

Trung Тау; Midwest, 136-140 

Xem cá Chiém đất, những người, 
Hoa Ki; các Quóc gia Phuong 
Тау 

Holmes, Oliver Wendell, 108, 153 
Hồ so quyền sở hữu; Property 

records 

Anh (của nước); British, 60, 105, 
106, 144 

các chức năng của; funtions of; 46- 
47 

các quan niệm sai liên quan đến; 
misconcepfions regarding, 156- 
157 

các tu liệu cải cách nông nghiệp; 


agrarian reform documents, 217- 


218 
chuói xích chúng thu; chain of 
title, 183-184, 185 (hinh) 


co só cho két cáu ha tàng; basis for 


infrastructure, 6, 51 
khóng thoá dáng; inadequate, 6, 
167 
ngoài pháp luát; extralegal, 184, 
186 
Huber, Eugen, 173-174, 188 


I 


Indonesia 
đôi đâu giai cáp; class 
confrontation, 121 


khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 


sector, 162-163 
và cách mang cóng nghiép mói; 
and new industrial revolution, 
71,91 
Iran, đối đầu giai cáp; Iran, class 
confrontation, 212 
J 
Jackson, Andrew, 133 
Jefferson, Thomas, 129-130, 188 


Jennision v. Kirk, 147 
K 


Kẻ xâm chiếm đất, xem Chiém đất, 
những người 
Khái niệm giai cấp; Class concept, 
211-212 
Khế ước xã hội; Social contracts 
cơ sở cho các quyền sở hữu; basis 
for property rights, 221, 224, 226 
quóc gia; national, 157-158, 162, 
173-174, 180, 204, 218 
sự thấu hiểu của chính phủ; 
government grasp of, 188, 227 
Khé uóc xà hói ngoài pháp luát; 
Social contracts, extralegal 
các nước đang phát triển; 
developing countries, 28, 87-88, 
103, 156-157, 163 
các quóc gia Táy phuong; Western 
nations, 106 
Hoa Ki; U.S., 116-117, 136, 145- 
146 
những nhược điểm của; 
disadvantages, 181 
nhận thức sai liên quan đến; 
misconcepfion regarding, 154 
Khinh doanh hop pháp; legal 
businesses 
khu vực tư nhân; private sector, 
30, 33, 34 
như khu vực tuân thủ pháp luật; as 
law-abiding sector, 213 
những cản trở gia nhập; obstacles 
to entry, 18, 20, 154-155 
Khu nhà ó chuột; shantytowns 
Banladesh, 70 
Haiti, 18, 78, 86 
Peru, 190 
Thó Nhi Ki; Turkey, 77 
trên đất của chính phủ; on 
government land, 31, 70, 77 
Xem cả Bất động sản ngoài pháp 
luật 
Khu vực ngoài pháp luật; Extralegal 
sector 
bi bàn cüng hoá; impoverished, 89, 
213 


binh thuóng, dáng Кё; normal, not 
marginal, 30, 86 

cán trở (những) cho hợp pháp hoá; 
obstacles to legalization, 19 
(hinh)-20, 31, 47, 167 

cháp nhán cüa chính phü; 
government acceptance of, 83, 
178-179, 217 

duoc thích nghi mót cách chính 
thúc; officially accomodated, 53, 
102, 106-108, 115, 119-120, 213 

nén kinh té ngàm (các); 
underground economies, 9, 69, 
209 

nhà ó; housing. Xem Bát dóng sán 
ngoài pháp luật 

quá độ từ; transition from, 106, 
154-155, 158-162 

tăng trưởng theo hàm số mũ; 
exponential growth, 179 

thi trường chợ den; black markets, 
10, 30, 76, 126 

Xem ca Kinh doanh ngoài pháp 
luát; Chiém dát, nhüng ké; Dó thi 
hoá 

Khu vuc tói pham; Criminal sector 

bon buón làu; smugglers, 97 

bon gángster; gangsters, 30, 70, 
107, 180, 197 

bon mafia; mafias, 9, 155, 209, 227 

buón bán ma tuy; drug traffickers, 
2, 70, 197-198 

Kinh doanh ngoài pháp luát; 

Extralegal businesses, 28-30 

các chi phí hoat dóng; operating 
expenses, 83, 155 

các nghiép chú —; entrepreneurs, 
28, 74, 79, 84, 216 

các xuóng náng nhoc; sweat-shops, 
69, 70, 74 

ché tác; manufacturing, 92, 96-99 

công án việc làm trong ~; 
employment in ~, 21, 28-29, 69, 
84, 216 

duoc tu bàn hoá tháp; 
undercapitalized, 6, 28, 212 

giao thóng cóng cóng; public 
transportation, 28, 70, 79, 89 

khó dinh vi; difficult to locate, 6 


CHÍ MUC 260 


không lập công ti; uncorporated, 6, 
7,155 

ó các quóc gia Sóviét truóc dày; 
former Soviet states, 29, 69 

ở Caribbe; Caribbean, 69 

ó Haiti; Haiti, 18 

ở Mexico; Mexico, 28, 78 

ó Nga; Russia, 69, 74 

ó Peru; Peru, 76, 83, 155 

ó Tày Àu; Western Europe, 95-101 

ở Venezuela; Venezuela, 21 

ở Zambia; Zambia, 69 

trong cóng nghiép xáy dung Brazil; 
in Brazil construction industry, 
76 

xí nghiép náng nhoc ó Trung 
Quóc; sweat-shop in China, 69, 
74 

Xem cá Tinh thần nghiệp chủ 

Kinh tế thị trường; Market economy 

nhüng già thiét vé dán cu; 
assumptions about population, 
211 

những người ủng hộ; advocates of, 
212 

quá độ của Châu Âu đến; 
European transition to, 99-100 

thị trường mó; open markets, 2, 66, 
210 

thi truóng tu do; free markets, 3, 
212 

tiép cán khóng dóng déu dén; 
unequal access to, 211, 212 

trén co só tu bán; based on capital, 
41, 63 

và hé thống quyền sở hữu chính 
thức; and formal property 
system, 47, 72, 196 

Konig, David Thomas, 112 


L 

L'Horreur économique (Forrester), 
3, 222 

Lam phát, kiém soát; Inflation 
control, 208 

Libya, chứng thư sở hữu đất bộ tóc; 
tribal land titles, 90-91 

Liên hiệp Quốc; United Nations 
(UN) 


270 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


“Báo cáo Phát triển Con người”; 
“Human Development Report", 
215 
nhüng khuyén nghi vién tro nuóc 
ngoài; foreign aid 
recommendations, 5 
Londofio, Juan Luis, 214-215 
Lồng kính, những người ở bën ngoài; 
Bell jar outsiders, 75-93, 212, 213 
Lồng kính, những người ở trong; Bell 
jar insiders 
luật sư, các; lawyers, 190, 198-202 
những ý kiến về văn hoá; opinions 
on culture, 224-225 
số ít сб đặc quyền; privileged few, 
67, 153, 189, 207, 212, 223, 227 
trích dẫn Braudel; Braudel 
quotation, 1, 66-67 
Luát chiém hüu dói dich; Law of 
adverse possession, 144 
Luật quyền sở hữu; Property law 
các chức năng và thành phần; 
functions and components, 157- 
159, 180 
sự thất bại của ~ bắt buộc; failure 
of mandatory ~, 165-172 
Xem cá Hé thóng pháp luát 
Luát su, Lawyers, 67, 191, 198-202 
Luát Trang Áp Hoa Ki (1862); 
Homestead Act, U.S. (1862), 107- 
108, 147 
Luminoso, Sendero, 34 
Lương, điều tiết; Wage regulation, 
97, 101 
Lương, Wages, 71, 80, 95 


M 
Mafia, 9, 155, 209, 227 
Malaysia, chú nghia tu bàn trong 
khüng hoáng; Malaysia, capitalism 
in crisis, 2 
Mang luói; Network 
tài chính; financial, 58-61, 67 
tó chức; organizational, 72 
Manila, 30-32, 33, 71 
Marx, Karl, 11 
nhüng kái niém chua tháy duoc 
truóc; concepts not foreseen, 65, 
215-216 


siêu việt, vượt quá tài sản; on asset 
transendence, 43, 214, 215 
vé các hệ thông biểu diễn; on 
representational systems, 222 
vé giá tri tháng du; on surplus 
value, 217 
vé mâu thuẫn gia cáp; on class 
conflict, 212, 213-214 
vé tích tu tu bán; on capital 
accumulation, 41-42 
Máy tính; Computers 
cho các hó sơ quyền sở hữu; for 
property records, 156-158, 170 
cóng nghé Бап dÓ; mapping 
technology, 156. 202-205 
và quyén só hüu phái sinh; and 
derivative property, 223 
Mau thuẫn giai cáp; Class conflict, 
212, 213-214 
Metcalfe, Bob, 72 
Metcalfe, dinh luật; Metcalfe's law, 
72 
Mexico City, 28, 30-32, 71 
Mexico City, Phóng Thuong mai 
Doanh nghiép Nhó; Mexico City 
Small Business Chamber of 
Commerce (CANACOPE), 78 
Mexico 
hiểu biết thị trường trong lich sử; 
historical market knowledge, 4 
khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 
sector, 28, 78, 86 
náo loan xà hói; social unrest, 2 
tóng sán phám quóc nói; gross 
domestic product (GDP), 78 
Mi Latin; Latin America 
Brazil, 21, 76, 85, 86 
chü nghia tiéu düng; consumerism, 
208-209 
Columbia, 2 
độc lập khỏi Tây Ban Nha (các 
năm 1820); independence from 
Spain (1820), 3, 208 
Equador (Guayaquil), 69 
hop pháp hoá quyën só hüu; 
property legalization, 166 
khu vuc ngoài pháp luát; 
extralegal sector, 69, 74, 75-76, 
85 


Mexico, 2, 4, 28, 30-32, 71, 78, 86 
su bát binh cúa tàng lóp duói; 
underclass dissatisfaction, 212- 
214, 215 
tài sản và tiết kiệm của người 
nghèo; assets and saving of the 
poor, 5 
thử làm chủ nghĩa tư bản; attempts 
at capitalism, 3, 208-209 
truyén thóng pháp lí lich str; 
historical legal tradition, 75 
tu Бап chét trong bát dóng sàn; 
dead capital in real estate, 36 
(bảng) 
tư nhân hoá; privatization, 208 
Venezuela, 1, 21, 86, 212 
Хет cá Haiti; Peru 
Milkin, Michael, 7 
Miller, George, 63 
Mohamad, Mahathir, 2 
Mô tả tài sản; Asset descriptions. 
Xem Thông tin sở hữu 


N 
Nam Phi; South Africa, 77-78 
Náo loạn xã hội xem Bát ôn xã hội 
Năng suất, các nhân tố tăng: 
Productivity, increase factors 
chuyén món hoá; specialization, 
41, 75 
quyền sở hữu chính thức; formal 
property rights, 75, 218-219 
thương mại; trade, 42 
Năng suất; Productivity 
những trở ngại; impediments, 71, 
101 
tư bản và; capital and, 42, 209 
Nền kinh tế ngâm, các; Underground 
economies, 9, 69, 209 
Xem cả Khu vực ngoài pháp luật 
Nền kinh tế nhị nguyên; Dual 
economy. Xem Khu vực ngoài pháp 
luật 
Nga, cách mạng; Russian revolution, 
99,195, 208 
Nga; Russia 
chủ nghĩa tư bản trong khủng 
hoảng; capitalism in crisis, 1 


CHÍ MUC 271 


khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 
sector, 29, 69, 74, 215 
quyền sở hữu đất; land ownership, 
29 
sut giảm tuôi thọ trung bình; 
decline in life expectaney, 215 
tóng thu nháp quóc nói; gross 
domestic product (GDP), 69, 74, 
215 
Ngán hàng Thé giói; World Bank, 3, 
34, 35, 203 
Ngàn hàng, Banks 
— thuong mai; commercial —, 34, 
64, 86, 195 
— trung uong; central —, 64 
khóng tin cáy vào tài sán thé cháp; 
mistrust of collateral, 91 
Nghé thü cóng; Cottage industries, 
28, 224 
Nghèo khó; Poverty 
bát binh cüa tàng lóp duói; 
underclass dissatisfaction, 212- 
214, 215 
các nhóm nhó nghéo khó; ' 
of ~”, 212 
giảm ~; alleviation of, 75 
mức - “binh thường”; normal level 
of, 75-76 
“quốc té”; "international", 35 
ti lé táng truóng; growth rate, 214- 
215 
tương đối; relative, 4 
Người nghẻo, xem Dân nghèo 
Nhà hoạch định chính sách; 
Policymakers 
các nhà cái cách kinh té; economic 
reformers, 211-212 
duy tri hiện trang; status quo 
maintenance, 82, 189, 198, 206, 
209, 211-212, 215 
lua chon các luát su; selection of 
lawyers, 201-202 
nguyén thú quóc gia, các; heads of 
state, 189-190, 191-194 
Xem cá Chính phü, các 
Nhà ó chuót, các khu, xem Khu nhà ó 
chuót 
Nhật Bản; Japan 


‹ 


‘pockets 


272 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


hé thống quyền sở hữu tích hop; 
integrated property system, 53, 
54, 107, 109 
hó sơ quyền sở hữu; property 
records, 105, 156 
lịch sử kinh tế; economie history, 
3-4 
Tokyo, tăng trưởng đô thi; Tokyo, 
urban growth, 73 
Noyes, C. Reinold, 158, 163 
Nói chién; Civil war, 2, 145 
Nóng nghiép; Agriculture, 80, 
197-198 
Xem cả (các) Chương trinh cải 
cách nông nghiệp 
Nugent, Jefferey B. 1 99 
O 


Ôn định hoá đồng tiền; Currency 
stabilization, 3, 66, 189, 210 
P 
Payne, John C., 165, 182-183 
Peru 
Andean Quechuas (nguói 
Quechuas ó vüng núi Andes), 
226 
các hop tác xà nóng nghiép; 
agricultural cooperatives, 31 
các khu nhà ó chuót; shantytowns, 
92 
chiếm đoạt tài sản; asset 
expropriation, 167-168 
chính thức hoá hé thống quyền sở 
hữu; property system 
formalization, 190-196 
Có bao nhiéu tu bán chét? How 
much dead capital?, 252 (hinh) 
Gamarra, vüng, 92 
giá tri của tài sản ngoài pháp luật; 
value of extralegal property, 33, 
87 
hop pháp hoá kinh doanh; business 
legalization, 18, 20, 154-155, 
190 
hợp pháp hoá quyền sở hữu; 
property legalization, 19 (hinh)- 
20, 31, 190, 192-193 (hinh), 226 
kinh doanh ngoài pháp luát; 
extralegal businesses, 76, 83, 92 


Lima, 30-32, 33, 92, 190-191 
luát dát dai lich вй; historical land 
law, 144 
quyền sở hữu ngoài pháp luật; 
extralegal property, 31, 33-34, 
76, 85, 86, 169, 226 
Só Giao dich Chúng khoán Lima; 
Lima Stock Exchange, 33 
Tổ chức Đánh giá Kĩ thuật; 
Technical Evaluation 
Organization, 92 
Phàn biét dói xú pháp lí; Legal 
apartheid, 67, 82-84, 189, 213, 223 
Thuóc dia Mi; U.S. colonial, 110- 
113 
Pháp, nuóc; France, 207-208 
khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 
sector, 10, 96-97 
sự độc lập của Haiti (1804); 
Haitian independence (1804), 5 
Valence (thành phó), 97 
Philippines 
bát dóng sàn ngoài pháp luát; 
extralegal real estate, 31, 33, 34, 
241 (hinh) 
Có bao nhiéu tu bàn chét? How 
much dead capital?, 251 (hinh) 
dó thi hoá; urbanization, 17, 69 
hop pháp hoá quyén só hüu; 
property legalization, 20, 22-23 
(hinh) 
Manila, 30-32, 33, 71 
Pipes, Richard, 196 
Pisani, Donald, 136, 141 
Polányi, Karl, 3 
Port-au-Prince 
các giao dich bát dóng вап; real 
estate transactions, 31 
dinh cu phi chính thúc; informal 
human settlement, 255-256 
(hinh) 
dó thi hoá; urbanization, 17, 69 
giá trị bất động sàn; value of real 
estate, 33 
trong kháo sát các thành phó; in 
city survey, 30-32 
Powelson, John P., 187 


Q 


Quản lí rủi ro; Risk management 
các dung cu báo hiém; insurance 
devices, 60, 61, 224 
các hé thóng trách nhiệm hữu hạn; 
limited lialibility systems, 224 
các tài sản được tập hop; pooled 
assets, 60 
Qui hỗ trợ phát triển; Development 
assistance funds, 35 
Qui Tién té Quóc té (IMF), 
International Monetary Fund, 3 
Quóc gia Táy phuong, các; Western 
nations 
cái cách luát quyén só hüu; 
property law reforms, 109, 166, 
173-175, 187 
di cu hàng loat; mass imigrations, 
4, 73, 93-96 
hệ thống quyền sở hữu, các; 
property rights systems, 46, 48, 
51, 182, 221, 225 
sử dung tu bản một cách hữu hiệu; 
capital, efficiently used, 209 
Xem cá Châu Âu; Cách mạng 
Công nghiệp 
Quyền chọn có phiếu; Stock options, 
224 
Quyén só hüu (trong) dàu tu; 
Investment property, 57, 67, 86-87 
Quyền sở hữu, Các cơ quan về hó sơ, 
xem Cơ quan về hồ sơ quyền sở 
hữu 
Quyền sở hữu, các hồ sơ, xem Hồ sơ 
quyền sở hữu 
Quyên sở hữu, các; Property rights 
như cơ sở cho khế ước xã hội; as 
basis for social contract, 221, 
224, 226 
nhüng tró ngai cho hop pháp hoá; 
obsstacles to legalization, 19 
(hinh)-20, 31, 47, 167 
thừa ké cha truyền con nối; 
hereditary succession, 57, 111, 
197, 224 
tiếp cận phổ quát; universal access, 
166, 188 


CHỈ MỤC 273 


Xem cả Khu vực ngoài pháp luật; 
Luật quyền sở hữu 
Quyền sở hữu, cách mạng xem cách 
mạng quyền sở hữu 
Quyền sở hữu, luật xem Luật quyền 
sở hữu 
Quyền sở hữu; Property 
khái niệm của; concept of; 49-50 
phái sinh; đerivafive, 222-223 
trung gian tư bản/tiền; 
capital/money mediator, 63 
Xem cá (các) Hệ thống biéu diễn 
R 
Rapaczynski, Andrzej, 171 
Rüi ro, quán lí, xem Quản lí rủi ro 
S 
Schumpeter, Joseph, 64 
Schwab, Klaus, 213 
Senegal, thành phó Touba; Senegal, 
city of Touba, 91 
Shinn, Charles Howard, 143 
Siêu đô thi, các; Megacities, 71 
Simpson, S. Rowland, 200 
Smith, Adam, 11 
các khái niệm chua thấy trước; 
concepts not foreseen, 41, 65 
và các thi trường chợ den; and 
black markets, 10 
vé canh tranh kinh doanh; on 
business competition, 95-96 
vé phán cóng lao dóng; on division 
of labor, 41-42, 71 
vé tu bán; on capital, 42, 43, 214 
Só Giao dich Chúng khoán 
Philippines; Philippines Stock 
Exchange, 34 
Só giao dich Hàng hoá Chicago; 
Chicago commodities exchange, 62 
Soros, George, iii, 214 
Steiger, Otto, 64 
Stewart, Donald, 85 
Story, Joseph, 9, 129 
Su giàu có cüa các quóc gia; Wealth 
of nations, 41, 209 
T 


Tái co cáu no; Debt restructuring, 
208 


274 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


Tài sản do Chính phủ nắm giữ, 
Government-held Assets 
bi chiém doat mót cách bát hop 
pháp; illegally occupied, 31, 70, 
TI 
giá tri tuong dói cüa —; relative 
value of, 33, 34 
tư nhân hoá ~: privatization of ~, 2, 
3, 188, 208 
Xem cả Tư nhân hoá 
Tài sản, trao 401: Assets exchange 
buôn bán quyền đòi đất; trade їп 
land claims, 139 
ngoài pháp luát; extralegal, 6, 71, 
83-84, 168-169 
tiền tu bản chủ nghĩa, precapitalist 
~, 181-182 
trên cơ sở tư bản, based on capital, 
41, 209, 215 
trì trê và bi ràng buộc, sluggish, 
constrained ~, 32 
Xem cả Giao dịch 
Tài sản; Assets 
chuyển đổi thành tư bản; 
conversion to capital, 6, 7-8, 40, 
46-62 
cuộc sống song hành của ~; 
parallel "life" of ~, 6, 39, 60, 62, 
63, 65 
giá tri gia tăng của ~; value added 
of ~, 146, 219 
tính có thé thay thé nhau của ~; 
fungibility, 56-58, 63, 67, 188, 
211,219 
tính khà chuyén cüa —; 
transferibility of ~, 46, 188, 211 
Tao tu bán; Capital creation 
bát luc — ó ngoài-Phuong Táy; 
non-Western incapicity for, 5, 35, 
40 
các tác nhân con người của ~; 
human agents of. 198-199 
gắn kết với các quyền sở hữu; 
linked to property rights, 6, 46- 
47, 149, 182, 215-216, 218, 221 
Táng truóng kinh té; Economic 
growth 
ảnh hưởng của luật su; lawyer 
effect, 198 


các chiến lược đầu vào/đầu ra; 
input/output strategies, 219 
nhài nhét Á Cháu; Asian, force-fed 
~, 2 
và hệ thống quyền sở hữu duoc 
tích hợp; and integrated property 
system, 53, 150 
Tập quán kế thừa; Email practice, 
188 
Tây Ban Nha; Spain 
độc lập của Mĩ Latin (các năm 
1820); Latin America 
independence (1820s), 3, 208 
thé ki thứ mười chín; nineteenth 
century, 207-208 
The Story of Land, Càu chuyén vé 
Dát (tác phám cüa Powelson), 186 
The Wheels of Commerce (tác phàm 
cüa Braudel), 1 
Thé tín dung; Credit cards, 222 
Thé cháp; Mortgages, 16, 61, 196 
Thé giới Thứ Ba; Third World 
các thuóc dia phong kién; feudal 
colonies, 208 
cách mang kinh té (các nám 1950); 
economic revolution (1950s), 12, 
17 
tinh thàn nghiép chü; 
entrepreneurial spirit, 4, 28, 35, 
37, 85 
Xem cá Dang phát trién, các nuóc 
Thé giói Thú hai; Second World, 217 
Thé ki thứ Hai mươi; Twentieth 
century 
các nuóc tu bán chü nghia lón; 
great capitalist countries, 208 
thách thúc dói vói chú nghia tu 
bàn; challenges to capitalism, 3, 
208 
Thi trường (các), quyền sở hữu; 
Markets, property, 52-54 
Thi truóng chúng khoán, các; Strock 
markets 
cüa các nuóc phát trién; of 
developed countries, 35 
Hoa Ki; U.S., 2, 3, 107 
Só Giao dich Chúng khoán Cairo; 
Cairo Stock Exchange, 34 


Só Giao dich Chúng khoán Lima; 
Lima Stock Exchange, 33 
Só Giao dich Chúng khoán 
Philippines; Philippines Stock 
Exchange, 34 
Thi trường hàng hoá, các; 
Commodities markets, 62 
Thó Nhi Ki; Turkey 
dó thi hoá và các gececondus; 
urbanization and gececondus, 77 
dóng dát (1999); earthquake 
(1999), 70 
Thóng tin quyén só hüu; Property 
information 
dé mó tà tài sán; asset description 
services, 61-62 
duoc tích hop; integrated, 52-54, 
163 
được tiêu chuẩn hoá; standardized, 
53, 57-58 
sán có mót cách phó quát; 
universally available, 53 
Thu no; debt collection, 6, 51 
Thu thué; Tax collection, 6, 51, 60, 
97, 100, 196 
Thira ké cha truyén con nói; 
Hereditary succession, 57, 111, 
197, 224 
Thuc thi (pháp luát); Enforcement 
cóng viéc cüa cóng an; police 
services, 197 
không hiệu quà; ineffective, 171 
phu thuóc vào dia chi; address 
dependent, 59, 197 
vói các nghia vu thé cháp; for 
mortgage obligations, 61 
Thué tir các xí nghiép hop pháp; 
Taxes from legalized firms, 154, 
155 
Thué, xem Thu thué 
Thuong mai quóc té; international 
trade 
nguyên nhân của đô thi hoá; cause 
of urbanization, 79, 9] 
những kẻ buôn lậu; smugglers, 97 
phương thuốc cho khủng hoảng 
kinh tế; remedy for economic 
crisis, 3 
rào сап thué quan; tariff barriers, 1 


CHÍ MUC 


thảo các quy ché; drafting 
regulations, 210 
tự do hoa; liberalization, 208 
và táng nàng suát; and productivity 
increase, 41 
Thurow, Lester, 208 
Thuy Điền, khu vực ngoài pháp luật; 
Sweden, extralegal sector, 98 
Thuy Si; Switzerland, 4, 54, 173-174, 
188 
Ti giá hói doái; Exchange rates, 226 
Tích hop thóng tin; Information 
integration, 52-54. Xem cá Thóng 
tin só hüu 
Tích tu tu bán; Capital accumulation 
~ “nguyên thuỷ”; "primitive" —, 
55,217 
~ và chuyên môn hoá; and 
specialization, 41-42 
Tiềm năng của tài sản; Asset 
potential, 44-46 
có định ~; fixation of ~, 42, 45, 47- 
51, 60 
khong duoc lap hé so; 
undocumented, 6, 32, 76, 192, 
211, 227 
tinh huóng duoc mó phóng; 
simulated situations, 57-58 
Tin lành, dao đức; Protestant ethic, 
223-224 
Tién giáy, xuát xir cüa; paper 
currency, origin of, 63, 222 
Tiện ích công cộng, xem Dich vụ 
công cộng 
Tiền; Money 
giá định trước về quyên sở hữu; 
presupposition of property, 64 
khóng lam phát; noninflationary, 
65 
nguồn gốc của đồng tiền; origins of 
currency, 65, 222 
phái sinh; đerivafive, 222-223 
quan hệ với tư bản; relationship to 
capital, 11, 43-44, 63 
thién duóng cho — quóc té; havens 
for international —, 2 
Tiết kiệm; Savings 
các khuyén nghi; 
recommendations, 227 


275 


276 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


tài sản của người nghèo; assets of 
poor people, 5, L1, 47-48 
Tín dụng, lịch sử/hồ so; Credit 
history/records 
mát tính nặc danh; /oss of 
anonymity, 55 
tài sán nhu vát thé cháp; assets as 
collateral, 6, 39, 51, 60, 84 
Tính chịu trách nhiệm, cá nhân; 
Accountability, individual 
hé thóng quyén só hüu chính thúc; 
formal property systems, 50, 
54-56 59 
khu vực ngoài pháp luật; 
extralegal sector, 210-211 
Tính kinh té theo qui mó; economy of 
scale, 83, 155, 224 
Tinh thàn kinh doanh, xem Tinh thàn 
nghiép chú 
Tinh thần nghiệp chú; Entrepreurial 
spirit 
của dân nghèo; of poor people, 30, 
34 
ở khói nguyên công sản; former 
communist bloc, 4 
ở Thé giới thứ Ba; Third World, 4, 
28, 35, 37, 85 
Phuong Тау; Western, 10, 71 
Tây Âu; Western Europe, 99 
Xem cả Kinh doanh ngoài pháp 
luật 
Toà án Tối cao California; California 
Supreme Court, 143 
Toà án Tói cao Hoa Ki; U.S. 
Supreme Court, 131-133, 134, 147 
Toàn càu hoá; Globalization 
chính sách kinh té vi mó, các; 
macroeconomic policies, 66, 
103, 166, 211 
chủ nghĩa phân biệt đối xử sự loại 
trừ trong ~; 
apartheid/exclusiveness in, 207- 
213, 227 
của chủ nghĩa tư bản; of 
capitalism, 190, 207-227 
già thiét (nhüng) vé —; 
assumptions of, 210-211 
nguyên nhân (những) của ~; causes 
of, 210 


su lé thuóc làn nhau; 
interdependencies, 70 
Xem cá Chủ nghĩa tiêu dùng; 
Thương mại 
Tollison, Robert, 97 
Tổ chức (các), khu vực ngoài pháp 
luật; Organizations, extralegal 
sector 
các nuóc dang phát trién; 
developing countries, 87-89, 149, 
175, 178-179 
liệt kê các loai; listed types of, 87- 
88 
các hiép hói dói dát Hoa Ki; U.S. 
claim associations, 136-140 
các tó chüc cüa nhüng nguoi khai 
mó Hoa Ki; U.S. miner's 
. organizations, 136-137, 140-148 
Tó chức Lao dóng Quóc té; 
International Labor Organization, 
69, 166 
Tó chức Thương mai Thé giới, 
World Trade Organization (WTO), 
3, 187 
Tóng cuc Dát dai Hoa Ki; General 
Land Office, U.S., 124-125, 141 
Tóng cuc Thóng ké Quóc gia 
Mexico; Mexican National 
Statistics Institute, 29 
Trao dói tài sán, xem Tài sán, trao 
dói 
Trung Dóng; Middle East 
hiểu biết thị trường trong lich sử; 
historical market knowledge, 4 
Кёпһ Suez và йар Aswan; Suez 
Canal and Aswan Dam, 5 
tài sản và tiết kiệm của người 
nghèo; assets and saving of the 
poor, 5 
tư bản chết trong bát động sản; 
dead capital in real estate, 36 
(báng) 
Xem ca Ai Cập 
Trung Quóc, China 
Bác Kinh; Beijing, 69,77 
cái cách Dàng Tiéu Binh; Deng 
Xiaoping reforms, 69 
dó thi hoá; urbanization, 17, 69, 77 


khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 
sector, 69, 74, T7 

nghéo khó tuong dói; relative 
poverty, 4 

tư bản chết trong bát động sản; 
dead capital in real estate, 36 
(bảng) 
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Khu 
vực Tư nhân; Center for Private 
Sector Economic Studies 
(CPSEIS), 78 
Truyën thóng, cách mang; 
Communication revolution, 80, 
181, 208-209, 213 
Tu bàn chét; Dead capital 
quá trinh tu bán hoá; capitalization 
process, 159-162, 160 (hinh) 

sự bat khả chuyển của tài sản; 
unconvertibility of assets, 6, 35, 
47-48 

su bát luc trong tao tu bàn; 
incapacity for capital generation, 
5, 32, 35, 73, 210 

su trao dói phi chính thüc cüa tài 
sán, informal exchange of assets, 
6, 21, 71, 210 

tài sán thé cháp dé vay muon; 
collateral for loans, 6, 91, 155 

toàn càu vé bát động sản; 
worldwide in real estate, 36 
(báng), 251-258 (hinh) 

tiém náng tài sán khóng duoc thuc 
hién; unrealized asset potential, 
6, 32, 76, 194, 211, 227 

Xem cả Khu vực ngoài pháp luật 
Tu bàn dào táu; Capital flight, 9, 209 
Tu bán; Capital 
dinh nghĩa ~; definition of ~, 41 
như “chất liệu độc lập”; as 
"independent substance ", 215- 
216 

nhu nguón góc cüa su giàu có; as 
source of wealth, 41-42, 66, 209 

nhüng su bí án cüa —; mysteries of 
~, 11-13 

quan hệ với tiền; relationship to 
money, 11, 43-44, 63 


CHÍ MUC 


tao và sử dung ~ một cách có hiệu 
quá; efficient production and use, 
209 
“thân thiện với trí óc”; "mind 
friendly", 218-221 
trong tay một số ít người; in hands 
of the few, 67, 207, 212, 213, 227 
Xem cả Tư bản chết; Giá trị thặng 
dư 
Tự chủ của nhân dân, sự; Popular 
sovereignty, 146 
Tu nhán hoá; Privatization, 2,3, 189, 
208 
Tuyên bó phó quát vé Nhân quyền; 
Universal Declaration of Human 
Rights, 166, 217 


U 


Ukraina, khu vuc ngoài pháp luát; 
Ukraine, extralegal sector, 69 
Ulen, Thomas, 174 


V 
Văn hoá, và Chủ nghĩa tu bản; 
Culture, and capitalism, 4-5, 9, 
223-226 
Vargas Llosa, Mario, 191 
Venezuela 
chü nghia tu bán trong khüng 
hoảng; capitalism in crisis, 1 
khu vuc ngoài pháp luát; extralegal 
sector, 21, 86 
xung dót giai cáp; class 
confrontation, 212 
Vi tài trợ, các chương trình; 
Microfinance programs, 70 
Viện Tự do và Dân chủ; Institute of 
Liberty and Democracy, 162 
Vốn cô phần; Equity, 51 
w 
Washington, George, 9, 10, 117, 120, 
123 
White, G. Edward, 149 
Wood, Gordon, 10, 148 
Z 
Zakaria, Fareed, 225 
Zambia, khu vực ngoài pháp luật; 
Zambia, extralegal sector, 69 


277 


278 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


"Một quyên sách tuyệt hay...mạnh mẽ và hoàn toàn thuyết phục. Nó sẽ có tác động bó ích 
nhât lên cách nhìn găn với phát triên kinh tê." 
- RONALD COASE, người đoạt giải Nobel kinh tê 


"De Soto đã chứng minh trong thực tiễn rằng cấp chứng thư sở hữu cho các tài sản chưa có 
chứng thư sở hữu là một cách rất hiệu quả dé thúc đây phát triển kinh tế của toàn xã hội. 
Ông đề nghị cho các nhà chính trị một dự án, cái có thê đóng góp cho phúc lợi сох dát nuóc 
ho và dàng thời tăng cường dia vi chính tri riêng của họ, một sự kết hợp tuyệt voi.' 

- MILTON FRIEDMAN, người đoạt giải Nobel kinh tế 


"De Soto một mình khơi dậy một cuộc cách mạng trong Thế giới Thứ ba,... Sự Bí ẩn của Tư 

bản tạo thành một trong vài cách tiếp cận mới và thực đầy hứa hẹn dé khắc phục nghèo đói, 
tién cùng trong một thời gian rất dài." 

- FRANCIS FUKUYAMA, tác giả của The Great Disruption: 

Human Nature and the Reconstitution of Social Order 


"Một cuốn sách mở đường. Tiếp sau cuốn sách đặc biệt và rất độc đáo của ông, cuốn The 
Other Path... , cuón sách này cũng lại là một thành tựu xuat sac." 
- JEANNE KIRKPATRICK, Cựu Đại sứ Mi tại Liên Hiệp Quóc 


"Tư tưởng mới mẻ là hiém- quyển sách này có năng lực dé biến 401 các nén kinh tế của 
những nước đến nay đã chưa có khả năng làm cho chủ nghĩa tư bản hoạt động cho nhân dân 
họ...[Nó] giải thích các nền kinh tế thất bại ra sao do đã không đầu tiên tạo ra kết cầu pháp lí 
sóng còn cũng chẳng dé cho nén kinh tế 'den' chuyển thành nén kinh tế chủ đạo." 

- DAVID OWEN, Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Quốc Anh 


"Một đóng góp trọng đại. Một kiến nghị mới cho thay đổi, điều đúng cho cả thế giới." 
- JAVIER PEREZ DE CUELLAR, Cựu Tông Thư kí Liên Hiệp Quôc 


"Sir Bí án của Tur bán có khả năng tạo ra một cuộc cách mạng mới, vô cùng có ích, bởi vì nó 
đề cập đến nguồn gốc duy nhất và lớn nhất của thất bại trong các nước Thé giới Thứ ba và 
nguyên cộng sản - thiếu qui tắc của luật, cái duy trì quyền sở hữu tư nhân và cung cấp khung 
khổ cho các doanh nghiỆp. Nó là cuốn sách bắt buộc tất cả những ai chịu trách nhiệm về 'Sự 
Giàu có của các Quốc gia' phải đọc." 

- MARGARET THATCHER, Cựu Thủ tướng Vương Quốc Anh 


"Quyền sách loại nhất. Nó biện hộ một cách vững chắc cho cách cải thiện cuộc sống của rất 
nhiêu người ở thê giới đang phát triên." 
- WALTER WRISTON, Chủ tịch danh dự, Citigroup 


"Quyền sách này làm thay đổi su hiểu biết của chúng ta về tu bàn sinh ra từ đâu. Những hệ 
quả có thê làm choáng váng thê giới." 
- WILLIAM F. BUCKLEY, Jr. Chủ bút sáng lập của The National Review 


SU BÍ AN CUA TU BÁN 


CHÍ MUC 


CHUONG 1 


' Gordon S. Wood, “Inventing American Capitalism," New York Review of Books 
(June 9, 1994), p. 49. 
CHUONG 2 


! Donald J. Pisani, Water, Land, and Law in the West: The Limit of Public Policy, 
1850-1920 (Lawrence: University Press of Kansas, 1996), p. 51 


? Nhận xét của kiến trúc su và nhà qui hoạch đô thi Albert Magonese trong 
Conjonction, No. 119, February-March 1973, p.11. 

? Leonard J. Rolfes, Jr., *The Struggle for Private Land Rights in Russia", 
Economic Reform Today, No. 1, 1996, p. 12. 


CHUONG 3 


' Adam Smith, The Wealth of Nations (London: Everyman's Library, 1977), 
former Vol. 1, p.242. 

* Ibid., p.295 

? Sismonde de Sismondi, Nouveaux Principes d'économic politique (Paris: 
Calman-Lévy, 1827), pp. 81-82. 

^ Jean Baptiste Say, Traité d’économic politique (Paris: Deterville, 1819), Vol.2, p. 
429. 

? Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works (New York: International 
Publishers, 1996), Vol. 33, p.82. 

° Adam Smith, The Wealth of Nations (London: Everyman's Library, 1977), 
former Vol. 1, p.242. 

7 Ibid., p.286. 

* Herbert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics (Chicago: Harvester, University of Chicago, 1982), p.211. 

? George A. Miller and Philip N. Johnson-Laird, Language and Perception 
(Cambridge: Harvard University Pres, 1976), p.578. 

10 Gunnar Heinsohn and Otto Steiger, “The Property Theory of Interest and 
Money", unpublished manuscript, second draft, October 1998, p. 22. 

Ч Tbid., p. 43. 

1? Tbid., p. 38. 

9 Tom Bethell, The Noblest Triumph (New York: St. Martin's Press, 1998), p.9. 
14 Fernand Braudel, The Wheels of Commerce (New York: Harper and Row, 
1982), p. 248. 


CHUONG 4 


2 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


! *Survey the Internet", Economist, July 1, 1995, pp. 4-5. 

? Jeb Blount, “Latin Trade", News Finance, January 20, 1997. 

3 Tony Emerson and Michael Laris, “Migration”, Newsweek, December 4, 1995. 
^ Henry Boldrick, *Reaching Turkey's Spontaneous Settlements", World Bank 
Policy, April-June 1966. 

i *Solving the Squatter Problem", Business World, May 10, 1995. 

* Newsweek, March 23,1998. 

7 Economist, June 6, 1998. 

° Manal El-Batran and Ahmed El-Kholei, Gender and Rehousing in Egypt (Cairo: 
Royal Netherlands Embassy, 1996), p. 24. 

? Gerald Barthelemy, *L'extention des lotissements sauvages à usage populaire en 
milieu urbain ou Paysans, Villes et Bidonvilles en Haiti: Apercus et reflexions", 
June 1996, Port-au-Province, offprint. 

? Blout, *Latin Trade". 

' Leonard J. Rolfes, Jr., “The Struggle for Private Land Rights in Russia", 
Economic Reform Today, No. 1, 1966. 

? Official journal of the National Geographic Society (Millenium in Maps), No. 4., 
October 1998. 

5 Donald Stewart, AIPE, December 1997. 

^ Matt Moffett, “The Amazon Jungle Had an Eager, but Was It for Sale?" Wall 
Street Journal, January 30, 1997. 

? Simon Fass, Political Economy in Haiti: The Drama of Survival (New 
Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 19880, pp. xxiv-xxv 

* Ahmed M. Soliman, “Legitimizing Informal Housing: Accomodating Low- 
Income Groups in Alexandria, Egypt", Environment and Urbanization, Vol. 8, No. 
1 (April 1996), pp. 190-191 

7 Reuters, Finance Review, May 11, 1992, p. 45 

$ Mavery Zarembo, Newsweek, July, 1997. 

? Economist, March 5,1994. 

? Economist, May 6,1995. 

2! «Terrenos de Gamarra valen tres veces más que en el centro de Lima", E] 
Comerrcio, April 25, 1995. 

? Jan de Vries, Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1976); D. C. Coleman, Revisions in Mercantilism 
(London: Methuen, 1969); J. H. Clapham, The Economic Development of France 
and Germany, 1815-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1963); Eli 
Heckscher, Mercantilism, ed. E. F. Soderland (London: George Allen&Unwin. 
1934). 

23 Joseph Reid, Respuetas al primer cuestionario del ILD (Lima: Meca, 1985). 

? D. C. Coleman, The Economy of England, 1450-1750 (London: Oxford 
University Press, 1977), pp. 18-19 

2 Ibid., pp.58-59. 


CHÍ MUC 3 


25 Heckscher, Mercantilism, Vol. 1, p.323 
27 ]bid., p. 241. 
25 Robert B. Ekelund, Jr., and Robert Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking 
Society (College Station: Texas A&M University Press, 1981), Chapter 1. 
? Heckscher, Mercantilism, Vol. 1, pp.239-244. 
? Coleman, The Economy of England, p. 74. 
?! Heckscher, Mercantilism, Vol. 1, p.244. 
? Clapham, The Economic Development of France and Germany, pp. 323-325. 
? Joseph Reid trả lời cho bản câu hỏi thứ hai do Viện Tu do và Dân chú (Institute 
of Liberty and Democracy) gửi, Tài liệu in, Thư viện ILD, 1985; Heckscher, 
Mercantilism, Vol. 1, pp.247, 251. 
? Charles Wilson, Mercantilism (London: Routledge & Kegan Paul, 1963), p. 27. 
5 Coleman, The Economy of England, р. 105. 

CHUONG 5 


' Francis S. Philbrick, “Changing Conceptions of Property Law”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 86, May 1938, p. 691. 

2 Bernard Bailyn, The Peopling of British North America: An Introduction (New 
York, 1986), p. 5. 

3 Peter Charles Hoffer, Law and People in Colonial America (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1998), pp. 1-2. 

^ Ibid., p. xii. 

? David Thomas Konig, “Community Custom and the Common Law: Social 
Change and Development of Land Law in Seventeenth Century 
Massachusetts", in Land Law and Real Property in American History: Major 
Historical Interpretations, ed. Kermit Hall (New York: Garland Publishing, 
1987), p. 339. 

Š Ibid., pp. 319-320. 

7 Ibid., р. 320. 

° Ibid., p.323. 

? [bid., p.324. 

? Ibid., p.349. 

! Hoffer, Law and People in Colonial America, p. 15. 

? Amelia C. Ford, Colonial Precedents of Our National Land System as It Existed 

in 1800 (Philadelphia: Porcupine Press, 1910), pp. 112-113. 

? [bid., p. 114. 

^ Konig, “Community Custom", p. 325. 

` Ibid., 349. 

9 Aaron Morton Sokolski, Land Tenure and Land Taxation in America (New 

В York: Schalkenbach Foundation, 1957), р. 191. 

Ibid. 


4 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


75 Henry W. Tatter, The Preferential Treatment of the Actual Settler in the Primary 
Disposition of the Vacant Lands in the United States to 1841, Ph.D. 
dissertation, Northwestern University, 1933, p. 23. 

9 Ibid. 

20 Ford, Colonial Precedents..., p.103. 

? Ibid. 

? Ford, Colonial Precedents..., pp. 89-90. 

2 Ibid., p. 126. 

* Ibid. 

2 Ibid., p. 128. 

?6 Tbid., p. 129. 

27 ]bid., p. 130. 

?* Tatter, The Preferential Treatment..., pp. 40-41 

? Được trích trong Stanley Lebergott, * “О” Pioneers’: Land Speculation and the 
Growth of the Midwest", trong Essays on the Economy of the Old Nortwest, ed. 
David C. Klingman and Richard K. Vedder (Athens: Ohio Univerity Press, 
1987), p. 39. 

* Ford, Colonial Precedents..., p.119. 

Э! Sokolski, Land Tenure..., p. 192. 

3 Ibid., p. 193. 

? Ibid. 

34 Được trích trong Donald J. Pisani, Water, Land, and Law in the West: The Limits 
of Policy, 1850-1920 (Lawrence: University Press of Kansas, 1996), p.51. 

35 Sokolski, Land Tenure..., pp. 193-194. 

?6 Т ebergott, “ O” Pioneers...”, pp. 39-40 

7 Ibid. 

38 Ibid., p. 40. 

? Dao luát XXXIII, March 1642, The Statute at Large, Being a Collective of All 
the Law of Virginia from the First Session of the Legislature, ed. William 
Henning (new York, 1823), P. 134. 

? Richard E. Messick, “A History of Preemption Laws in the Unated States", draft 

prepared for ILD, p. 7. 

! Ford, Colonial Precedents..., p.124. 

? тыа. 

9 [bid., р. 132. 

9 Ibid., p. 134. 

^ Một Luật dé Điều chinh và Giải quyết các Chứng thư Sở hữu của Những người 
có Yêu sách 401 với Dat chưa được Chứng nhận Dưới thời Chính phủ trước và 
Chính phủ hiện thời, Trước khi Thiết lập Sở Dát đai Liên bang, The Statutes at 
Large: Being a Collection of All the Laws of Virginia, ed. William Hening 
(Richmond, 1822), p.40. 

“© Douglas W. Allen, “Homesteading and Property Rights; or, How the West Was 
Really Won", Journal of Law and Economics 34 (April 1991), p.6 


CHÍ MUC 5 


^ Richard Current et al., eds., American History: A Survey, 7" ed. (New York: 
Knopf, 1987), p.149. 

^5 Terry L. Anderson, “The First Privatization Movement", in Essays on the 
Economy of the Old Nortwest, ed. David C. Klingman and Richard K. Vedder 
(Athens: Ohio University Press, 1987), p. 63. 

9 Current, American History... p.150. 

5 Roy M. Robbins, “Preemption: A Frontier Triumph", Mississipi Valley 
Historical Review, Vol. 18, December 131, pp. 333-334. 

тыа. 

** Ford, Colonial Precedents..., p.117. 

5 Lebergott, “ О” Pioneers..." p. 40. 

М Ibid. 

55 Messick, “A History of Preemption...”, p.9. 

* Được trích trong Tatter, The Preferential Treatment..., pp. 91-92. 

57 Messick, “A History of Preemption...”, p.9. 

** Dao luật 18 tháng Năm 1796, Public and General Statutes Passed by the 
Congress of the United States of America: 1789 to 1817 Inclusive, ed. Joseph 
Story (Boston, 1828). 

59 Tatter, The Preferential Treatment..., p. 118. 

5! Được trích ở sách đã dan (Ibid.) ở trên, p. 125. 

9! Patricial Nelson Limerick, The Legacy of Conquest: The Unbroken Past of the 
American West (new York: Norton, 1987), p.59. 

Š тыа. 

9 Ibid., p. 140. 

*^ Lebergott, “ О” Pioneers...”, p. 44. 

5 Ibid. 

% Тыа. 

% Richard E. Messick, “Rights to Land and American Economic Development”, 
draft prepared for the Institute of Liberty and Democracy, p. 44. 

% Richard White, It’s Your Misfortune and None of My Own: A New History of the 

А American West (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), р. 146. 

Ibid. 

7° Edward Farrell, Personal Communication. 

7! Stephen Schwartz, From West to East (New York: Free Press, 1998), pp. 105- 
110. 

? Được trích trong Lebergott, * O” Pioneers...”, р. 40. 

5 Được trích trong Anderson, “The First Privatization Movement”, p. 63. 

74 paul W. Gates, Landlords and Tenants on the Prairie Frontier (Ithaca: Cornell 
University Press, 1973), p.13. 

7 Ibid., p.16. 

Được trích Ibid. 

77 Риос trích trong Gates, Landlords and Tenants, p. 24. 


6 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


7 Lawrence M. Friedman, A History of American Law, 2'* ed. (New York: Simon 
& Schuster, 1986), pp. 241-242. 

79 Được trích trong Friedman, 4 History of American Law, p. 242. 

5° Ibid. 

*! G. Edward White, The American Judicial Tradition: Profiles of Leading Judges 

(New York: Oxford University Press, 1976), p. 48. 

° Được trích trong Ford, Colonial Precedents..., p. 129 (Tôi nhắn mạnh). 

8 Gates, Landlords and Tenants..., p. 27. 

54 Green v. Biddle, 8 Wheaton 1 (1823). 

° Ibid., p. 33. 

*6 Thid., p. 66. 

87 Gates, Landlords and Tenants..., p. 37. 

°° Current, American History... p.149. 

59 Duoc trích Ibid., p. 31. 

9) Tatter, The Preferential Treatment..., p. 265. 

9! Gates, Landlords and Tenants..., p. 33. 

% Bodley v. Gaither, 19 Kentucky Reports 57, 58 (1825). 

9 M'Kinney v. Carrol, 21 Kentucky Reports 96, 97 (1827) 

94 White, It’s Your Misfortune..., p. 139. 

?5 Gates, Landlords and Tenants..., p. 46; Congressional Record, 43 Congress, I 

Session, 1603 (February 18, 1847). 

99 Pisani, Water, Land, and Law..., p. 63. 

97 Tatter, The Preferential Treatment..., p. 154. 

% Gates, Landlords and Tenants..., p. 44. 

? Paul W. Gates, “California’s Embattled Settlers”, The California Historical 
Society Quarterly, Vol. 41, June 1992, p. 115. 

9) Messick, “A History of Preemption...”, p.17. 

?! Được trích ó Ibid. 

° Тыа. 

9 Đạo luật 29 tháng Năm 1830, Public Statutes at Large of the United States of 
America, Vol. 4 (Boston, 1846). 

® Đạo luật 4 tháng Chín 1841, Public Statutes at Large of the United States of 
America, Vol. 5 (Boston, Little and Brown 1856). 

°° Messick, “A History of Preemption...”, p. 26. 

% Pisani, Water, Land, and Law..., p. 69. 

97 Allan G. Bogue, “The Iowa Claims Clubs: Symbol and Substance", in The 
Public Lands: Studies in the History of the Public Domain, ed. Vernon 
Carstensen (Madison: University of Wisconsin Press, 1963), p. 47. 

08 Pisani, Water, Land, and Law..., р. 53. 

?? Thid., p. 63. 

? Bogue, “The Iowa Claims Clubs. ..", p. 51. 

Ч Tbid., p. 50. 

? Duoc trích ó Ibid., p. 52. 


CHÍ MUC 7 


P? Tatter, The Preferential Treatment..., p. 276. 

" Bogue, “The Iowa Claims Clubs. ..", p. 54. 

5 White, It's Your Misfortune..., р. 141. 

16 Tatter, The Preferential Treatment..., р. 280. 

Terry Anderson and P. J. Hill, *An American Experiment in Anarcho- 
Capitalism: The Not So Wild West", Journal of Libertarian Studies 3 (1979), p. 
15. 

'* Ibid. 

? Bogue, “The Iowa Claims Clubs. ..", р. 50. 

? Thid., p. 51. 

?! Duoc trích ó Ibid. p. 54. 

? White, It’s Your Misfortune..., р. 141. 

? Bogue, “The Iowa Claims Clubs...", p. 55. 

24 Tatter, The Preferential Treatment..., р. 273. 

?5 Tbid., р. 287. 

26 John Q. Lacy, “Historical Overview of the Mining Law: The Miner's Law 
Becomes Law", in The Mining Law of 1872 (Washington, DC.: National Legal 
Center for the Public Interest, 1984), p. 17. 

27 Robert W. Swenson, “Sources and Evolution of American Mining Law", in The 
American Law of Mining, ed. Matthew Bender (New York: Rocky Mountain 
Mineral law Foundation, 1960), p. 19. 

25 Gates, California's Embattled Settlers”, p. 100. 

? Harold Krent, “Spontaneous Popular Sovereignty in the United States”, draft 
prepared for the Institute of Liberty and Democracy, p. 2. 

30 Pisani, Water, Land, and Law..., p. 52. 

3! Limerick, Legacy of Conquest, p. 65; xem cà White, It's Your Misfortune, p. 
147. 

32 Pisani, Water, Land, and Law..., p. 69. 

5 Ibid. 

* Gates, "California's Embattled Settlers”, p. 100. 

35 Ibid., рр. 22-26. 

?6 Lacy, “Historical Overview of the Mining Law..." p. 26. 

37 Được trích trong Charles Howard Shinn, Mining Camps: A Study in American 
Frontier Government (New York: Knopf, 1948), p. 107. 

38 Gore v. McBreyer, 18 Cal. 582 (1861) duoc trích ở ibid., р. 22. 

> Tbid., р. 21. 

40 Tbid., pp. 24-25. 

41 Được trích ở Ibid., р. 24. 


prepared for the Institute of Liberty and Democracy, p. 3. 


8 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


^6 Lacy, *Historical Overview of the Mining Law...", p. 36. 

47 14 Stat. 252 (1866). 

^5 Swenson, “Sources and Evolution of...”, p. 37. 

? Lacy, “Historical Overview of the Mining Law...”, p. 36. 

°° Được trích trong Krent, “Spontaneous Popular Sovereignty...”, p.3. 

5! Lacy, “Historical Overview of the Mining Law...”, рр. 37-38; 17 Stat. 91, 30 
U.S.C. 88 22-42. 

52 Jennison v. Kirk, 98 U.S. 240, 243 (1878). 

5 Swenson, “Sources and Evolution of...”, p. 27. 

5! Messick, “Rights to Land and American Development”, p. 45. 

55 White, It’s Your Misfortune..., р. 143. 

56 Tbid., p. 145. 

57 Gordon S. Wood, “Inventing American Capitalism", New York Review of 
Books, June 9, 1994, p. 49. 

58 White, It’s Your Misfortune..., p. 270. 

59 White, The American Judicial Tradition: ... ”, pp. 48-49. 

90 Francis S. Philbrick, “Changing Conceptions of Property Law”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 86, May 1938, p. 694. 

CHƯƠNG 6 


! C. Reinold Noyes, The Institution of Property (New York: Longman's Green, 
1936), pp. 5 and 13. 

? Về một thảo luận rất sáng súa và phó bién vé dé tài này, xem William M. Landes 
and Richard A. Posner, “Adjudication as a Private Good”, Journal of Legal 
Studies, Vol. 8, March 1979, pp. 235-248. 

3 Noyes, The Institution of Property, p. 20. 

^ John C. Payne, “In search of Title", Part 1. Alabama Law Review, Vol. 14, No. 1 
(1961), p. 17. 

? Andrzej Rapaczynski, “The role of the State and the Market in Establishing 
Property Rights”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 2 (Spring 1996), 
p. 88. 

° Xem Robert C. Ellickson, Order Without Law: Hoaw Neighbors Settle Disputes 
(Cambridge: Havard University Press, 1991) mót thao luan lí thú nhat vé qui dinh 
ngoài pháp luật cai quản các quyền sở hữu ra sao ở Hoa Ki. 

7 Richard A. Posner, “Hegel and Employment at Will: A Comment", Cardozo Law 
Review, Vol. 10, March-April 1989. 

° Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal 
Tradition (Cambridge: Harvard University Press, 1983), pp. 555-556. 

? Ibid., p. 557. 

1 Robert Cooter and Thomas Ulen, Law and Economics: An Economic Theory of 
Property (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1997), p. 79. 

Ч! Margaret Gruter, Law and the Mind (London: Sage, 1991), p. 62. 


CHÍ MUC 9 


2 Bruce L. Benson, The Enterprise of Law (San Francisco: Pacific Research 
Institute for Public Policy, 1990), p. 2. 
В Về một tường thuật vé các tổ chức phi-chính thức có chuyên dàn sang khu vực 
chính thức ra sao xem Hernando de Soto, The Other Path: The Invisible 
Revolution in the Third World (New York: Haper&Row, 1989), dác biét các 
Chuong 1-4. 
^ Bruno Leoni, Freedom and the Law (Los Angeles: Nash, 1972), pp. 10-11. 
5 Xem Robert Sugden, "Spontaneous Order", Journal of Economic Perspectives, 
Vol. 3, No. 4 (fall 1989), đặc biệt các trang 93 và 94. Cũng xem cả F. A. Hayek, 
Law, Legislation, and Liberty, Vol. 1-3 (London: Routledge and Kegan Paul, 
1973). 
18 Payne, “In search of Title”, Part 1..., p. 20. 
17 Xem John P. Powelson, The Story of Land, (Cambridge, Mass.: Lincoln Institute 
of Land Policy, 1988). 
15 Richard Pipes, The Russian Revolution (New York: Vintage Books, 1991), p. 
112. 
P? Samar К. Datta and Jefferey B. Nugent, “Adversary Activities and Per capita 
Income Growth", World Development, Vol. 14, No. 12 (1986), p. 1458. 
? S. Rowton Simpson, Land, Law, and Registration (London: Cambridge 
University Press, 1976), p. 170. 
?! Peter Stein, Legal Evolution: The Story of an Idea (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980), p. 53. 
2 Ibid., р. 55. 
? Lynn Holstein, “Review of Bank Experience with Land Titling and 
Registration", working papaes, Marrch 1993, p. 9. 
** J. D. McLaughlin and S. E. Nichols, “Resource Management: The Land 
Administration and Cadastral Systems Component", Surveying and Mapping, Vol. 
49, No. 2 (1989), p. 84. 

CHUONG 7 


' Lester Thurow, The Future of Capitalism (New York: Penguin Books, 1996), p.5. 
? Hernando de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World 
(New York: Harper & Row, 1989). 

3 “Side Effects of Egypt's Economic Reform Warned”, Xinhua (CNN), February 4, 
1999, 

^ George F. Will, The Pursuit of Virtue and Other Tory Notions (New York: Simon 
& Schuster, 1982). 

? Klaus Schwab and Claude Smadja, “Globalization Needs a Human Face", 
International Herald Tribune, January 28, 1999. 

5 Tim Padgett, Newsweek, September 16, 1996. 

7 George Soros, The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered (New 
York: Public Affairs, 1998), p. xxvii. 


10 SU BÍ AN CUA TU BÁN 


* Eugene Kamenka, ed., The Portable Marx (New York: Viking Penguin, 1993), p. 
463. 

? Nancy Birdsall and Juan Luis Lodofio, “Assets in Equality Matters”, American 
Economic Review, May 1997. 

? Kamenka, ed., The Portable Marx, p. 447. 

! Karl Marx, “Capital”, Collcted Works, Vol. 28, p. 235. 

? Thomas Aquinas, Summa Theologica, Part I of Second Part Q. 12., Art. 4 
(London: Encyclopaedia Britanica, 1952), p. 672. 

? Ronald Н. Coase, “The Nature of the Firm", Económica, November 1937. 

^ Margaret Boden, The Creative Mind (London: Abacus, 1992), p. 94. 

5 Daniel C. Dennett, “Intentionality”, in The Oxford Companion to the Mind, ed. 
by Richard L. Gregory (Oxford: Oxford University Press, 1991), p. 384. 

* John R. Searle, The Construction of Social Reality (New York: Free Press, 
1995), p. 46. 

7 Xem Michel Foucault, Les Mots et les choses (Saint Amand: Gallimond, 1993). 
* Karl Popper, Knowledge and the Body-Mind Problem (London: Routledge, 
1994). 

? Viviane Forrester, L'Horreur economique (Paris: Fayard, 1996), p. 61 (tói dich). 
? Karl Marx, in Kamenka, ed., The Portable Marx, pp. 444-447. 

?! Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (Paris: Plon, Terre Humaine/Poche, 
1996), p. 354. 

? Fareed Zakaria, “The Politics of Port", Slate Magazin, Internet, March 16, 1999. 
23 Sách đọc chủ yếu liên quan đến hiện tượng của lòng tin và hop tác xã hội, tat 
nhiên là cuốn sách của Francis Fukuyama, Trust (New York: Free Press, 1995). 


